NHÓM VĂN PHONG 
Kỹ sư ĐÔ THÁI BÌNH chứ biên 


TIẾ N6 ANH 


KỸ THUẬT ĐÓNG TẢỦ 


(English For Shipbuilding) 


NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI 


NHÓM VĂN PHONG 
Kỹ sư ĐỒ THÁI BÌNH chỉ biên 


TIẾNG ANH 


KỸ THUẬT ĐÓNG TÀU 
English for Shipbuilding 


DU 


NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI 
2006 


LỜI NÓI ĐẦU 


Cùng với sự phát triển của đất nước, công nghiệp đóng 
tàu của nước ta đã có những bước đi mang tính chất đột 
phá: đảm bảo cung cấp các con tàu hàng 6500 DWT,12100 
DWT... cho các công ty vận tải trong nước, chế tạo các con 
tàu 53.000 DWT xuất khẩu. Để phục vụ cho các bước phát 
triển đó, việc giáo dục đào tạo nâng cao trình độ của đội 
ngũ cán bộ đóng tàu đặt ra rất khẩn thiết, trong đó có việc 
nâng cao trình độ ngoại ngữ phục vụ việc hội nhập, giao 
lưu với toàn bộ thế giới đóng tàu rộng lớn. Trước tình hình 
đó, nhóm Văn Phong chúng tôi đã chủ trương biên soạn 
một loạt sách phục vụ công nghiệp đóng tàu và hàng hải, 
trong đó có cuốn sách “Tiếng Anh - Kỹ Thuật Đóng Tàu ”. 
Cuốn sách này viết theo kiểu giáo trình gỗm 30 bài, bám 
sát trình tự đóng tàu kể từ thiết kế, lắp ráp vỏ tàu, lắp 
máy, trang thiết bị, trang bị điện, thiết bị hàng hải... tới khi 
thử tàu và bàn giao, kế cả việc làm hợp đông đóng mới... 
Với mục đích hỗ trợ cho việc tự học, các bài học đều có 
mục giải nghĩa từ mới, chú giải các thành ngữ và các vấn 


đề ngữ pháp khó cần quan tâm. Cuối mỗi bài là bài địch 
sang tiếng Việt để tham khảo và cuối sách có bảng vo- 
cabulary để tự kiểm tra vốn từ đã học. Kỹ thuật đóng tàu 
được trình bày trong cuốn sách là những vấn đề mới nhất, 
có dựa vào thực tế sản xuất hiện nay tại các nhà máy đang 
xây dựng và phát triển. Bởi vậy cuốn sách này có thể dùng 
làm tài liệu giảng dạy nâng cao nghiệp vụ hiện nay, làm tài 
liệu giảng dạy tại các trường... Vì nội dung kỹ thuật đã 
được các tác giả bản ngữ Anh viết dễ hiểu như một tài liệu 
phố biến kỹ thuật , nên cuốn sách cũng còn là một tài liệu 
tham khảo rộng rãi cho tất cá những ai quan tâm tới công 
nghiệp đóng tàu và hàng hải nước nhà. 


Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn bà Linda Davis 
thuộc SNAME và bà Trương Bảo Ngọc thuộc trường Đại 
học Công trình Harbin đã cung cấp tài liệu để thực hiện 
cuốn sách này. 


Quảng Ninh ngày 15 tháng 11 năm 2005 


NHÓM VĂN PHONG 
Chủ biên: Đỗ Thái Bình, thành viên SNAME 


Lời nói đầu 
Lesson 1 
Bài 1 
Lesson 2 
Bài 2 
Lesson 3 
Bài 3 
Lesson 4 
Bài 4 
Lesson 5 
Bài 5 
Lesson 6 
Bài 6 
Lesson 7 
Bài 7 
Lesson 8 
Bài 8 
Lesson 9 
Bài 9 
Lesson 10 
Bài 10 
Lesson II 
Bài II 


Contents 
Nội dung 


Principal Dimensions 

Các kích thước chủ yêu 

Other Seakeeping Performances (1) 
Các đặc tính hàng hải khác (1) 
Other Seakeeping Performances (2) 
Các đặc tính hàng hải khác (2) 

Hull Construction (1) 

Câu trúc thân tàu (1) 

Hull Construction (2) 

Cầu trúc thân tàu (2) 

Ship Equipment 

Trang bị tàu 

Workmanship for Hull Building (1) 
Công nghệ đóng tàu (1) 
Workmanship for Hull Building (2) 
Công nghệ đóng tàu (2) 

Welding 

Hàn 

Marine Diesel Engines (1) 

Động cơ disel tàu thủy (1) 

Marine Diesel Engines (2) 

Động cơ diesel tàu thủy (2) 


Lesson 12 
Bài 12 
Lesson 13 
Bài 13 
Lesson 14 
Bài 14 
Lesson 15 
Bài I5 
Lesson16 
Bài 16 
Lesson l7 
Bài 17 
Lesson18 
Bài 18 
Lesson19 
Bài 19 
Lesson 20 
Bài 20 
Lesson 21 
Bài 21 
Lesson 22 
Bài 22 
Lesson 23 
Bài 23 
Lesson 24 
Bài 24 


Marine Diesel Engines (3) 

Động cơ diesel tàu thủy (3) 

The Propulsion Plant 

Trang bị đây tàu 

The Shaft System 

Hệ thống trục 

The power systems of Diesel Engine 
Hệ thống động lực của động cơ diesel 
Ship Systems (1) 

Hệ thống tàu (1) 

Ship Systems (2) 

Hệ thống tàu (2) 

The Power System 

Hệ thống điện 

The Application of Electricity on Board 
Áp dụng điện trên tàu 

Three Stages of Main Engine Control 
Ba giai đoạn kiểm tra máy chính 

Power Station Automation 

Tự động hoá trạm điện 

Navigation Equipment 

Thiết bị đạo hàng (dẫn đường) 

Radio Communication Equipment - GMDSS 
Trang thiết bị liên lạc vô tuyến - GMDSS 
Painting 

Sơn 


113 
118 
121 
128 
131 
136 
139 
147 
151 
157 
160 
165 
168 
175 
178 
185 
188 


_193 


196 
201 
203 
209 
212 
221 
226 
230 


Lesson 25 
Bài 25 
Lesson 26 
Bài 26 
Lesson 27 
Bài 27 
Lesson 28 
Bài 28 
Lesson 29 
Bài 29 
Lesson 30 
Bài 30 
'Vocabulary 


Sea Trial 

Thử trên biển 

Quality Manapement 

Quản lý chất lượng 

The Application of Computers 
Áp dụng máy tính 

Shipbuilding Contract (1) 

Hợp đồng đóng tàu (1) 
Shipbuilding Contract (2) 

Hợp đồng đóng tàu (2) 

A promising year of shipbuilding 
Một năm đây hứa hẹn của ngành đóng tàu 


LESSON 1. PRINCIPAL DIMENSIONS 


Tf you turn up a technical specification which is regarded as 
the code of shipbuilding, you will always find that Main Group Ï 
in the index is Ship General. Normally speaking, contents under 
Ship General will, in spite of some slight differences among 
individual specifications, include general description, materials, 
dimensions and tonnage, stability, classification, drawings, 
supervision, tests and trials, delivery, etc. In this litle passage, 
however, we would like to concentrate on the sea-keeping 
performances only. Different seakeeping performances of 
vessels have much to do with principal đimensions and ship 
forms. So it is quite necessary to discuss the principal 
đimensions and geometrical characteristlcs of hull at the very 
beginning. 


1. Elements of Geometrical Characteristics 


1.1'Three Cross Sections of Hull Vertical to One Another 


The middle longitudinal cross section-a longitudinal vertical 
plane along the centreline of ship length and a symmetrical plane 
between port and starboard. 

The midship transversal cross section-a transversal vertical 
plane at midship. 


The design water plane-a horizontal plane through design 
waterline. 


H 


1.2. Principal Dimensions 

The length overall (LOA) - the max horizontal distance from 
bow to stern. 

The lengpth BP (LBP) - the horizontal distance between the 
two perpendiculars, ¡. e. stem and stern. 

The length WL (LWL) - the length of design waterline or the 
length of full-load waterline. 

The breadth moulded (B) - the max breadth at design waterline. 

The depth moulded (D.H) - the vertical height from the upper 


surface of keel to the surface of upper deck within the midship 
transversal cross section. 


Draft (draught) (d) - the vertical height from the upper surface 
©f keel to design waterline. 


Freeboard (F) - cqual to the depth moulded minus draft. 


Fig. 1.1. Principal Dimensions - Các kích thước chủ yếu 


1.3 Coefficients of Ship Form 


There are mainly four coefficients for ship form. They are the 
design water plane coefficient, the midship transversal cross 
section coefficient, the displacement coefficient (referred to as 


block coefflicient as well) and the longitudinal prIsmatic 
coefficlent. 


12 


Coefficilents of ship form wil help you have a better 
understanding of the hull shape under water and the hull 
variaton along ship length, and directly affect seakeeping 
performances of vessels. Needless to say, a choice of appropriate 
coefficients has to be made in the light of the purpose, 
performance, speed and the like of different ships. 


2. Deadweight and Displacement 


2.1 Displacement 


Displacement falls roughly ¡nto light-ship đisplacement 
(Iightload displacement) and full-load displacement. The light- 
ship displacement refers to the displacement under which a 
vessel is loaded on board the ship with crew, crew's personal 
belongings, spare parts, spare gears and provisions in the 
absence of cargo, fuel and other consumables; whereas the full- 
load displacement indicates the displacement under which the 
load onboard of cargo, complement, fuel and so on has reached 
to the fullest extent. Besides, for warships, another two concepts, 
normal displacement and standard displacement, are also 
adopted for the weight calculation. 


2.2 Deadweight 


It so happens that an owner will bargain with a yard to ask for 
as largest deadweight as possible because, in a sense, 
deadweight is a matter of money. For, you see, deadweight is the 
max. weight of cargo and personnel a ship can carry under the 
condiion of full-load displacement. Or, in other words, 
deadweipht equals to full-load displacement minus the sum of 
light-load đisplacement and the weight of consumables onboard, 
such as water, oIÏ, etc. 


13 


Ín respect to the vessel volume, It is put as the øross tonnaøe 
(øgÐ or the net tonnage (nt). The gross tonnage 1s calculated on 
the basis of the total volume of all the compartments and spaces 
that can be enclosed; while the net tonnage 1s equal to the gross 
tonnage minus the volume of the compartments and spaces that 
are not for cargoes or passengers. Both, gross and net tonnage, 
are calculated by two simple formulae as indicated by Tonnage 
Convention 1969. 


New Words and Expressions 


1. principal dimensions - kích thước chủ yếu 

2. technical specification(spec) - hồ sơ kỹ thuật, spec 
3. code ø - luật 

4. main group 1 - nhóm chính 1 

5. Index ø - đanh mục 

6. ship general - dữ liệu tổng quát của tàu 

7. general description - mô tả chung 

8. material m - vật tư 

9. stability ø - tính ồn định 

10. classification ø - đăng kiêm, hội phân cấp 

11. drawing n - bản vẽ 

12. supervision m - sự giám sát 

13.test and trials - thực nghiệm và thử tàu 
14.delivery - giao tàu 

15. seakeeping performances - đặc tính hàng hải 
16. geometrical characteristics - đặc tính hình học 


18. 
19. 


t) 
_—_ 


+ 
_ 


. hull m - thân tàu 


element ø - yếu tố, phần tử 


CroSS secfion - mặt căt ngang 


. vertical a - thăng góc 

. longitudinal - hướng dọc 

. phane nở - mặt phẳng 

. centreline w - đường dọc tâm 

. symmetrical - đối xứng 

. port m - mạn trái 

. starboard ø - mạn phải 

. midship nú. a. aäv - giữa tàu 

. transversal a - ngang 

. horizontal a - nằm ngang 

. waterline - đường nước 

. the middle longitudinal cross section - mặt cắt dọc giữa tàu 
. the midship transversal cross section - mặt cắt ngang giữa tàu 
. the design water plane - đường nước thiết kế 
. the length overall - chiều dài toàn bộ 

. max. (maximum) a - tối đa 

. bow ø - mỗi tàu 

. stern ø - đuôi tàu 

. the length BP - chiều dài giữa hai trụ 

. perpendicular z - đường thăng góc 

. stem ø - sống mũi 


. the length WL - chiêu dài đường nước 


15 


“AI 
th 


(® 
"““ 


. Rll-load a - tải đầy 

. keel - sống chính 

. upper deck - boong trên 

. draf(draught) ø - mớn nước 

. fieeboard  - mạn khô 

. eoefficients of ship form - hệ số hình dáng 

. the design water plane coefficient - hệ số đường nước 
thiệt kê 

. the midship transversal cross section coefficient - hệ số 
mặt cắt ngang sườn giữa 

. the displacement coefficient - hệ số chiếm nước 

. the block coefficient - hệ số béo 

. the longitudinal prismatic coefficient - hệ số lăng trụ 

. performance ø - đặc tính, thành tích, hiệu năng 

: light-ship displacement (lipht-load displacement) - lượng 
chiêm nước tàu không 

- full-load displacement - lượng chiếm nước tải đầy 

. ©rew  - thuyên viên 

. §pare parts (spares) - phụ tùng dự trữ 

. §0are gears - trang bị dự phòng 

. provision - lương thực 

. Cargo øở - hàng hoá 

. Riel m - nhiên liệu 

. consumables z - những thứ có thể tiêu hao 


. complement z - định biên 


64. normal displacement - lượng chiếm nước thông thường 
65. standard displacement - lượng chiếm nước tiêu chuẩn 
66. weight calculation - phép tính trọng lượng 

67. owner ø - chủ tàu 

6 
69. sum ø - tổng số 


œ 


. personnel - hành khách 


70. the gross tonnage - dung tải tổng 
7 
72. compartment ø - khoang 


_— 


. the net tonnage - dung tải tỉnh 


73. space n - không gian 
74. enclose v - bao bọc 


75.formula „ (số nhiều formulas hoặc formulae) - công thức 


Verb Phrases and Collocations 


|. turn up - phát hiện, nhận thấy (to discover something, 
espccially information, after a lot of searching) 


2. be regarded as - được coi như 

3. normally speaking - nói chung 

4.in spite of - mặc dù 

5. would like to - mong muốn 

6 concentrate on - tập trung vào 

7. have much to do with - có nhiều quan hệ với... 

§. have a better understanding of - có được sự hiểu biết rõ ràng 


9. needless to say - chăng cần phải nói M42 3 + 


] 17 


10. make a choice - lưa chọn,---—---~----~ - 
1RKUÚÌ 
| JàycsbkibÐb ri 

TH 


11.in the light of prep - bởi vì (because of) 

12. and the like (and such like, and similiar things) - và các 
thứ khác nữa 

13. fall into - được hiểu, nhận ra (từ nhóm từ fall into place, 
như trong ví dụ: Once I discovered that the woman he had been 
dancing with was his đaughter, everything fell into place - một 
khi tôi phát hiện ra răng người phụ nữ thường khiêu vũ với anh 
ta chính là con gái của anh, thì mọi việc được sáng tỏ, tức là 
trước đây đã hiêu nhâm) 

14. on board the ship - trên tàu 

15. be loaded with - được chất tải bởi 

16. in the absence of - thiếu, vắng 

17. to the fullest extent - đạt tới mức đầy đủ nhất 

18. ask for - đòi hỏi 

19. under the condition of - trong điều kiện 

20.in other words - nói cách khác 

2 


22. be put as - được coi như 


— 


. 1n respect to prep - xét tới 


23. on the basis of - trên cơ sở 


18 


BÀI 1. KÍCH THƯỚC CHỦ YÉU 


Nếu bạn mở một danh mục kỹ thuật, một tài liệu được coi là 
luật của ngành đóng tàu, thì bạn luôn thấy rằng Nhóm Chính 1 
trong mục lục là Dữ Liệu Tông Quát của Tàu. Nói chung, mặc 
dù có thể có đôi chút khác biệt nho nhỏ trong các hồ sơ kỹ thuật 
cá biệt, Dữ Liệu Tổng Quát của Tàu bao gồm mô tả chung, vật 
liệu, kích thước và dung tải, tính ổn định, đăng kiểm, bản vẽ, 
việc giám sát, thử nghiệm và chạy thử, giao hàng... Tuy nhiên, 
trong mục nhỏ này, chúng ta chỉ muốn tập trung vào tính hàng 
hải của tàu. Tính hàng hải khác nhau của tàu có nhiều mối quan 
hệ với kích thước chủ yếu và hình đáng của tàu. Bởi Vậy, ngay 
từ đầu, chúng ta cần thảo luận về kích thước chủ yếu và đặc tính 
hình học của thân tàu. 

1. Các yếu tổ đặc tính hình học 

1.1. Ba mặt cắt thân tàu thẳng góc với nhau 

Mặt cắt dọc giữa tàu - một mặt phăng đứng dọc theo đường 
tâm của chiều dài tàu và một mặt đối xứng giữa mạn trái và phải 
của tàu,mặt cắt ngang giữa tàu - mặt thăng đứng ngang tại sườn 
giữa mặt đường nước thiết kế - mặt nằm ngang qua đường nước 
thiết kế. 

1.2. Kích thước chủ yêu 

Chiều dài toàn bộ - khoảng cách nằm ngang tối đa giữa mũi 


và đuôi. 


19 


Chiều dài giữa hai trụ - khoảng cách nằm ngang giữa hai 
đường thăng góc, tức là sống mũi và sống đuôi. 

Chiều dài WL - chiều dài của đường nước thiết kế hoặc chiều 
dài của đường nước tải đầy. 

Chiều rộng thiết kế B - chiều rộng tôi đa tại đường nước 
thiết kế. 

Chiều cao mạn thiết kế - chiều cao thẳng đứng từ mặt trên của 
sống chính tới bề mặt của boong trên tại mặt cắt ngang sườn 
giữa tàu. 

Mớn nước d - khoảng cách theo chiều thăng đứng từ mặt trên 
sống chính tới đường nước thiết kế. 

Mạn khô F - bằng chiều cao mạn trừ đi mớn nước. 

1.3. Hệ số hình dáng tàu. Chủ yếu có bốn hệ số hình dáng tàu. 
Đó là hệ số đường nước thiết kế, hệ số mặt cắt ngang sườn giữa, 
hệ số lượng chiếm nước (cũng gọi là hệ số béo) và hệ số lăng trụ 
dọc. Hệ số hình dáng tàu giúp ta hiểu rõ hơn hình dáng thân tàu 
dưới nước và sự biến thiên của thân tàu đọc theo chiều dài và 
ảnh hưởng trực tiếp tới đặc tính hàng hải của tàu. Chăng cần 
phải nói, căn cứ vào mục đích, đặc tính, tốc độ và nhiều thứ 
khác của các loại tàu khác nhau mà ta phải chọn lựa các hệ số 
thích hợp. 


2. Trọng tải và Lượng chiếm nước 


2.1. Lượng chiếm nước. Lượng chiếm nước sơ bộ có thể phân 
chia thành lượng chiếm nước tàu không (lượng chiếm nước nhẹ 
tải) và lượng chiếm nước đây tải. Lượng chiếm nước không tải 
là lượng chiếm nước mà trên tàu đã có thuyền viên, đồ đạc cá 
nhân của thuyền viên, phụ tùng dự trữ, trang bị và lương thực dự 


20 


trữ, nhưng không có hàng hoá, nhiên liệu và các thứ tiêu dùng 
khác, trong khi lượng chiếm nước đây tải là lượng chiếm nước 
mà trên tàu đã có hàng hoá, định biên, nhiên liệu v.v.. và đã đạt 
tới mức đầy đủ nhất. Ngoài ra với tàu chiến, người ta đã áp dụng 
để tính toán trọng lượng của tàu hai khái niệm khác nữa là lượng 
chiếm nước thông thường và lượng chiếm nước tiêu chuẩn. 

2.2 Trọng tải. Thông thường chủ tàu thảo luận mặc cả với nhà 
máy đóng tàu để đạt tới trọng tải lớn nhất có thể có, bởi vì, theo 
một ý nghĩa nào đó, trọng tải là một vấn đề tiền bạc. Bởi vì, như 
ta thấy, trọng tải là trọng lượng tối đa của hàng hoá và hành 
khách mà con tàu có thể chuyên chở trong điều kiện lượng 
chiếm nước đây tải. Hay nói một cách khác, trọng tải là lượng 
chiếm nước đầy tải trừ đi tổng của lượng chiếm nước không tải 
cộng với trọng lượng những thứ tiêu thụ trên tàu như nước, 
dầu... 

Xét về thê tích của tàu, người ta phân thành dung tải tổng 
cộng và dung tải net, dung tải hữu ích. Dung tải tổng được tính 
dựa trên tổng thể tích của tất cả các phòng và không gian kín 
trên tàu còn dung tải net bằng dung tải tổng trừ đi thể tích của 
những phòng và không gian không chứa hàng hoá và hành 
khách. Cả hai dung tải tổng và net được tính băng hai công thức 
đơn giản như đã chỉ dẫn trong Công ước Dung tải 1969. 


21 


LESSON 2. OTHER SEAKEEPING PERFORMANCES () 


Apart ñom principal dimensions, seakeeping performances 
cover floatability, roll and pitch, fast speed, floodability and 
maneuverability. 


Floatability 


One of the important seakeeping pcrformances ¡is the 
floatability that indicates the ability of vessel floating positively 
on water under the condition of a certain amount of deadweight. 

When we deal with floatability, we must first be clear about 


the following two technical terms, ¡. e. reserve buoyancy and 
loadline mark. 


hydrostatiC pressure 
đistribution curve 


Eig. 2.1. Buoyancy and hydrostatic preSSurs - 
Sức nôi và áp lực thuỷ tĩnh 


Then, what 1s the reserve buoyancy? As ¡t is known to all, a 
ship has to obtain a certain amount of freeboard when she's 


2 


sailing at sea. That is to say, to give you a concrete idea, any 
vessel is to retain some volume above water for the sake of extra 
buoyaney so that its draft ¡is allowed to increase without a 
sinking tragedy under particular but rare conditions, such as 
rough sea or serious flooding due to hull damage. For instance, 
the film, Titanic, popular in every corner of the world and 
presenting a moving love story to the sentimental audience, 
describes the fatal hull damage owing to a huge iceberg. This 
extra buoyaney is called reserve buoyaney; or, to be exact, the 
reserve buoyancy which ¡is measured by freeboard refers to the 
watertight volume of hull above load line. 


P gravty 
==E—kx=— ý= 
8 buoyancy ccnte. 


A buoyancy 


Fig. 2.2 


In respect of load-line mark, it denotes a variety of the max. 
drafts of vessels in đdifferent seasons and at varied navigating 
Zones. 


Stability 


One more seakeeping performanee is the stability which is the 
ability that vessels will incline when affected by an exterior 
force, such as wind, wave, etc., and will restore its original 
position on the force removal. Stability 1s, of course, Of great 
importance to shipbuilding since its failure will always lead to 
heavy loss of life. History has sadly witnessed tragic sinking of 
vessels so many a time by reason of poor stabilIty. 


» 


23 


Vessel inclination may be divided into trim and heel. As the 
metacenter of transversal inclination is much more essential than 
that of longitudinal inclination, the emphasis is Invariably laid on 
the transversal stability and discussions are ofen limited to the 
small metacentric angle under 15 degrees. 


In order to obtain fine stability, precautions will normally be 
taken in two different ways. 


righting moment 


capsizing 


(8) 


Fig. 2.3 vài 


On one hand, gravity center is to be lowered; on the other 
hand, metacenter to be raised. The gravity center of a ship to be 
calculated by means of an ¡nclination test. The test is generally 
to be performed ¡n calm water and with lovely weather. If you 
have got a drydock for the test, so much the better. 


Fast Speed 


Another seakeeping performance ¡s the fast speed or rapidity 
which describes the ability for a ship to gain faster speed at 
lower consumption of power. 


Vessels will be affected mainly by water resistance during 
voyage. We do not bother our brain about air resistance because 


24 


it is far smaller than water resistance. Perhaps, the only 
exception ¡s high-speed boats. 


Water resistance to be encountered by a ship consists of 
friction resistance, swirÌ resistance and wave-forming (Wave- 
making) resistance. 


There are two ways to raise ship speed, namely, to minimize 
water resistance and to increase main engine power. To achieve 
this, a bulbous bow is widely used in many types of ships and 
the rated horsepower of main engines is generally to be over two 
times as big as the effective horsepower of ships. 


Eig. 2.4. Wave-ƒorming resistance - Sức cản do tạo sóng 
New Words and Expressions 


1. floatability ø - tính nỗi 

2. roll n - lắc ngang 

3. pitch ø - lắc đọc 

4. fast specd (rapidity) - tính tốc độ 
5. floodability n - tính chống chìm 


25 


26 


6. maneuverability ø - tính điều khiển 

7. floating positively - nỗi dương, nồi hoàn toàn 
§. technical term - thuật ngữ kỹ thuật 

9. reserve buoyancy - sức nổi dự trữ 

10. load line mark - dấu tải đầy 

11. rough sea - biển động 

12. flood v - chìm, ngập nước 

13. watertight a - kín nước 

14. navigating zone - vùng hàng hải 

15. ineline v - nghiêng 

16. exterior force - ngoại lực 

L7. inclination ơở - sự nghiêng 

18. trim ø - nghiêng dọc 

19. heel z - nghiêng ngang 

20. the metacentre of transversal inclination - tâm nghiêng ngang 
21. the metacentre of longitudinal inclination - tâm nghiêng dọc 
22. transversal stability - ôn định ngang 

23. small metacentric angle - góc nghiêng nhỏ 
24. gravity centre - trọng tâm 

25. metacenfre z - tâm nghiêng 

26. inclination test - thử nghiêng 

27. consumption z - sự tiêu thụ 

28. resistance ø - sức cản 

29. voyage n - hành trình 

30. high-speed boat - xuồng cao tốc 


31. friction resistance - sức cản ma sát 

32. swirÌ resistance - sức cản xoáy 

33. wave-forming (wave-making) resistance - sức cản do tạo sóng 
34. minimize - tối thiểu 

35. bulbous bow - mũi quả lê 

36. the rated horsepower - mã lực danh định 

37. main engine (ME) - máy chính 


38. the effective horsepower - mã lực hữu hiệu 
Verb Phrases and Collocations 


. unđer the condition of - trong điều kiện 

. 8 certain amount of - một lượng nhất định 

. deal with sth - bàn về cái gì, đề cập vấn đề gì 

. be clear about - làm sáng tỏ 

. fo gIive you a concrete idea - cho ta một ý nghĩa cụ thể 
. for the sake of - vì (for the sake of peace vì hoà bình) 


.1n every corner ofthe world - khắp mọi nơi trên thế giới 


œ@ ~1 Œ tà Œc 0U bì 


. present sth to sb - trình bày cái gì cho ai 

9. to be exact (exactly speaking) - nói một cách chính xác 
10. in respect of - xét về phương diện 

11.work out - thảo ra 

12. lead to - dẫn tới 


4 


13. so many a tỉme - rất nhiều lần, tương tự với so many times 
14. be divided into - được chia thành 


15. be laid on - dựa trên 


27 


16. be limited to - được giới hạn 

17. in order to - để 

18. take precautions - chú ý đề phòng 

19. on one hand..., on the other (hand) - về mặt này... về mặt kia 
20. by means of - thông qua... 

21. so mụch the better - như thế càng tốt 

22. bother one's brain about - bận tâm về 

23. consist of - bao gồm 


24. be widely used ¡n - được dùng rộng rãi 


BÀI 2. CÁC ĐẶC TÍNH HÀNG HÁI KHÁC 


Ngoài kích thước chủ yếu, đặc tính hàng hải bao gồm tính 


nồi, lắc ngang và dọc, tính tốc độ, tính chống chìm và tính điều 
khiển. 


Tính nồi 


Một trong những đặc tính hàng hải quan trọng là tính nổi, một 
tính chất nêu rõ khả năng tàu nổi được trên mặt nước trong điều 
kiện trọng tải nào đó. Khi chúng ta đề cập tới tính nồi trước hết 
chúng ta phải làm rõ hai thuật ngữ kỹ thuật, đó là sức nổi dự trữ 
và dấu hiệu đường nước có tải. 

Vậy, thế nào là sức nỗi dự trữ? Như tất cả chúng ta đều biết, 
con tàu khi đi biển có một lượng mạn khô nào đó. Để giúp cho 
bạn một ý tưởng cụ thể, đó là muốn nói tới việc bất kỳ một con 


28 


tàu nào cũng giữ lại một số thê tích nằm trên mặt nước làm sức 
nỗi dư thừa; đó là mớn nước của tàu cho phép tăng lên mà không 
dẫn tới bi kịch chìm tàu trong những điều kiện cụ thể nhưng 
không phải hiếm hoi như biển động hay thân vỏ tàu bị hư hại. Ví 
dụ phim Titanic, một cuốn phim nỏi tiếng toàn cầu đã trình diễn 
một chuyện tình cảm động cho giới công chúng mẫn cảm, trong 
phim đã mô tả việc thân tàu bị hư hại khủng khiếp do một núi 
băng khổng lồ. Sức nổi dư đó gọi là sức nôi dự trữ, hay nói 
chính xác hơn, sức nỗi dự trữ đo bằng mạn khô, là thể tích kín 
nước của thân vỏ nằm trên đường nước có tải. 

Về đường nước có tải, đó là một loạt các đường nước tối đa 
của tàu trong các mùa khác nhau và thay đôi tùy theo vùng hàng 
hải. 


Tính ôn định 


Một đặc tính hàng hải nữa là tính ồn định là khả năng con tàu 
bị nghiêng khi có ngoại lực như gió, sóng ... tác dụng và sẽ khôi 
phục lại vị trí ban đầu khi lực được giỡ bỏ. Tắt nhiên tính ổn 
định có tầm quan trọng to lớn với ngành đóng tàu vì khiếm 
khuyết của nó luôn luôn dần tới những tổn thất to lớn về sinh 
mạng. Lịch sử đã đau buồn chứng kiến những bi kịch chìm tàu 
trong đó nhiều lần vì lý do kém ổn định. Sự nghiêng của tàu có 
thể phân thành nghiêng dọc và nghiêng ngang. Vì tâm nghiêng 
ngang luôn thiết yêu hơn tâm nghiêng dọc nên ta luôn phải nhắn 
mạnh tới ổn định ngang và thường giới hạn thảo luận tới góc 
nghiêng nhỏ dưới 15 độ. Đề có được ổn định tốt, luôn chú ý tới 
hai điểm: Một mặt phải hạ thấp trọng tâm, mặt khác phải tăng 
chiều cao tâm nghiêng. Trọng tâm của tàu được tính toán thông 
qua việc thử nghiêng lệch. Việc thử nói chung được tiến hành 


29 


-°-. 


trong nước yên tĩnh với thời tiết tốt đẹp. Nếu thử trong ụ khô thì 
càng tốt. 


Tính tốc độ cao 


Một đặc tính hàng hải khác là tính tốc độ tức là khả năng của 
con tàu đạt được tốc độ cao nhất với lượng tiêu thụ công suất ít 
nhất. Trong hành trình, con tàu chủ yêu chịu tác động sức cản 
của nước. Chúng ta không bận tâm tới sức cản không khí ví nó 
quá nhỏ so với sức cản của nước. Có lẽ, chỉ ngoại trừ xuồng 
cao tốc. 

Sức cản của nước mà con tàu gặp phải bao gồm sức cản ma 
sát, sức cản xoáy và sức cản do tạo sóng. Có hai cách để tăng tốc 
độ của tàu, đó là giảm thiểu sức cản của nước và tăng công suất 
máy chính. Để thực hiện việc đó, mũi quả lê thường được áp 
dụng rộng rãi cho nhiều loại tàu và công suất danh định của máy 
chính thường hai lần lớn hơn công suất hữu hiệu của tàu. 


30 


LESSON 3. OTHER SEAKEEPING PERFORMANCES@) 


Roll and Pitch 


When floating on water or sailing at sea, vessels will roll or 
pitch owing to wave motions as well as the influence of wind, 
current and propeller. 

The fatal results of excessive roll and pitch are as follows: 


1. First, the ship upsetting arising ffom excessive inclination 
due to roll. 


2. In the next place, the hull structure damage because of 
sharp roll and pitch as well as the violent movement of bulk 
cargoes, or even worse the hull might break. 

3. Still next, the affection on the propulsion plant, I. e. the 
increase of water resistance and the reduction of speed by reason 
of roll and pitch. 

4. Then, the affection on proper operation of various kinds of 
machines and instruments. 

5. Last of all, the hard working condition which causes the 
crew to be seasick. 

Therefore, we have to take roll and pitch ¡into our 
consideration during the design stage, for they are closely related 
to the whole seakeeping performance. 

As you know, the roll period is greatly concerned with the 
initial metacentric height and, in some degree, stabillty 1S 


31 


contrary to roll. It seems to be strange that violent roll, as many 
people might think, is not derived from poor stability. 

So far difẨerent stabilizing units have been invented, and 
found wide application to decreasing roll and pitch. Common 
stabilizing units now in practical use are bilge keels, stabilizers 
_ and wing, buoyant tanks. 


Fig. 3.1. Stabilizer - Thiết bị giảm lắc 


Floodability 


Floodability states the ability for a vessel to keep afloat with 
suficent floatabilty, stabilily and other seakeeping 
p€rformances in case one or several compartments are flooded. 
Should sea damage take place, reserve buoyance would be the 
principal condition to keep a vessel afloat. With the help of the 
watertight bulkheads and decks which Separate the inside of hull 
Into a number of compartments and Spaces, reserve buoyance 
enough is to be retained so that the intake of sea water may be 
confined to the damaged compartment without water pouring 
Into the adjacent compartments. 


32 


Maneuverability 


The last seakeeping performance that we are coming to is 
maneuverability, which refers to the ability for a vessel to retain 
or change is course in accordance with the pilot's intention. 


Maneuverability is composed of two abilities, that is, the 
directional stability and the turning ability. The former indicates 
the ability for a vessel to keep to its given course, while the latter 
sets forth the ability for a vessel to change its course. Ocean- 
goIng vessels require strict directional stability, whereas short- 
range ships ask for a better turning abiity. Moreover, the smaller 
the turning circle of vessels, the better theïr turning ability. 


In the guarantee of vessel maneuverability, a stcering gear of 
fine qualiy ¡is to be provided, rudder being its primary 
component. 


New Words and Expressions 


1. current ø - dòng chảy 

2. propeller m - chân vịt 

3. upset v - lật ngửa 

4. eXcessiVe z - quá mức 

5. bulk cargo - hàng rời, hàng xô 

6. the propulsion plant - trang bị đây tàu 
7. operation - việc điều hành, việc sử dụng 
§. instrument z - dụng cụ 

9. seasick đ - say sóng 

10. design stage - giai đoạn thiết kế 

11. the roll period - chu kỳ lắc ngang 


33 


34 


12. 
13. 
14. 
15. 
16. 


inital metacentric height - chiều cao tâm nghiêng ban đầu 
s(abilizing unit - thiết bị chống lắc 

bilge keel - sống hông, vây bên hông 

stabilizer ơ - thiết bị chống lắc 


wing buoyant tank - két nổi hai bên cánh gà 


17.floodability - tính chống chìm 


18§.reserve buoyance - sức nôi dự trữ 


19. 
20. 
2 
22. 


_— 


state v - phát biểu, nói rõ, tuyên bố 
sufficlent - đủ 


. sea damage - sự hư hại trên biển 


bulkhead ø - vách 


23. deck mở - boong 


24. 
25. 
26. 
21. 
28. 
29. 
30. 
31 
32 
33. 
34. 
KP 
36. 


intake ø - đưa vào, nạp vảo 

sea water (SW) - nước biển 
retain v - ngăn, giữ lại, tiếp tục có 
pour v - đồ vào, rót vào 

confine v - giam giữ, giữ lại 
adjacent a - kề cận, kế bên 


maneuverability ø - tính điều khiển, tính quay trở 


. Tefer to  - nói tới, kế tới 


. COUrse ø - hành trình 


pllot ø - hoa tiêu 
intention ø - ý định 
directional stability - ôn định hướng 


turning ability - khả năng quay trở 


37. 
38. 
39. 
40. 
4I. 
42. 


hbÒ 


® mì ©Œ tq$œ@¬ïx + C2 


short-range z - tầm ngắn 

turning circle - đường tròn quay trở 
guarantee ø. v - đảm bảo, cam kết 
steering gear - thiết bị lái 

rudder ø - bánh lái 


component ø - thành phần 


Verb Phrases and Collocations 


. as follows - như sau 

. arIse from - sinh ra từ 

. In the next place - tiếp theo 

. last of all - cuối cùng 

. take sth. into ones consideration - xét tới 
. be related to - có liên quan tới 

. be concerned with - đề cập tới 

. 1n some đegree - trong mức độ nào đó 


. be contrary †o - trái ngược với 


. đerive from - sinh ra từ; be đerived from - được sinh ra từ 
. SO far - trong chừng mực, tới chừng mực 

. lind wide application to - được áp dụng rộng rãi 

. 1n use - được sử dụng 

. 1n CaS€ cowj - trong trường hợp 

. with the help of - với sự hễ trợ của 

. Separate A Into - phân chia A thành 


. a number of - một chút 


18. be confined to - được giữ lại 

19. come to - đi tới 

20. in accordance with - căn cứ vào 

21. be composed of - được hợp thành bởi 

22. the former... the latter - cái trước... cái sau 
23. keep to - giữ lại 

24. set forth - công bó, nêu ra, đưa ra 


25. in the guarantee of - được bảo đảm 


BÀI 3. CÁC ĐẶC TÍNH HÀNG HÁI KHÁC (2) 


Lắc ngang và lắc đọc 

Khi nỗi trên mặt nước hay chạy trên biển, tàu sẽ lắc ngang 
hay lắc đọc do chuyển động của sóng cũng như ảnh hưởng của 
g1ó, dòng và chân vịt 

Kết quả chết người của lắc ngang và lắc dọc quá mức là 
_ như sau: 

1- Do lắc ngang tàu nghiêng quá mức, nên tăng khả năng bị 
lật úp. 

2- Tiếp đến, cấu trúc thân tàu bị hư hỏng do lắc ngang và lắc 
đọc đột ngột cũng như hàng rời di chuyên mạnh và xấu hơn nữa, 
vỏ tàu bị vỡ. 

3- Tiếp đến, ảnh hưởng tới trang bị đây, tức là tăng sức cán 
của nước và giảm tốc độ do lắc ngang và lắc đọc. 


36 


4- Tiếp đến là ảnh hưởng tới việc điều hành các loại máy móc 
dụng cụ. 

5- Cuối cùng, điều kiện làm việc vất vả sẽ làm thủy thủ bị say 
sóng. Bởi vậy, ngay trong giai đoạn thiết kế, chúng ta phải xét 
tới lắc ngang và lắc dọc vì nó liên quan mật thiết tới toàn bộ đặc 
tính hàng hải. Như ta đã biết, chu kỳ lắc có liên quan rất lớn tới 
chiều cao tâm nghiêng ban đầu, và trong mức độ nào đó, tính ổn 
định trái ngược với tính lắc. Có điều kỳ lạ, nhiều người có thể 
nghĩ là lắc mạnh không phải sinh ra từ ôn định kém. Bởi vậy 
người ta đã nghĩ ra nhiều thiết bị chống lắc, và đưa vào áp dụng 
rộng rãi đẻ giảm lắc ngang và lắc đọc. Các thiết bị chống lắc 
hiện thường dùng trong thực tế là vây bên hông, thiết bị giảm lắc 
và két nổi bên hông. 


Tính chống chìm 


Tính chống chìm xác định khả năng tàu vẫn nổi trên mặt 
nước, đủ sức nỏi, tính ôn định và các đặc tính hàng hải khác 
trong trường hợp một hay vài khoang ngập nước. Nếu có tai nạn 
xảy ra, sức nổi dự trữ là điều kiện chủ chốt để giữ cho tàu vẫn 
nổi. Nhờ có vách kín nước và các boong phân chia tàu thành một 
số buồng và không gian, đủ để giữ lại sức nổi dự trữ, cho nên 
nước biển đã xâm nhập vào được giữ lại trong các khoang hư 
hỏng mà không chảy sang các khoang kế bên. 


Tính điều khiển 

Đặc tính hàng hải cuối cùng mà ta xét tới là tính điều khiển, 
đó là khả năng tàu giữ hay thay đổi hướng đi tùy theo ý định của 
người lái tàu. Tính điều khiển có hai tính chất, đó là ổn định 


hướng đi và khả năng quay vòng. Ôn định hướng đi chỉ rõ khả 
năng tàu giữ hướng đã định còn tính chất sau là khả năng tàu 
thay đổi hướng. Tàu đi biển đòi hỏi tính ổn định hướng đi tốt 
trong khi tàu đi tầm ngắn lại đòi hỏi tính quay trở tốt hơn. Ngoài 
ra, đường kính lượn vòng của tàu càng nhỏ thì tính quay trở càng 
tốt. Để đảm bảo tính quay trở của tàu, tàu có lắp thiết bị lái trong 
đó bánh lái là thành phần chủ chốt. 


LESSON 4. HUULL CONSTRUCTION (1) 


A ship is something like a grand mansion floating on water 
and with a number of "floors" called decks. Among them is the 
upper deck that is the upmost continuous deck from bow to 
stern. Another continuous deck under the upper deck 1s referred 
to as the lower deck. Above the upper deck there are also a few 
other decks. They are the compass deck on which navigating 
Instuments are arranged, the navigation deck where the 
wheelhouse ¡is situated, the boat deck on which life-boats are 
fixed, and the accommodation deck where the living quarters for 
passengers and crew are located. 

In virtue of the characteristics of hull construction, the 
construclion above the upper deck ¡is usuaHly called 


superstructure while that under the upper deck is defined as main 
huill. 


— 
structurc 


———--- SANG bow section 
———————-—-—~- midship  iransvcrsal 
X section — bulkhesd 


Fig. 4.1. Hull construction - Kết cấu thân tàu 


39 


For the purpose of reasonable arranyement and full utilization 
of the ¡inside space, hull ¡is not only cut into some tiers by 
diferent decks, but separated ¡no varilous sorisÃ of 
compartments, spaces and cabins as well by "walls" called 
bulkheads. The number of bulkheads depends upon seakeeping 
performances and service requirements, with a minimum of 
three to four transversal bulkheads in the main hull. 


Main hull, by its different positions, will be separated into 
bow section, midship section and stern section. As usual, each 
section consists of bottom, side, deck and bulkhead and so on. 


Úp ti now, we have offered you a general description 
concerning the formation of hull. However, 1ƒ you want to learn 
more of the hull construction, then you must go into the details 
Ofprimary structures of hull. 


One of the basic structures ¡in hull construction ¡is the shell 
structure which ensures vessel floatability. It is the water-tight 
shell structure that is subjected to different external forces, such 
as the total longitudinal bend, water pressure, wave impact, 
squeeze of blocks of ice, etc. 


In the shell structure, cach shell plating has its own 
designation. For example, the plating located at the ship bottom 
1s called bottom plates, among which are keel plates that are a 
series of plating sited at the centreline of hull. Bilge plates 
denote the plating at the bending areas from bottom to side. And 
the plating distributed at both sides is termed as side plates. 


Among them are top side plates that are in connection with the 
upper deck 


40 


Eig 4.2. Deck' name - Tên các boong 


Shell plating stands external forces of diferent magnitude ¡n 
the light of its various situations. Accordingly, the thickness of 
plates will vary with the force to be subjected and theres no 
doubt that, at some key zones, local strengthening is inevitable. 


œ@  O Cá pm 6 B 


New Words and Expressions 


. hull construction - kết cấu thân tàu 
.upper deck - boong trên 

. continuous deck - boong liên tục 

. bow 7 - mũi tàu 

. stern # - đuôi tàu 

. lower đeck - boong dưới 


. compass deck - boong la bàn 


navigating instrument - dụng cụ đạo hàng, dụng cụ dẫn 
đường 


4I 


42 


9. arrange v - bô trí 


10. 
11. 


. boat deck - boong xuồng 


navigation deck - boong điều khiển, boong lái 


wheelhouse ø - buồng lái 


. life-boat m - xuồng cứu sinh 

. aecommodation deck - boong ở 

. the living quarters - khu vực ở 

. characteristics - đặc tính 

. Superstructure 7 - thượng tầng 

. main hull - thân vỏ chính 

. space ” - khoảng không 

. tier 7 - tầng 

. cabin ø? - cabin 

. transversal bulkhead - vách ngang 
. section ø - khúc, đoạn 

. bow section - khu vực mũi 

. midship section - khu vực giữa tàu 
. §tern section - khu vực đuôi 

. bottom ø - đáy tàu 

. side 7 - mạn tàu 

. formation øz - kết cầu 

. shell  - vỏ bao 

. Structure 7 - cầu trúc 

. shell structure - cầu trúc vỏ bao 


. the total longitudinal bend - uốn dọc tổng hợp 


34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 


_— 


4 


42. 


4 
44 
4 


No) 


Nai 


46. 
41. 


_ 


% mì P.0 N6 


wave impact - va đập sóng 
Squeeze 7 v - nén, xiết 

shell plating - tắm vỏ 

designation 7 - tên, thứ bậc. 
bottom plate - tắm đáy 

keel plate - tắm sống chính 

bilge plate - tắm hông 

. side plate - tắm mạn 

top side plate - tắm đỉnh mạn 

. stand v - chịu đựng 

. magnitude ø - độ lớn, to nhỏ 

. thickness z - chiều dây 

local strengthening - gia cường cục bộ 
inevitable z - không thê tránh khỏi 


Verb Phrases and Collocations 


. something like - khoảng, độ (something like 100 đồng - 


khoảng độ 100 đồng) 


.1m (by) virtue of - bởi vì 


be defned as - được xác định như 

be cut Into - được chia thành 

not only...but... as well - không những... mà còn 
be separated into - được phân chia thành 


. Various sorts of - các loại khác nhau 


. depend on (upon) - phụ thuộc vào 


43 


44 


9. as usual - thông thường 

10. up tIÏ now - cho tới nay 

11. go into details - đi vào xét chỉ tiết 
12. be subJjected to - phải chịu là 

13. a series of- một loạt 

14. be distributed at - được phân bố 

15. be termed as - được gọi là 

16. in connection with - có liên quan với 
L7. in the light of - dưới ánh sáng 

18. vary with - biến đổi theo 


BÀI 4. KẾT CÁU THÂN TÀU 


Con tàu cũng giống như một tòa lâu đài to lớn nôi trên mặt 
nước với một số sàn gọi là boong tàu. Trong số đó boong trên là 
boong nằm trên cùng chạy liên tục từ mũi tới đuôi. Trong số các 
boong liên tục năm dưới boong trên có boong dưới. Trên boong 
trên cũng có một số boong khác. Đó là boong la bàn trên đó có' 
đặt các thiết bị dẫn đường, boong xuồng, trên đó có xuỗng cứu 
sinh, boong ở nơi có các khu vực ở cho hành khách và thuyền 
viên. Vì đặc tính của kết cấu vỏ tàu, kết cấu nằm trên boong trên 
thường được gọi là thượng tầng trong khi những phần năm dưới 
boong trên gọi là thân vỏ chính. 

Nhằm bố trí hợp lý và sử dụng đầy đủ khoảng không gian bên 
trong, thân tàu không những được cắt ra thành từng tầng bởi các 
boong mà còn được phân cách thành hàng loạt các phòng, các 
không gian và ca bin bởi các bức tường mà ta gọi là vách ngăn. 
Số lượng của vách phụ thuộc vào đặc tính hàng hải và yêu cầu 
sử dụng, với tối thiêu là ba cho tới bốn vách ngang trong thân vỏ 
chính. Thân vỏ chính, tùy theo vị trí khác nhau, được chia thành 
khu vực mũi, khu vực sườn giữa và đuôi tàu. Thông thường mỗi 
một khu vực gồm đáy, mạn, boong và vách... 

Cho tới nay, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn mô tả chung 
về kết cầu thân tàu. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn biết nhiều hơn 
về kết cầu thân tàu, vậy các bạn phải đi vào chỉ tiết những cầu 
trúc chủ yếu của thân tàu. Một trong những cầu trúc cơ bản của 


45 


kết cấu thân tàu là vỏ tàu, nó đảm bảo cho tàu có sức nổi. Đó 
chính là kết cấu vỏ kín nước là đối tượng chịu các ngoại lực 
khác nhau như sự uốn dọc tổng quát, áp lực nước, va đập sóng, 
sự nén xiết của các khói băng... Trong kết cấu vỏ, mỗi tắm vỏ 
đều có một tên riêng. Ví như, tắm nằm đưới đáy tàu thì gọi là 
tắm đáy, trong đó tắm sống chính là một loạt các tắm nằm ngay 
đường dọc tâm tàu. Tắm hông là những tắm nằm trong khu vực 
uốn cong từ đáy chuyên sang mạn. Và tắm phân bố cả hai bên 
được gọi là tắm mạn. Trong đó có tắm đỉnh mạn tiếp giáp với 
boong trên. Tắm vỏ chịu ngoại lực với các mức độ khác nhau tại 
các vị trí khác nhau. Do đó, chiều dày của các tắm sẽ thay đổi 
tùy theo lực chịu đựng và không còn nghi ngờ gì nữa, ở một số 
các vùng chủ chốt, việc gia cường cục bộ là điều không thê tránh 
khỏi. 


46 


LESSON 5. HULL CONSTRUCTION (2) 


In addition to shell structure, there are bottom structure, side 
structure, deck structure, bulkhead structure, bow and stern 
Structure and superstructure, too. 


Ship bottom will normally be in two different patterns, single 
bottom and double bottom. The double bottom is devised to 
carry oIl and water so as to make full use of bottom space as well 
as to lower gravity cenfter, improve on seakeeping performances 
and adjust trim and heel through ballast water. 


In the bottom structure, the central stringer 1s a longitudinal 
member located at the centreline of bottom from bow to stern, 
which assures you of the total longitudinal strength of hull. Side 
girders are also longitudinal members situated at both sides of 
the centreline of bottom, which mainly withstand the total 
longitudinal bend. 


Floor plates play the part of chief transversal members at the 
bottom, which are subjected to water pressure and gravity of 
cargoes and equipment as well as local external forces. They 
shoulder the responsibility of transversal and local strength of 
bottom. 


Đesides, inner bottom longitudinal and inner bottom plates 
and the like will also be adopted for the bottom structures as 
well. 


47 


As 1t were, the side structures port and starboard are two side 
walls of hull symmetrical to cach other, and among the side 
structures leading components are the frames that bear water 
pressure and secure the transversal and local strength of huI. 

Side structures are subdivided into two models, 1. e. the 
transversal framing and the longitudinal framing. 

With regard to the deck structure, 1t 1s made up of deck plates, 


beams, deck girders, deck longitudinal, hatch trunks, pillars and 
other members. 


tr] web frame 


inner bottom longitudina 
N 0707 070]l0ñ7070†010 ]0ƒ0}Y0 †0}0I0}†0WMWJ⁄ 
NO 2090000012000|00120/ 
Solidfloo stringet 'Outer bottom 


longitudinal 


Fig. 5.1. Hull's main member - Thành phần chính của thân tàu 


In dealing with the deck structure, one thíng 1S V€ery 
interesting, that ¡s, the arc from port to starboard 1s termed as 
camber while that from bow to stern ¡s called sheer. 


| Next comes the bulkhead structure which may assume the 
forms of either plain plate with stiffeners or corrugated plate. 


48 


The former is composed of steel plates and stiffeners while the 
latter is steel plates pressed into corrugated shape. Bulkheads 
employed to prevent oil and water from leakage are put as oil- 
tigh( or water-tight bulkheads respectively. Bulkheads arranged 
along the ship length are called longitudinal bulkheads whereas 
those along the ship width are named transversal bulkheads. 


The principal function of bulkheads is to separate the inner 
Space of hull so as to guarantee vessel floodability and keep fire 
hazard and poisonous gas from spreading, not to mention the 
Strength concern. 


Ín respect to the bow structure and stern structure, the former 
usually denotes the zone from bow up to 0.15 times of the ship 
length starting from fore perpendicular to aft, while the latter 
Indicates the zone after the bulkhead of aft peak. 


The external forces exerted on the bow structure include 
Water pressure and wave impact during voyage while the stern 
Ssiructure endures water pressure, vibration resulting from 
propeller operation and wave impact stirred up by propeller. 


Furthermore, it is necessary to point out that the adoption of 
local strengthening is a common practice for the above †wo 
Sfructures. 


In the end, we shall come to the superstructure which, as 
mentioned above, refers to the hull construetion above the upper 
deck. The typical superstructure only denotes the construction 
the two side walls of which, port and starboard, are Joined 
together to side shell plating. Another kind of superstructure is 

:called deckhouse, the breadth of which is smaller than ship 
width and correspondingly whose side walls are not linked to 
side shell plating. 


49 


Ín addition, the superstructures at bow, at midship and at stern 
are respectively defined as forecastle, bridge and poop. And the 
term long bridge refers to the bridge the length of which is larger 
than 0. 15 times of ship length and the height of which ¡s not to 
be less than six times of the headroom between two đecks. 


New Words and Expressions 


1. bottom structure - kết cầu đáy 

2. side structure - kết cấu mạn 

3. deck structure - kết cầu boong 

4. bulkhead structure - kết cấu vách 

5. bow and stern structure - kết cầu mũi và đuôi 

6. single bottom - đáy đơn 

7. double bottom - đáy kép 

8. trim ø - nghiêng dọc 

9. heel z - nghiêng ngang 

10. ballast water - nước ba lát 

11. stringer m - dầm dọc. 

12. member ø - thành phân, bộ phận 

13. the total longitudinal strength - sức bền dọc tổng hợp 
14. side girder - dầm mạn 

15. the total longitudinal bend - việc uốn dọc tổng hợp 
16. floor plate - tắm ngang đáy 

L7. inner bottom longitudinal - cơ cầu đọc đáy trong 
18. inner bottom plate - tắm đáy trong 


50 


19, 
20. 
2 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29, 
30. 
31 
sh3 
3 
34. 
3 
36. 
37 
38. 
39, 
40. 
4 
42 
43. 


— 


G3 


Nai 


_— 


frame ? - khung 


transversal framing - khung ngang 


. longitudinal framing - khung dọc 


deck plate - tấm đáy 

beam 7 - xà ngang boong 

deck girder - dầm dọc boong 

đeck longitudinal - cơ cấu dọc boong 
hatch trunk - quây miệng hầm hàng 
pillar z - cột chống 

8rC 7! - cũng 

camber ? - độ cong ngang boong 


sheer 7 - độ cong dọc boong 


.stiffener  - dâm gia cường 


corrugated a - được uôn sóng 


. oil-tight a - kín dầu 


longitudimal bulkhead - vách dọc 


. fire hazard - hoả hoạn 


pOIsonous gas - khí độc 

fore perpendicular - đường thắng góc mũi 
aft a.aah. n - phía sau 

aft peak - hầm nhọn phía đuôi 

vibration z - rung động 


. practice m - thực tế 


. đeckhouse ø - buông trên boong 


forecastle ø - thượng tầng mũi 


51 


44. bridge ø - lầu lái 

45. poop ø - thượng tầng đuôi 

46. long bridge - lầu lái dài 

47. headroom z¡ - độ cao giữa hai boong 


Verb Phrases and Collocations 


_ 


SO âs to - (tương tự ¡n order to - để cho, ví dụ: I always 
keep fruit in fidge so as to keep insects of 1) 
make full use of - lợi dụng toàn bộ 

. Improve on (upon) - cải thiện 

. 8sSure sb. of sth - bảo đảm với 

. Play the part of - đóng vai trò 

. 8s Ít were - có thể nói 

. be symmetrical to - đối xứng 

. be subdivided into - được chia ra 

. with regard to - xét tới 

. take (assume) the form of - nhận hình dáng của 
. keep sth. from - ngăn chặn khỏi 

. reSult from - do... nên 

. stir up - khích động, khêu gợi 

. point out - chỉ ra 

.1n the end - cuối cùng 

. be joined to - nối với 

. be linked to - nối với 


— @O @œ@ m ƠO P0 bộ 
© 


KHÀ: củ e2 T6 6a 
{xé + G2 bò 


= mm 
„;"mœ 


52 


BÀI 5. KÉT CẤU THÂN TÀU (2) 


Ngoài kết cấu vỏ, còn có kết cầu đáy, mạn, boong vách, mũi, 
đuôi và kết cầu thượng tầng. 

Đáy tàu thường có hai loại, đáy đơn và đáy kép. Đáy kép 
được tạo ra để chở dầu và nước đề sao cho sử dụng hết không 
gian đáy cũng như đề hạ thấp trọng tâm, cải thiện tính năng hàng 
hải và điều chỉnh độ nghiêng ngang và dọc thông qua nước 
ba lát. 

Trong kết cầu đáy,đầm trung tâm là một thành phần dọc nằm 
tại đường tâm đáy từ mũi về đuôi, đảm bảo sức bền dọc tổng 
cộng của thân tàu. Những dầm bên cũng là những thành phần 
dọc nằm cả hai bên đường đọc tâm đáy, chủ yếu chịu đựng sự 
uốn đọc tổng công 

Các tắm đáy đóng vai trò các thành phần ngang chủ yếu ở đáy 
tàu, chịu áp lực nước và trọng lương của hàng hóa và trang bị 
cũng như các ngoại lực cục bộ. Chúng chịu trách nhiệm về sức 
bền ngang và sức bền cục bộ của đáy tàu. 

Ngoài ra, tắm dọc đáy trong và các tâm đáy trong khác cũng 
được coi là kết cầu đáy. 

Như ta đã thấy, kết cầu mạn trái và mạn phải là hai thành bên 
đối xứng với nhau và trong kết cầu mạn, những thành phần chủ 
chốt là những khung sườn chịu áp lực nước cũng như đảm bảo 
sức bền ngang và sức bền cục bộ của thân tàu. 


53 


Kết cấu mạn được chia thành hai kiểu, đó là khung sườn 
ngang và khung dọc. 

Xét về kết cầu boong, nó tạo bởi các tắm boong, dầm ngang, 
sống boong, thanh dọc boong, quầy miệng hằm hàng, các cột 
chống và các thành phần khác. 

Xét về cấu trúc boong, một điều đáng chú ý là cung nối mạn 
trái và mạn phải được gọi là đường cong ngang boong, trong khi 
từ mũi tới đuôi thì gọi là đường cong dọc boong. 

Tới đây ta xét tới kết cấu vách, nó có thể là vách phẳng với 
gia cường hay vách sóng. Vách phẳng gồm có các tắm thép 
phẳng và những thanh gia cường, trong khi vách kia là những 
tâm thép đã được ép thành hình lượn sóng. Những vách dùng để 
ngăn dầu và nước khỏi dò rỉ lần lượt được gọi là vách kín dầu và 
kín nước. Những vách chạy dọc theo chiều dài tàu gọi là vách 
đọc trong khi vách ngang thân tàu gọi là vách ngang. 

Nhiệm vụ chủ yếu của vách là phân cách khoảng không gian 
bên trong tàu sao cho đảm bảo được tính chống chìm và ngăn 
cho cháy và khí độc không lan tỏa, đó là chưa nói tới đảm bảo 
sức bên. 

Về kết cấu mũi và đuôi, kết cấu mũi là vùng từ mũi tới 0.15 
chiều dài tàu đo từ đường thẳng góc mũi tới đuôi, trong khi kết 
cầu đuôi là vùng nằm sau vách nhọn đuôi. 

Ngoại lực tác dụng vào kết cấu mũi là áp lực nước và va đập 
sóng trong hành trình trong khi kết cấu đuôi chịu áp lực nước, 
dao động do chân vịt và va đập sóng do chân vịt khuấy động. 

Ngoài ra, cần phải nhắn mạnh rằng việc 81a cường cục bộ tại 
hai khu vực nói trên là việc thường phải làm. 


54 


Cuối cùng chúng ta nói tới thượng tầng, như đã nhắc tới ở 
trên, đó là kết cấu thân tàu nằm trên boong trên. Thượng tầng 
điển hình chỉ là kết cầu mà hai thành bên của nó, bên trái và bên 
phải được nối tiếp cùng với các tắm tôn mạn. Một loại thượng 
tầng khác gọi là lầu lái có chiều rộng nhỏ hơn chiều rộng của tàu 
và như vậy hai thành bên của nó không nối với tắm mạn. 

Ngoài ra thượng tầng tại mũi, giữa tàu và đuôi lần lượt có tên 
là thượng tầng mũi, thượng tầng giữa và thượng tầng đuôi. Và 
thuật ngữ thượng tầng lài dài là chỉ thượng tầng lái có chiều đài 
lớn hơn 0.15 chiều dài tàu và chiều cao của nó không nhỏ hơn 
6 lần khoảng cách giữa hai boong. 


55 


LESSON 6. SHIP EQUIPMENT 


It is absolutely necessary for a ship to be equipped with 
varied ship equipment to satisfy the needs of voyage, harbour, 
operation and safety. Ship equipment varies according to 
diferent purposes of vessels, and usually concerns the 
equipment for the rudder and anchor as well as for the life- 
Saving, cargo-lifting and mooring. 


1, The Rudder Equipment 


The rudder equipment is a plant to maneuverability, by which 
a vessel 1s able to ensure vessel sail along a g1Ven course, alter 
the course or perform a turning motion, as we mentioned in the 
chapters of seakeeping performances. 


The main components of the rudder cquipment ¡include 
sieering wheel, drive mechanism, St€ering gear, steering 
mechanism, ruddđer, rudđer stock, rudder carrier, rudder S†Oopper 
and rudder angle indicator. As far as the drive mechanism, 
Ssteering gear and steering mechanism are concerned, a choice 
may be made among three different Operation modi, namely, 
mechanical, hydraulic or electrical-driven. Moreover, an 
automatic steering gear has already found wide application at the 
present time, which joins the traditional St€€ring gear to an 
©lectrical compass and calibrates course errors automatically 
during voyage. 


56 


Flg. 6.1. Anchor equipmem! - Thiết bị neo 


1. Anehor - neo; 2. hawse pipe - ông neo, 3. chain cable - xích; 
4. anchor windlass - tời neo; 5. chain stopper - cải chặn xích; 
6. chain pipe - ống xích; 7. mooring pipe - ông dây chằng buộc; 
8. #airlead - sô ma dân dây; 9. wire reel - tang quấn cáp: 

10. bollard - cột buộc đây 


2. The Anchor Equipment 


Vessels in harbour will, !ƒ not moored, drift away due to the 
external forces of wind, current and wave impact and so forth. 
The anchor equipment acts the role of a mooring unit to stop a 
vessel from drifting and, under certain particular conditions, I1 
can be applied to handle a vessel as some auxiliary means as 
well. 

The anchor equipment is made up of anchor, anchor chain 
(cable chain), hawsepipe, chain stopper, chain pipe, chain locker, 
anchor windlass (chain windlass) and capstan windlass (anchor 
winch). 


57 


One technical tetm here worth special attention is the integral 
s(ud anchor chain which 1s manufactured by integral casting 
Without any welding. 


Eig. 6.2. Anchor - Neo 


(4) stocked anchor - neo có ngáng; (b) mushroom anchor - neo nắm; 
(©) double-ƒluked anchor - neo hai sừng, (4) grapnel anchor - neo móc; 
(©) floating anchor - neo nồi; (ƒ) stockless anchor - neo không ngáng; 
(8g) one-armed anchor - neo một sừng 


3. The Life-Saving Equipment 


In the event sea damage occurs, a vessel will be in want of 
various life-saving means apart from a radio message for rescue 
SO as to secure the lives oŸ passengers and crew. Among them 
are lifeboats, life-rafts, life-belts and life-jackets. 


The most important life-saving means of all ¡s life-boats that 
are placed symmetrically port and starboard on the boat deck, 
with special davits provided for them. 

58 


4. The Cargo-Lifting Equipment 


The cargo-lifing equipment consists of some spccial 
equipment for loading and unloading cargoes, such as a transfer 
- pump on board for liquid cargo, a conV€yOT for dry bulk cargo 
and a marine crane and derrick for large pieces of cargo often 
packed in boxes or containers. 


lifing pillar 


boom seating 


guided pulley 


Fig. 6.3 


5. The Mooring Equipment 


The mooring equipment is also composed of some differential 
equipment which fastens a vessel to a landing-place, the shore, 
an adjacent vessel or an anchorage buoy. The principal 
components of the mooring equipment are ropes, wire cables, 
bollards, fairleads, dockIing winches, etc. 


, 59 


Fig. 6.4 


1. anchor windlass - tời neo; 2. guided roller - con lăn dân hướng. 
3. bollard - cột buộc dây; 4. fairlead - thanh dẫn hướng: 5. shark - 
sừng trâu; 6. rope winch - tời dây; 7. guided roller - con lăn dẫn 
hướng; 8, 9. bollard - cột buộc dây; 10. fairlead - thanh dẫn hướng. 


NÑew Words and Expressions 


1. ship equipment - trang thiết bị 
2. harbour ø - cảng 

3. rudđer ø - bánh lái 

4. anchor ø - neo 

5. hfÍe-saving øở - cứu sinh 


6. cargo-lifting m - nâng hàng 


60 


7. moor v - buộc tàu 

8. plant ø - thiết bị 

9, turning motion - chuyển động quay trở 
10. steering wheel - tay vô lăng 

11. drive mechanism - cơ cầu truyền động 
12. steering gear - máy lái 

13. steering mechanism - cơ cấu lái 

14. rudder stock - cần lái 

15. rudder carrler - giá đỡ bánh lái 

16. rudder stopper - cái chặn lái 

17. rudder angle Indicator - cái chỉ thị góc lái 
18. modus ø. (p/. modi) - kiểu 

19. hydraulic z - thủy lực 

20. electrical-driven z - dẫn động điện 
21. electrical compass - la bàn điện 

22. calibrate v - căn chỉnh 

23. error ø - sai số 

24. drift v - trôi giạt 

25. handle y - điều khiển 

26. auxiliary means - biện pháp phụ 

27. anchor chain (cable chain) - xích 

28. hawsepipe ø - Ống neo 

29. chain stopper - cái chặn xích 

30. chain pipe - ng xích 


31. chain locker - cái khóa xích 


61 


_ 


32. anchor windlass (chain windlass) - tời neo 
33. capstan windlass (anchor winch) - tời (đứng) neo 


34. the integral stud anchor chain - xích có ngàng 


62 


“à 
_ 


. integral casting - đúc toàn bộ 
. welding n - hàn 

. Implication øở - sự hàm ý 

. tuiton ø - học phí 

. radio message - bức điện báo vô tuyến 
. TESCU€ V. 7 - CỨU 

. Hfe-raft n - bè cứu sinh 

. life-belt œ - đai cứu sinh 

. life-jacket m - áo cứu sinh 

. davit z - cầu 

. transfer pump - bơm chuyển 
. conveyor ø - băng chuyền 

. marine crane - cần cầu tàu 

. derrick ø - câu trục 

. Container - container 

. landing - place ø - bến đỗ 

. anchorage buoy - phao neo 

. TOp€ Ø - dây 

. Wire cable - cáp 

. bollard ø - cột buộc dây 

29; 
56. 


fairlead n - thanh dẫn hướng 


đocking winch - tời buộc dây 


Verb Phrases and Collocations 


1. satisfy the needs of - thỏa mãn nhu cầu 
2. vary according to - thay đổi theo 

3. as far as A is concerned - còn về việc A 
4. make a choice between (among) - chọn lựa trong số 
5. at the present time - hiện nay 

6. joimn AtoB- nối A với B 

7. act the role of - đóng vai trò 

§. stop sth. from - ngăn chặn khỏi 

9, draw (learn)a lesson - rút ra bài học 

10. in the event (that) - trong trường hợp 
11. be in want of- mong muốn 


12. fasten sth to - buộc với 


BÀI 6. TRANG BỊ CỦA TÀU 


Thật vô cùng cần thiết phải trang bị cho tàu những trang thiết 
bị khác nhau để thỏa mãn các nhu cầu trong hành trình, tại cảng, 
khi khai thác và an toàn. Tùy theo mục đích khác nhau của con 
tàu mà trang bị cũng thay đổi và thông thường trang bị là thiết bị 
lái, neo cũng như cứu sinh, câu hàng và chăng buộc. 

1. Thiết bi lái 

Lái là thiết bị cho tính quay trở tức là có thể đảm bảo cho con 
tàu đi theo một hành trình đã định, đôi hướng hay thực hiện quay 
trở như chúng ta đã nói trong chương trước về tính hàng hải. 
Thành phần chủ yếu của thiết bị lái là vô lăng lái, cơ cầu truyền 
động, máy lái, cơ cấu lái. Bánh lái, trục lái, giá đỡ bánh lái, cái 
chặn gÓC lái và cái chỉ thị góc lái. Về cơ cấu dẫn động, máy lái 
và cơ câu lái có thể lựa chọn trong ba kiêu sau đây: cơ khí, thủy 
lực và dẫn động điện. Ngoài ra hiện nay, người ta đã sử dụng 
rộng rãi máy lái tự động là thiết bị nỗi máy lái truyền thống với 
la bàn điện và tự động căn chỉnh các sai số hành trình trong khi 
tàu chạy. 


2. Thiết bị neo 


Tàu thuyền trong cảng nếu không được neo buộc sẽ bị trôi do 
tác dụng của gió, dòng chảy và sóng va đập... Thiết bị neo đóng 
vai trò của thiết bị chẳng buộc để chặn cho tàu không trôi, và 


64 


trong những trường hợp cụ thể nào đó, nó có thể dùng để điều 
hành tàu như một phương tiện phụ trợ nào đó. Thiết bị neo gồm 
có neo, xích neo, ống neo, cái chặn xích, ống xích, khóa xích, 
tời đứng kéo neo và tời năm kéo neo. Một thuật ngữ tại đây 
mà ta cần chú ý là xích neo có ngáng được đúc liền chứ không 
phải hàn. 


3. Thiết bị cứu sinh 


Trong trường hợp xảy ra tai nạn trên biển, con tàu cần các 
loại thiết bị cứu sinh ngoài bản thông điệp kêu cứu truyền bằng 
radio, để có thể cứu hành khách và thuyền viên. Trong số đó cé 
xuông cứu sinh, bẻ cứu, đai cứu và áo cứu sinh. Phương tiện cứu 
sinh quan trọng nhất là xuồng đặt đối xứng tại mạn trái và phải 
của boong xuồng, với các câu chuyên dùng. 


4. Thiết bị cầu hàng 


Thiết bị cầu hàng gồm một số các thiết bị chuyên dùng để bốc 
và dỡ hàng, ví như bơm chuyên hàng lỏng, băng chuyền cho 
hàng khô chở xô và cần trục hay câu trục cho các các hàng lớn 
thường đóng trong hòm hay container. 


5. Thiết bị chằng buộc 


Thiết bị chằng buộc cũng gồm một số trang bị để buộc tàu 
vào vị trí đỗ bộ lên bờ, buộc với bờ, với con tàu bên cạnh hay 
một phao nổi. Thành phần chính của thiết bị chằng buộc là dây 
buộc, cáp, cột buộc dây, thanh dẫn, tời... 


6S 


LESSON 7. WORKMANSHIP FOR HULL BUILDING (1) 


It is really fascinating to gaze at a colossal ship standing high 
on a slipway or salling fast at the blue sea, and you will be still 
more excited !Ý you are offered a chance to pay a visit to the 
wonderful labyrinth Inside a ship. Indeed, a ship, to the mind of 
a naval architect, 1s a true work of art. 


But few of the ordinary people have any Idea about the 
workmanship for hull building. One mipht be surprised to learn 
that, the construction of "a floating litle town" with such 
complicated hull form and such complex hull structures, should 
start with the very paper work. 


To give you some brief introducion on the primary 
workmanship for hull buiding  we would like to relate as 
follows: 


1. Lofting 


Lofting is the first workmanship for hull building, and will 
therefore influence the quality of the following workmanship. 
And thats why high accuracy has to be obtained during lofting. 

sually, lofting is conducted on a mould lof. There are two 
steps here. First, we must work out a projection plane in the light 
Of geometrical principles in proportions as 1 : 1, 1: 5 or 1: 10in 
accordance with the given sizes indicated on drawings. Then, 
diferent sorts of model plates, model rods and model cases as 


66 


well as sketches are to be prepared as the reference to material 
marking, processing and fabrication. 

Besides, lofing can be made use of to make up the 
shortcomings of drawings, for it is impossible to mark all the 
shapes of members on the drawings. Furthermore, no matter how 
careful you are when drawing a lines plan, errors are inevitable 
¡n respect to hull cleanness when the plan is magnified. In this 
Case Improvement will be made upon the plan by means of 
lofting. 

With regard to the methods of lines lofting, the advanced 
mathematical lofting ¡s widely used nowadays, which calibrates 
and provides lines offSets for a clean hull with the help of an 
electronic computer. 


2. Material Marking 


The exact meaning of materiadl marking ¡s to draw an 
expansion of a certain hull member afer the lofing 
workmanship, and mark the member expansion on steel plate or 
fashioned steel with the aid of model plates, model rods or 
sketches, with the symbols for processing and fabrication 
marked out on it as well. 


Various methods of material marking are available, but the 
most common ones for material marking are those respectively 
by model plates, by sketches or by optics. 

3. Processing of Hull Members 
The workmanship for the processing of hull members may be 


classified into cold processing and hot processing, and might as 


67 


well be divided ¡into edge processing and shape processing 
according to the processing methods of members. 


3.1. Cahibration and Rust Remtoval for Steel Plates 


Deformation will happen to steel plates and fashioned steel 
during their manufacture, transportation and storage, especially 
after cutting. And deformed steel has to be calibrated and planed 
before it comes to lofting and material marking. The calibration 
Of steel is normally executed by a roller machine. 


In order to protect hull and minimize its corrosion, marine 
steel plates must go through rust removal and primer painting. 
As usual, the workmanship is to be carried out first by shot- 
blasting and then by primer painting. If the production efficlency 
is to be raised, an automatic production line for steel plate 
pretreatment has got to be set.up. 

3.2. Edge Processing for Hull Members 


The workmanship for the edge processng of hull members 
includes edge cutting and grooving (chamfering), or may be 
divided into a straight line edge processing and a curve edge 
prOcessing ¡in virtue of the edge characteristics. The processing 1s 
practiced by a shear machine, edger, acetylene cutter Or ä 
numerical control cutter. 

3.3. .Shape Processing 


Cold or hot processing must, to obtain the required shape, be 
adopted for the hull members with curves, such as shell platting, 
frames, beams and funnels and the like To attain the 
workmanship requirement, there should be no shortage of roller 
machines, hydraulic machines, folding machines and bending 
machines as well as hot work. 


68 


® ~) Œ Cứ: Đc G2) bà m 


New Words and Expressions 


. workmanship ø - công nghệ 

. labyrinth z - mê cung 

. naval architect - kỹ sư đóng tàu 

. hull form - hình đáng thân tàu 

. lofting mở - phóng dạng 

. accuracy 7ø - độ chính xác 

. mould lof - sàn phóng dạng 

. projection plane - mặt phẳng chiếu 

. seometrical principle - nguyên tắc hình học 


. proportion ø - tỷ lệ 

. model plate - đưỡng tâm 

. model rod - dưỡng thanh 

. model case - dưỡng hòm 

. sketch z - thảo đỗ 

. process 7 - công nghệ, quá trình; v - gia công 
. fabrication ø - gia công 

. lines plan - bản vẽ đường hình dáng 

. ©TTOF 7! - Sai SỐ 

. hull cleanness - tính trong sáng (trơn tru) của thân tàu 
. pan m - bản vẽ 

. magnifY v - phóng đại 

. lines lofing - phóng dạng tuyến hình 

. lines offsets - bảng tọa đô tuyến hình 

. material marking - hạ liệu, lấy dầu vật liệu 


. expansion ø - bản vẽ khai triển 


69 


70 


. mark v - đánh dấu 


. fashioned steel - thép hình 

. symbol z - ký hiệu 

. OptIcs z - quang học 

. cold processing - gia công nguội 
31. 
32. 
. §hape processing - gia công hình dáng 


hot processing - gia công nóng 
edge processing - gia công mép 


. calibration zø - căn chỉnh 

. TuSf removal - cạo gỉ 

. deformation ø - biến dạng 

. cutting ø - cắt 

. deform v - biến dạng 

. plane v - làm phẳng 

. roller machine - máy cuốn 

. COITOSiOn Ø - sự gỉ mòn 

. production efficiency - hiệu quả sản xuất 

. an automatic production line - dây chuyển sản xuất tự động 


steel pÏate pretreatment - gia nhiệt thép tắm 


. BTOOV€ V - vạt mép 

. chamfer v - vạt mép, săng phanh 
. straight line - đường thắng 

. curve # - đường cong 

. shear machine z - máy cắt 

. edger 7 - máy cắt mép 

51. 


. numerical control cutter - máy cắt điều khiển số 


acetylene cutter - máy cắt axêtylen 


53. funnel m - ông khói 

54. hydraulic machine - máy thủy lực 

55. folding machine - máy bẻ mép 

56. bending machine - máy uốn 

57. hot work - việc gia công nóng, hỏa công 


Verb Phrases and Collocations 


. gaze at - nhìn chằm chằm 

. to the mind of - theo ý của : 
. a work of art - một tác phẩm nghệ thuật 

. have an idea about - có ý 

be surprised to - ngạc nhiên vì 

start with - khởi đầu với 

paper work - công việc giây tờ 

in proportions as - căn cứ theo 


@ œ6 mơ B6 Ð Đ 


as the reference to - làm căn cứ cho... 


— 
© 


. make use of- được sử dụng để 


¬ 
_— 


. make up - sửa sang, tô điểm 


— 
lì») 


. make improvement upon - cải thiện ... 
13. with the aid of - với sự hỗ trợ của 

14. be classiBñed into - được phân thành 
15. migpht as well - không có gì trở ngại 
16. happen to - xảy ra 

17. go through - đi qua 

18. set up - thiết lập 


71 


BÀI 7. CÁC BƯỚC CÔNG NGHỆ TRONG ĐÓNG TÀU (1) 


Thật hấp dẫn khi nhìn thấy con tàu khổng lồ đang đứng trên 
triển cao hoặc đang chạy nhanh trên biển xanh, và bạn sẽ còn bị 
kích động hơn nữa khi có dịp thăm mê cung kỳ diệu bên trong 
một con tàu. Thật vậy, một con tàu theo quan niệm của kỹ sư 
đóng tàu là một công trình nghệ thuật thật sự. 

Nhưng tất ít dân thường có một ý tưởng về các bước công 
nghệ trong đóng tàu. Một điều gây ngạc nhiên nhận thấy là, việc 
chế tạo "một thành phố nổi nhỏ" với những hình dáng và kết cấu 
phức tạp như vậy lại bắt đầu ngay bằng công việc giấy tờ. 

Để giới thiệu ngắn gọn về các bước công nghệ chủ chốt trong 
việc đóng tàu, chúng tôi muốn giới thiệu: 


1. Phóng dạng 


Phóng dạng là bước công nghệ đầu tiên trong việc đóng thân 
tàu, và sẽ có ảnh hưởng tới chất lượng của những bước công 
nghệ tiếp theo. Và chính vì thế, vì sao phóng dạng phải đòi hỏi 
đạt độ chính xác cao. Thông thường việc phóng dạng được tiến 
hành trên sàn phóng dạng. Tại đây có hai bước. Trước hết, chúng 
ta phải thảo ra mặt chiếu căn cứ theo các nguyên tắc hình học 
theo tỷ lệ 1:1,1:5 hay 1:10 tùy theo kích thước đã chỉ trên bản 
vẽ. Sau đó, phải chuẩn bị các loại dưỡng phẳng, dưỡng thanh 
hay dưỡng hòm cũng như các thảo đô làm căn cứ cho hạ liệu, Bia 
công và chế tạo. Ngoài ra, phóng dạng cũng được dùng để khắc 


72 


phục những thiếu sót của bản vẽ, bởi vì không thể ghi chú tất cả 
các hính dáng của các bộ phận lên các bản vẽ. Khi vẽ bản vẽ 
đường hình, dù ta có cẩn thận tới đâu đi nữa cũng không thể 
tránh khỏi sai số về mặt độ trơn nhẫn của thân tàu khi phóng đại 
ra. Trong trường hợp đó phải dùng phóng dạng để cải thiện bản 
vẽ. Xét về các phương pháp phóng dạng, ngày nay phương pháp 
phóng dạng toán học tiên tiến đang được sử dụng rộng rãi, 
phương pháp này căn chỉnh và cung cấp bảng tọa độ đường hình 
cho thân vỏ trơn nhẫn với sự giúp sức của máy tính điện tử. 


2. Hạ liệu 


Nghĩa chính xác của hạ liệu là vẽ khai triển một cơ cấu nào 
đó của thân tàu sau khi đã phóng dạng, và lấy dâu khai triển cơ 
cấu đó trên thép tắm hay thép hình với sự trợ giúp của dưỡng 
tắm, dưỡng thanh hay thảo đồ cùng những ký hiệu đề gia công 
và lắp đặt. Có nhiều phương pháp hạ liệu khác nhau nhưng 
phương pháp phổ biến nhất để hạ liệu lấn lượt là dùng tắm 
dưỡng, dùng thảo đồ hay dùng quang học. 


3. Gia công các kết cấu thân tàu 


Công nghệ gia công các kết cấu thân tàu có thể phân thành 
gia công nguội và gia công nóng và cũng có thể phân thành gia 
công mép và gia công hình đáng tùy theo phương pháp gia công. 

3.1. Căn chỉnh và làm sạch gi thép tắm. Trong khi chế tạo, 
vận chuyển và lưu kho, sắt tắm và thép hình có thể bị biến dạng, 
nhất là sau khi cắt. Và thép biến dạng phải được căn chỉnh và 
làm phăng lại trước khi đi phóng dạng và hạ liệu. Việc căn chỉnh 
thép thường được làm bằng máy cuốn. Để bảo vệ thân tàu và 
giảm thiểu gỉ mòn, các tâm thép phải được làm sạch gi và sơn 


73 


lót. Thông thường, công việc được tiến hành trước hết là phun 
hạt sau đó là sơn lót. Nếu hiệu quả kinh tế của sản xuất tăng 
lên,người ta phải đặt một dây chuyên tự động để gia nhiệt trước 
cho các thép tắm 

3.2. Gia công mép các kết cấu thân tàu. Công nghệ gia công 
mép các cơ cầu thân tàu bao gồm việc cắt mép và vạt mép (săng 
phanh) hoặc cũng có thể chia thành cất thẳng mép và cắt cong 
tuỳ theo đặc tính của mép. Việc gia công được thực hiện bằng 
máy cắt, máy bẻ mép, đầu cắt axêtylen, hay máy cắt số. 

3.3. Gia công hình dáng. Với những cơ cấu thân tàu có 
đường cong như tôn vỏ, khung sườn, xà ngang và ống khói..., để 
có được hình dáng yêu cầu, phải được gia công nguội hay nóng. 
Để đạt được những yêu cầu công nghệ, không thể thiếu được 
máy cuốn, máy thủy lực, máy bẻ gập, máy uốn cũng như việc 
gia công nóng. 


74 


LESSON 8. WORKMANSHIP FOR HULL BUILDING (2) 


4. Fabrication and Welding of Hull 


When building a hull, we will normally divide the hull 
construction into a number of components, which are termed as 
blocks or sections, assembled separately and then fabricated into 
an ¡intepral hull on a berth or a slipway. This workmanship 
mainly includes: 

A: Part fabrication-to assemble diferent kinds o£ members 
into a whole part afer their processing. 

B: Block or section fabricatiom-to assemble diferent parts 
Into a block or section. 


C: Berth or slipway fabrication-to assemble a few blocks and 
sections into an intepral hull. 


4.1. Division oƒ.Secttons 


Division of sections is of great importance, for not only the 
strength of hull ¡itself but also the convenience and 
reasonableness of operation as well as the production procedure, 
liÑñing capacity and arrangement of the working site have got to 
be taken into our account. To make the matter worse, the 
aforementioned factors are frequently contrary to one another in 
one way or another. Therefore, it is not rare for us tO rack our 
brains to find ways and means avallable. 


75 


4.2. Fabrication and Weldling of Parts 


The fabrication and welding of parts, such as frames, beams, 
pIrders and seatings, to be performed on a platform in term of 
the concerned drawings. 


4.3. Fabrication and Welding of Blocks and Sections 

The fabrication and welding of blocks, such as side, bottom, 
deck and superstructure, to be conducted on a jig. In respect to 
sectlons, two methods for ther fabrication and welding are 
available: 

A: Pyramid Method 

The practice of this method 1s as follows: 

First, HÑ a bottom block onto a berth or a slpway and take I1 
both as a base and a jg. Then, assemble side blocks and 
bulkhead blocks. Stii then, assemble the deck block. 

By the pyramid method, all are done bịt by bịt through 
welding. 

B : Converse Method 

Thịs method is good for bow section, stern section, deckhouse 
and superstructure, the main characteristic of which is to regard 
the deck block on a berth or a slipway both as a base and a jig. 


Thus framing blocks, bulkhead blocks and side girders will be 
erected on the base ofa deck block. 


S. Tightness Test 


Together with the completion of the whole integral hull 
construction, tightness test Is to be carried out so as to check the 


76 


leakage of welding seams. In addition, water pressure test may 
be executed for the hull structures that, by virtue of the technical 
specification, are required to pass through strength test. 


Tightness test is to be done only after the X-ray photo check 
of seams and the completion of fabrication and welding In 
respect to pipe flanges and cable fixtures and so on, but before 
the painting process for shell and compartments as well as the 
laying of insulating materials. Tightness test to be subdivided 
into kerosene test, watertipht test and air-tight test. 


€. Ship Launching 


It is interesting enough that a ship ¡s to sail at sea but built on 
land. To move a colossal ship from its building zone to water 
aRer the completion of hull construction ¡s referred to as ship 
launching. 

Launching ¡s really a key link to ship building. Should there 
be any carelessness, a serious accident mipht take place. No 
doubt the relevant preparations must get through a strict and 
thorough examination ¡in order to guarantee a successful 
launching. 

There are now a few launching methods: first, the gravity 
launching by a longitudinal slipway, which means a ship slips 
into water by gravity action of the ship itself and overcoming the 
friction resistance on the slipway taper, then, the floating 
launching, by which water will be led into a dock and a ship wIll 
float by ¡tself thirdly, the mechanical launching, which 1s 
suitable for small or medium ships. 


77 


78 


New Words and Expressions 


1. block m- tông đoạn 


2. section m - phân đoạn 


3. assemble v - lắp ráp 


4. fabricate v - chế tạo 


5. part fabrication - chế tạo bộ phận 


6. block or section fabrication - chế tạo tông đoạn hay phân đoạn 


7. berth or slipway fabrication - chế tạo trên đà hay triển tàu 


8. division ø - việc phân chia 


9, operation ø - việc điều hành 


10. 
11. 
12. 


production procedure - quy trình sản xuất 
lifting capacity - khả năng cầu 


working site - nơi làm việc 


. aforementioned a - đã nói ở trên 
. seating z - bệ 


. phatform 7 - sàn, bệ 


16. Jig m - sàn, bệ 


17. 
18 
19. 
20 
2 


_- 


pyramid method - phương pháp kim tự tháp 


. base ø - chuẩn 


converse method - phương pháp úp 


. faming block - tổng đoạn khung 
. tiphtness test - thử kín 

22. 
23. 
24. 


welding seam - mối hàn 
Water pressure test - thử áp lực nước 
strength test - thử bền 


25. 
26. 
21. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 


3 


ta 


X-ray photo - ảnh X quang 

pipe flange - mặt bích ống 

cable fixture - kẹp cáp 

lay v - đặt 

Insulating material - vật liệu cách điện 
kerosene test - thử bằng dầu hỏa 
water-tight test - thử kín nước 

air-tight test - thử kín khí 

launching ø - hạ thủy 

gravity launching - hạ thủy bằng trọng lực 


. SlIpWay taper - máng đường trượt 
36. 
37. 
38. 


float launching - hạ thủy cho nổi 
doek ø - ụ, đốc 
mechanical launching - hạ thủy cơ khí 


Verb Phrases and Collocations 


. take sth. into one's account - kế tới cái gì, tính đến cái gì 


. to make the matter worse - làm cho sự việc xâu đi 


. be contrary to - trái ngược với 


. rack one's brains to - nhức đâu vì 


. be good for - tác dụng với 


. get throuph - thông qua 


1 
2 
3 
4 
5. bit by bit - dần dần, từ từ 
6 
7 
8 


. be suitable for - thích hợp với 


79 


BÀI 8. CÔNG NGHỆ ĐÓNG THÂN TÀU (2) 


4. Gia công và Hàn thân tàu 


Khi đóng tàu,chúng ta thường chia kết cầu thân tàu thành một 
số thành phần được gọi là tổng đoạn và phân đoạn, lắp riêng biệt 
sau đó được ghép lại thành một thân tàu toàn vẹn trên đà hay 
triển tàu. Công việc đó chủ yếu bao gồm: 

A: Chế tạo bộ phận - lắp ráp các bộ phận lại với nhau sau khi 
gia công. 

B: Chế tạo phân hay tổng đoạn: lắp ráp các bộ phận khác 
nhau thành tổng đoạn hay phân đoạn. 

C: Chế tạo trên triển: lắp ráp tông đoạn và phân đoạn thành 
toàn bộ thân tàu. 

4.1. Việc chia phân đoạn 


Việc chia phân đoạn có tầm quan trọng rất lớn không những 
vì bản thân sức bền của thân tàu mà còn vì sự tiện lợi và hợp lý 
trong điều hành cũng như quá trình sản xuất, khả năng nâng hạ 
và bố trí nơi làm việc cũng phải được xem xét. Để làm cho vấn 
để ngày càng xấu đi, những nhân tố nói trên thường mâu thuẫn 
với nhau. Bởi vậy, không hiếm khi chúng ta phải nhức đầu để 
tìm phương pháp và cách làm thích hợp. 

4.2. Chế tạo và hàn các bộ phận 

Các bộ phận như khung sườn, xà ngang, thanh dọc, bệ... được 
thực hiện trên các bệ căn cứ vào bản vẽ có liên quan. 

4.3. Chế tạo và hàn các tông đoạn và phân đoạn 


Các tổng đoạn như mạn, đáy, boong và thượng tầng được chế 
tạo và hàn trên bệ. Về phân tổng đoạn, có hai phương pháp chế 
tạo và hàn như sau: 


80 


A. Phương pháp kim tự tháp 

Thực tế phương pháp đó như sau: Đầu tiên câu tổng đoạn đáy 
lên triển hay đà và lấy nó vừa làm chuẩn vừa làm bệ. Sau đó lắp 
tổng đoạn mạn và tổng đoạn vách lên. Sau cùng lắp tổng đoạn 
boong. Trong phương pháp kim tự tháp, từ từ tất cả được làm 
thông qua việc hàn. 

B. Phương pháp úp 

Phương pháp này thuận tiện cho tổng đoạn mũi, đuôi, lầu lái 
và thượng tầng, đặc điển chính của nó là coi tông đoạn boong 
trên triển đà như vừa là chuẩn vừa là bệ. Sau đó cá tổng đoạn 
khung, tổng đoạn vách, các dần đọc mạn được dựng lên trên cơ 
sở của tổng đoạn boong. 


5. Thư kín 


Cùng với việc hoàn tất toàn bộ kết câu thân tàu, cần phải tiền 
hành thử kín để kiểm tra độ rò ri của mối hàn. Ngoài ra các cấu 
trúc thân tàu phải được thử áp lực nước bởi vì spec kỹ thuật đòi 
hỏi kết cấu phải đạt yêu cầu thử sức bền. Thử kín chỉ được tiến 
hành sau khi đã chụp ảnh X quang mối hàn và hoàn tắt việc chế 
tạo và hàn các bích ống và các mối bắt cáp... nhưng trước khi 
sơn vỏ và các bộ phận cũng như chưa được bọc cách nhiệt cách 
điện. Thử kín được chia thành thử dầu hỏa, thử kín nước và thử 
kín khi. 


6. Hạ thủy tàu 


Thật lý thú khi con tàu chạy trên biển nhưng lại được đóng 
trên đất liễn. Việc chuyển một. con tàu không lồ từ nơi đóng 
xuống nước sau khi hoàn tất việc chế tạo thân vỏ được gọi là 


8] 


việc hạ thủy tàu. Hạ thủy thực sự là một khâu quan trọng trong 
đóng tàu. Nếu có bất kỳ bất cần nào đó thì tai nạn nghiêm trọng 
có thể xảy ra. Không nghỉ ngờ gì nữa. Các việc chuân bị tương 
ứng phải được kiểm tra nghiêm khắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo hạ 
thủy thắng lợi. 

Hiện nay có một số phương pháp hạ thủy trước hết là hạ thủy 
trọng lực trên triền dọc tức là tàu trượt xuống nước đo tác động 
của trọng lực bản thân con tàu và thắng được sức cản ma sát trên 
máng trượt, sau đến hạ thủy cho nỗi là nước được đưa vào ụ và 
tàu sẽ nổi lên và thứ ba là hạ thủy cơ khí, thích hợp cho tàu nhỏ 
và trung bình. 


82 


LESSON 9. WELDING 


Fabricaion and welding for hull are two primary 
workmanship ¡in shipbuilding, and so the quality, working 
efficiency and cost of shipbuilding directly rely on them. So far 
fabrication has been dwelled upon in Workmanship for Hull 
Building. Therefore, this short passage will simply deal with the 
welding procedure. 


First of all, we shall come to the definition of welding. 
Broadly speaking, welding implies that two pieces of basic metal 
are melted by heat and Jjoined to each other. The sources of heat 
may originate from laser, acetylene, electrical arc, etc. But here 
we are go¡ing to confine ourselves to the electrical arc. 

In the nature, the phenomena of electricity shedding may be 
observed every now and then; for instance, liphtning before a 
heavy shower in the summer time. Similar to a lightning, an 
electrical arc used for welding ¡is also a process of electricity 
shedding and as blazing as a lightning, but it is controllable. 

In short, the main heat source for the shipbuilding welding 
comes from an electrical arc. 


Now lets go into the details of different welding procedures. 


1. Hand Electrical Arc Welding 


As mentioned above, gas cutting is ft for material cutting 
during fabrication, while gas welding ¡is appropriate to the 
welding of sheet plates, ventilating pipes, cast iron pieces and 


83 


non-ferrous metals. With regard to hand electrical arc welding, 
with an electrode adopted, ¡t is mainly suitable for hull welding, 
and you can apply it at any position. In order to gain a hiph 
working efficiency of welding, hand electrical are welding has 
been minimized to some forty percent portion of the total 
welding and is being replaced by new welding procedures in our 
shipyards, since it is of low efficiency. 


2. Automatie Submerged Arc Welding (SAW) 


SAW is a also common are welding process. Ït requires a 
continuously fed consumable solid or tubular (metal cored) 
electrode. The molten weld and the arc zone are protected from 
atmospheric contamination by being “submerged” under a 
blanket of granular fusible flux. When molten, the flux becomes 
conductive, and provides a current path between the electrode 
and the work. This welding procedure is of full automation and 
applied to a straight seam for big steel plates as well as a ring 
S€am OÝ pressure containers. 


3$. CO; Shielded Are Welding-MAG (Metal Active Gas) 
welding 


lt is of hand operation, with the gas and welding wire 
automatically fed. This procedure is widely used in the welding 
of fillet seams and sheet plate members. From another point of 
view, it may be applied to all position fillet welding for warships 
and one-side welding with a backing. 


4. Down-vertical Welding 


Conveniently enough, one can weld from up to down when 
taking this procedure,thus obtaining a rapid working speed. lt 


S4 


may, with a special electrode, be practised in both hand electrical 
arc welding and CO; shielded arc welding, and has found a wide 
application to vertical seams. 


5. Gravity Welding 


Gravity welding ¡s of hand operation and ft for flat fillet seams. 
The working efficlency of this procedure 1s remarkable and, with 
each electrode as long as 700mm and electrodes slipping down by 
themselves with the help of gravity, a welder 1s able to operate at 
the same time as many as twelve welding machines. | 


Wclding MV “ni 


rS 
jà 
sliding 7 4 
cable 
guide G 


8S 


6, Electrical Slag Welding 


Ït is good for the vertical welding as well as the welding of stern 
and thick steel plate of the mansion steel structure, with plate 
thickness as much as 760tnm. When performing the procedure, you 
will adopt a welding wire with the addition of a little amount of 
flux. The flux added will tum to slag, the resistance heat of which is 
to melt the basic metal and welding wires employed. 


7. Iron Powder Flectrode 


For an ordinary electrode, about 85 % of it will join in basic 
metal while an iron powder electrode gives a metal recovery of 
approximately 180% because its cover contains iron powder and 
the powder will melt ¡into the basic metal as well. Obviously, 
compared with the former electrode, the latter ¡s capable of 
Increasing the seam length welded. It requires higher electrical 
current but raises the working efficiency to some extent. 


§. Tig 

Tig ¡s the short form for tungsten inert gas welding. This is a 
special welding procedure for the welding of copper, aluminum, 
stainless steel and pipe connections. 


Tungstzn 
sieetrade 


— 
TTFilektrienl eanđueta> 


 PhíelHing gass 


Soiiñed 
weld n1z†a 


N= MoHer wald melal 
Ƒg 9.3. Tig - Welding - Hàn Tig 


$6 


Last of all we would talk about joint types and welding 
preparations. 

For joint types, they are subdivided into butt Joint (welding), 
T-type joint (welding) and lap joint (welding). 

However, before we get down to welding, we must make the 
preparation called edge preparation according to diferent 
thickness of plates. Edge preparation has also got another 
technical term, 1. e. groove. Stil further, grooves may have 
various types, such as Vtype, X-type, U-type and K-type. 


New Words and expressions 


1. basic metal - kim loại cơ bản 
. electrical arc - hồ quang điện 
. welding procedure - quy trình hàn 
. electrical shedding - phóng điện 
. gas cutting - cắt hơi 


2 

3 

4 

5 

6. gas welding - hàn hơi 

7. sheet plate - thép tắm 

8. ventilating pipe - ống thông gió 

9. cast iron piece - miếng gang 

10. non-ferrous metal - kim loại không có sắt 

11. electrode ø - điện cực 

12. automatic submerged are welding - hàn hồ quang nhúng 
tự động 

13. straight seam - mối hàn thắng 

14. ring seam - mối hàn vòng 

15. pressure container - thùng chịu áp 

16. welding wire - dây hàn 


87 


kửc) 


17. 
18. 
19. 
20. 
2 
2 
2 
24. 
2 
26. 
21. 
28. 
29. 
3 
31 
32. 
3 
34. 
3 
36. 
37. 
3 
39 
40 
4 


G3) mm 


t¬ 


©® 


G3) 


th 


œ 


— 


flux ø - trợ dung 
CO; shielded arc welding - hàn hồ quang được bọc CO; 
fillet seam - mối hàn góc 


all position - mọi vị trí 


. fillet welding - hàn góc 
. one-side welding - hàn một mặt 
. backing ø - tắm đệm mặt sau 


down-vertical welding - hàn đứng từ đưới lên 


. Vertical seam - mỗi hàn đứng 


gravity welding - hàn trọng trường 
flat fillet seam - mối hàn góc phẳng 
welder ? - thợ hàn 

welding machine - máy hàn 


. electrical slapg welding - hàn điện xỉ 
. vertical welding - hàn đứng 


stern - đuôi tàu 


. TesIstance heat - nhiệt trở 


Iron powder electrode - điện cực bột sắt 


. metal recovery - khôi phục kim loại 


cover z - che phủ 
Tig welding - hàn Tig (tungsten inert gas) 


. Stainless steel - thép không gỉ 
. PIDe connection - việc nối ống 
. butt joint - mối nối đấu đầu 

. T-type joint - mối nối chữ T 
42. 
43. 


lap joint - mối nôi chồng mí 
edge preparation - chuẩn bị mép 


Verb Phrases and Collocations 


l. rely on - dựa vào 

2. dwell upon (on) - dừng lại ở, day đi day lại một vấn đề ví dụ 
to dwell on sb” mistake - dừng lại, day đi day lại mãi lỗi của ai 

3. broadly speaking - nói rộng ra 

4. originate from - sinh ra từ 

5. confine oneself to the subject - tự giới hạn mình trong chủ đề 

6. every now and then - bất kỳ lúc nào 

7. be similar to - tương tự với 

§. in short - nói tóm lại 

9, be fit for - thích hợp với 

10. be appropriate to - thích hợp, thích đáng 

11. as long as - miễn là, chừng nào mà; ví dụ: as long as if 
does°nt rain we can play - chừng nào mà trời đừng mưa là chúng 
ta chơi được 

12. by oneself - bởi ai 

13. as many as - càng nhiều 

14. as much as - càng nhiều 

15. with the addition of - thêm vào 

16. a little amount of- một lượng nhỏ 

17. turn to - chuyển hóa thành 

18. Jjoin in - kết nối với 

19. be compared with - so sánh với 

20. short form - tóm lại 


§9 


BÀI 9. HÀN 


Việc chế tạo và hàn thân tàu là hai công nghệ căn bản trong 
đóng tàu cho nên chất lượng, hiệu quả công việc và giá thành 
đóng tàu trực tiếp phụ thuộc vào chúng. Trong mục Công Nghệ 
Đóng Tàu chúng ta đã nói rõ về việc gia công. Bởi vậy, trong bài 
ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ đơn giản đề cập tới quá trình hàn. 

Trước hết chúng ta cần định nghĩa hàn là gì. Nói rộng ra, hàn 
được ngầm hiểu là hai miếng kim loại cơ bản được nhiệt làm 
chây ra và nối với nhau. Nguồn nhiệt có thể sinh ra từ laser, 
axêtylen, hồ quang điện... Nhưng tại đây chúng ta chỉ hạn chế 
trong hồ quang điện. 

Trong tự nhiên, hiện tượng phóng điện có thể thấy bất kỳ lúc 
nào, ví dụ, cơn chớp trước cơn mưa rào nặng hạt mùa hè. Tương 
tự như chớp, hồ quang điện dùng trong hàn cũng là một quá 
trình phóng điện và cũng chói sáng như chớp nhưng điều khiển 
được. Tóm lại, nguồn nhiệt chính dùng trong hàn đóng tàu lấy từ 
hồ quang điện. Sau đây, chúng ta hãy đi vào các chỉ tiết của các 
quá trình hàn. 


1. Hàn tay điện hồ quang 


Như đã nói ở trên, cắt hơi thì thích hợp cho cắt vật liệu trong 
gia công, còn hàn hơi thích hợp cho hàn thép tắm, ông thông gió, 
các chỉ tiết gang đúc và kim loại không sắt. Xét về hàn tay, với 
một điện cực, nó chủ yếu thích hợp cho hàn thân tàu và ta có thể 
áp dụng tại bất kỳ vị trí nào. Để có được một hiệu quả cao, hàn 


90 


tay được giảm đi chỉ còn khoảng 40 phần trăm tổng số khối 
lượng hàn và do hiệu quả thấp nên đang được thay thế bằng các 
công nghệ hàn mới trong các xưởng đóng tàu của chúng ta. 

2. Hàn nhúng tự động - (SAW) 

Cũng là một quá trình hàn hồ quang thông thường. Nó cần 
được liên tục cấp điện cực rắn hay điện cực ống, điện cực này sẽ 
tiêu hao dần. Mỗi hàn nóng chảy và vùng hồ quang được bảo vệ 
khỏi tác động xấu của khí quyền bằng cách được "nhúng" dưới 
một cái chăn lớp trợ dung hạt hóng chảy. Khi nóng chảy, trợ 
dung trở thành dẫn điện và tạo thành một đường dẫn điện giữa 
điện cực và vật hàn. Công nghệ hàn này hoàn toàn tự động và 
được dùng cho mỗi hàn thăng của các tắm thép lớn cũng như 
môi hàn vòng của những thùng chịu áp lực. 

3. Hàn hồ quang bọc khí CO; 

Đó là công việc hàn tay, khí và dây hàn được cấp tự động. 
Công nghệ này được dùng rộng rãi cho các mối hàn góc và các 
kết cấu tâm phăng. Theo một quan niệm khác, nó cũng được hàn 
góc mọi vị trí cho tàu chiến và hàn một mặt có tắm đỡ phía sau. 

4. Hàn đứng từ dưới lên 

Để thuận tiện, người ta có thể hàn từ trên xuống khi làm việc 
này, như vậy tốc độ công việc sẽ nhanh. Có thể với que hàn đặc 
biệt dùng cho cả hàn tay lẫn hàn bọc khí CO; được áp dụng rộng 
rãi cho các mỗi hàn đứng. 

5. Hàn trọng lực 

Hàn trọng lực là công việc hàn tay và thích hợp cho các mối hàn 
góc phăng. Hiệu suất của công nghệ này rất đáng kể, với mỗi điện 
cực dài tới 700 mm và điện cực trượt xuống dưới nhờ tự trọng; một 
người thợ hàn có thẻ điều khiển 12 máy hàn cùng một lúc. 


9] 


6. Hàn điện xỉ 

Thích hợp cho mối hàn đứng cũng như hàn đuôi tàu và những 
thép tắm dày của các công trình lâu đài thép, với chiều dày thép 
tắm tới 760mm. Khi thực hiện công việc, ta dùng một dây hàn với 
một số lượng ít chất trợ dung. Chất trợ dung cho vào sẽ biến thành 
xi, nhiệt trở của nó sẽ làm chảy lỏng kim loại cơ bản và dây hàn. 

7. Điện cực bột sắt 

Với điện cực thông thường, khoảng 80% điện cực sẽ gia nhập 
vào kim loại cơ bản trong khi điện cực bột săt cho ta thu hôi kim 
loại tới 180% bởi vì lớp bọc ngoài điện cực có chứa bội săt và 
bột sẽ cũng chảy vào kim loại cơ bản. Rõ ràng là, so với điện 
cực thường, diện cực bột sắt có thể làm tăng chiêu dài môi hàn. 
Việc hàn này yêu câu dòng điện cao nhưng làm tăng hiệu suât 
trong một phạm vi nào đó. 

8. Tipg 

Tig là tên viết tắt của hàn tungsten trong khí trơ. Đó là một 
công nghệ hàn đặc biệt để hàn đồng, nhôm, thép không gỉ và 
đường ông. 

Cuối cùng chúng ta nói tới các loại mối nối và việc chuẩn bị hàn. 

Về mối nối, có loại mối nói đấu đầu, mối nối chữ T, và mối 
nỗi chồng mí. 

Tuy nhiên, trước khi hàn, chúng ta phải làm công tác chuẩn bị 
gọi là chuẩn bị mép tuỳ theo chiêu dày khác nhau của tấm. 
Chuẩn bị mép cũng còn được gọi là săng phanh. Ngoài ra, mép 
có nhiêu loại khác nhau, như kiêu V, X, U và K. 


92 


LESSON 10. MARINE DIESEL ENGINES (1) 


The technical term outftting ¡s relevant to a wide range of 
knowledge ¡in the light of the latest classification ¡in the 
shipbuilding circle in Japan. In addition to ship outfitting, which 
1s đealt with in Ship Equipment, outfitting also concerns engine 
outftting, electricity outfitting and painting. From this lesson on, 
we shall come to learn the engine ouffitting. 


Ít is known to all that the propulsion plant of a ship is ofien 
compared to one's heart and the hull to one's body. In general, a 
propulsion plant will appear in four basic types, namely, marine 
diesel engine, gas turbine engine, sieam engine and atomic 
power, with marine diesel engines most widely employed on 
board the ship. Therefore, emphasis ¡s to be put upon marine 
điesel engines. 

Before we set to work on the detailed construction of diesel 
engine parts, we should first know something about the several 
classes into which diesel engines may be đivided. Its quite Ó. K. 
for us to classify diesel engines in several ways. For example, 
according to operating cycle, engines can be divided into two 
gøroups based on the number of piston strokes per cycle, either 
four strokes or two strokes. Accordingly, there are respectively a 
four-stroke cycle engine and a two-stroke cycÌle engine. The 
difference between them is that a two-stroke engine ignifes twice 
as often as a four-stroke engine. 


93 


Then two-stroke engines may be further classified by the 
methods used to supply an engine with fresh air, ¡ e. 
crankcase scavengingorblowerscavenging (pumpscavenging): 
In consideration of scavenging ways we must not neglect 
another two essential concepts, longitudinal (uniflow) scavenge 
and transversal scavenge. 


—=r—— 


TTTTTTTTTTTTT 
ki CC L1 1. 


propeller shaft 


Fig. 10.1 


Moreover, by piston action, diesel engines may be classified 
as sinple-action or double-action. Secondly, the piston may be 
connected to the upper end of a connecting rod either directly or 
indirectly and, according to piston connection, there will be 
trunkpiston engines and crosshead engines respectively. 


94 


Last of all, all diesel engines may be separated Into threc 
groups in accordance with their specd, low-speed, medium- 
speed and highspeed diesel engines. Of course, there is no 
denying the fact that precise definitions of the above terms have 
not yet been agreed upon. But one thíng is certain, that 1s, 
medium-speed and hiph-speed diesel engines generally to be 
adopted for warships while low-speed diesel engines for 
merchant shIps. 


In nature a marine diesel engine is one of the ¡nternal 
combustion engines Anyone familiar with the working 
prineciples of a diesel engine is aware that the motive pOWer 1s 
produced by igniting above the piston in each cylinder an 
atomized mixture of fuel oil and air, the resultant combustion of 
which brings about an expansion of gases exerfting pressure on 
the top of the piston. In this way the heat released by fuel 
ignition is transformed into work, the reciprocating movement of 
a piston being converted into the rotary movement oŸ a 
crankshaft by means of the connecting rod. 


In respect of the operation cycle, a four-stroke điesel engine 
contains four strokes: suction (or induction) stroke, compression 
stroke, expansion (or power) stroke and exhaust stroke. 


The working principle of a two-stroke điesel engine is similar 
to that of a four stroke điesel engine. The differentia lies in that 
for a two-stroke diesel engine one working cycle of induction, 
compression, combustion, expansion and exhaust is to be 
completed within two strokes in place of four strokes, ¡. e. the 
crankshaft will rotate 360 degrees. 


95 


96 


New Words and Expressions 


circle ø - giới, shipbullding circle - giới đóng tàu, các 
doanh nghiệp, cơ quan đóng tàu 


. ship outfitting - trang trí cho tàu 

. engine outfitting - trang trí động lực 

. electricity outfitting - trang trí điện 

. paInting ø - sơn 

. propulsion plant - trang bị đây 

. gas turbine engine - động cơ tuabin hơi 
. team engine - động cơ hơi nước 


. atomic power - động cơ nguyên tử 


. 0perating cycle - chu kỳ hoạt động 
. pIston stroke - hành trình piston 

. Ignite v - đốt cháy 

. crankcase z - hộp khuỷu 

. §CâaVenge v. 7 - quét, vét 

. blower ø - máy hút 

. pump ø - bơm 

. longitudinal (uniflow) scavenge - quét dọc 
. transversal scavenge - quét ngang 

. single-action a - tác dụng đơn 

. đouble-action a - tác dụng kép 

. connecting rod - thanh nối 

. trunk-piston ø - piston ống 


. crosshead mó - đầu khuỷu 


=Ẩ 


24. 
25. 
26. 
21. 
28 
29. 
30. 
31. 


32. 


33. 
3 
35. 
3 
ST 
38. 
3 
40. 
4 
42. 


+> 


S 


`© 


— 


merchant ship - tàu buôn 
internal combustion engine - động cơ đốt trong 
working principle - nguyên lý hoạt động 


motIve power - động lượng 


. cylinđer ø - xylanh 


atomize v - phun nhỏ, làm nhỏ 
fuel oil - dầu đốt 

combustion ø - sự đốt cháy 
Ignition ø - sự đánh lửa 


Work ø - công việc 


. reciprocating movement - chuyền động tịnh tiến 


rotary movement - chuyển động quay 


. suction (mnduction) stroke - hành trình hút 


compression (power) stroke - hành trình nén 


expansion stroke - hành trình giãn nở 


. exhaust stroke - hành trình xả 


differentia n0 - sự khác biệt 


. crankshaft - trục khuỷu 


rofafe v - quay 


Verb Phrases and Collocations 


1. be relevant to - có liên quan 


2. the shipbuilding cirele - giới đóng tàu 


3. from this lesson on - từ bài học 


4. come to + v - bắt đầu ... 


97 


5. be compared to - so sánh với 

6. lay (put, place) emphasis on (upon) - nhắn mạnh tới 
7. set to work - bắt đầu công việc 

§. in consideration of - xét tới 

9, there is no denying the fact that - không chối từ có việc là... 
10. agree upon - đồng ý về 

11.n nature - về bản chất 

12. (be)familiar with - làm quen với 

13. be aware that - biết rằng 

14. bring about - đưa tới 

15. be transformed (converted) into - chuyên đổi thành 


16. be similar to - tương tự với 


17. lie in - nằm trên 


98 


18. in place of - tại chỗ 


BÀI 10. ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY (1) 


Thuật ngữ trang trí outfitting có liên quan tới một phạm vi 
rộng các kiến thứctheo sự phân loại mới nhất trong giới đóng tàu 
Nhật Bản. Ngoài trang trí thân tàu có liên quan tới trang bị tàu, 
trang trí còn liên quan tới trang trí máy, trang trí điện và sơn. 
Trong bài này, chúng ta sẽ xét tới trang trí máy. Như mọi người 
đều biết, trang bị đây tàu thường được so sánh với trái tìm con 
người còn thân tàu thì với thân thể người. Nói chung, trang bị 
đây tàu có bốn dạng chính là động cơ diesel, tuabin khí, máy hơi 
nước và động cơ nguyên tử. Trong đó diesel là phổ biến nhất. 
Bởi vậy, chúng ta sẽ nhấn mạnh tới diesel. Trước khi chúng ta 
xét chỉ tiết kết cấu diesel, chúng ta hãy biết một chút về việc 
điesel được phân thành bao nhiêu loại. Để phân loại diesel cũng 
có một số cách. Ví dụ, theo chu trình công tác, động cơ được 
chia thành hai nhóm dựa trên số hành trình piston, đó là động cơ 
bốn kỳ và hai kỳ. Sự khác nhau giữa chúng là động cơ hai kỳ 
đánh lửa gấp đôi lần so với động cơ bốn kỳ. Động cơ hai kỳ lại 
được phân chia theo phương pháp cấp không khí cho động cơ, 
đó là loại quét trục khuỷu hay loại quét bằng bơm. Xét về các 
quét, chúng ta không thể bỏ qua hai khái niệm cần thiết khác 
nữa, đó là quét dọc và quét ngang. Ngoài ra, theo tác động của 
piston, diesel có thể phân thành tác dụng đơn hay tác dụng kép. 
Hai là, piston có thể nối với đầu trên của thanh nối hoặc trực tiếp 
hoặc gián tiếp, và theo cách nối piston có loại động cơ...Cuối 


99 


cùng, tất cả các động cơ diesel có thể phân chia tùy theo tốc độ 
thành loại chậm tốc, trung tốc và cao tốc. Tất nhiên, không thể 
chối từ được là chưa có định nghĩa chính xác các thuật ngữ nói 
trên. Nhưng có điều chắc chắn rằng, động cơ trung tốc và cao tốc 
thường dùng cho tàu quân sự trong khi động cơ chậm tốc dùng 
cho tàu buôn. Về bản chất, diesel là một động cơ đốt trong. Bắt 
kỳ ai đã làm quen với nguyên lý làm việc của đieesel đều biết 
rằng năng lượng đã sinh ra do đánh lửa trẹn đỉnh pIston trong 
mỗi xylanh làm cháy một hỗn hợp đã phun nhỏ của dầu đốt và 
không khí, kết quả cuộc cháy gây nên sự giãn nở khí tác động áp 
suất vào đỉnh xylanh. Bằng cách đó, nhiệt do cháy nhiên liệu 
chuyên thành công, chuyển động tịnh tiễn của piston biến thành 
chuyên động quay của trục khuỷu thông qua một cần nồi. Xét về 
chu trình công tác, diesel bốn kỳ có bốn hành trình sau: hút, nén, 
giãn nở (hay sinh công) và xả. Nguyên lý làm việc của động cơ 
hai kỳ cũng giống như bốn kỳ. Sự khác nhau ở chỗ, trong động 
cơ hai kỳ cả chu trình hút, nén, cháy, giãn nở và xả thực hiện 
trong hai kỳ thay vì bốn kỳ, tức là trục khuýu quay 360 độ. 


100 


LESSON 11. MARINE DIESEL ENGINES (2) 


For better understanding of a whole diesel engine, ¡t is quite 
necessary to have some idea about the operation or purpose of 
diesel engine parts. Each part or unit has 1ts own special function 
to perform and in conjunction with the other parts constitutes a 
diesel engine. Those who want to operate, repair or assemble 
diesel engines must be able to recognize different parts by sipht 
and know what their particular functions are. 


With different number and arrangement of cyÌinders, diesel 
engines vary ¡in their outer appearance and size as well as in the 
detalls of construction. However, they all have the same main 
parts which, though the parts may look different, will perform 
the same functions. By parts each diesel engine can be separated 
into fixed parts and moving parts. Roughly speaking, fixed parts 
refer to the bedplate which rests on a hull structure termed as 
engine foundation or engine seat, engine frame, cylinder block 
and cylinder cover (or cylinder head), while moving parts 
include piston, connecting rod and crankshaft. The following 1s a 
brief introduction on the main parts ofa diesel engine. 


1. Bedplate 


Ít is to be steel plate welded, and subJected to different forces 
such as inertia and impact of the moving parts apart Írom 
supporting the whole weight of a diesel engine. Besides, forces 


101 


exerting on the bedplate will become more complicated owing to 
hull deformation when a vessel is sailing at rouph sea. Needless 
to say, a bedplate must both be strong enough and sufficiently 
rigid. On a bedplate there are bearing holes for fñtting main 
bearings, and at the rear of a bedplate thrust bearings to be fitted, 
which are used to transfer to hull the axial push caused by a 
propeller. 


Fig. 111 


1. connecting rod - thanh truyền; 2. piston, 3. cylinder head - đâu 
xyianh, 4. nozzle - vòi phun, 5. indicating vahe - van chỉ thị; 
6. exhaust valve - van xả; 7. cooling water - nước làm mát, 8. cyhinder 
head casing - hộp đầu xyÌanh; 9. high-pressure oil pamp - bơm dầu 
cao áp; 10-casing - vỏ máy; I1. bedplate - bệ máy; 12. camshdjÌ - trục 
cam, I3. mainbearing - ô đỡ chính; l4. crank Shaƒfi - trục khuyu; 
15. speed governor - cái không chế tóc độ; 16. #lywheel - bánh đà 


102 


2. Engine Frame 


Sometimes engine frame 1s called A-frame because I†s shape 
resembles the letter A. An engine frame has two ends, free end 
and thrust end, and is mounted up on a bedplate as the support of 
cylinders, forming the enclosed space of a crankcase. Ôn an A- 
frame there are ahead and astern slide-blocks to guide the. 
crosshead reciprocating movement. 


3. Cylinder Block 


A cylinder block consists of cylinders and water Jackets, 
which make up the basic framework of an engine. The block is 
cast in one piece from rron alloyed with other metals. In 
addition, passageways are provided to accommodate valve 
mechanisms and openings for the intake and exhaust ports. Ôn 
most engines, the camshaft is supported In the cylinder block by 
bushings that fit into machined holes in the block. Ôn some 
engine, nevertheless the camshaft ¡s located on the cylinder 
head. Other parts attached to the block include water pump, 
timing gear, flywheel and fuel pump. 


Various parts are attached to the cylinder block with 
sealing gaskets. A good seal is thus provided, which prevents 
the leakage of water, oil or gas by tightening the attaching 
bolts, studs or nuts. Studs are threaded both ends. In some 
locations retaining or lock washers are to be put under nuts 
and boltheads. 


103 


kg 11.2. 


1. bedplate - bệ máy; 2. nozzle - vòi phun; 3. main bearing - ổ đỡ 
chính, 4. engine #ame - khung máy; 5%. imake pipe - ông nạp; 
6. cylinder block - blếc xylanh, 7. cylinder cover - nắp xylanh; 
ở. ,phion, 9. pision pin - chốt piton, 10. Connecting roả - thanh 
nồi; TÌ. bolt for connecting roảd - buông của thanh nối; 12. exhaust 
pipe - ông xả; 13. crankshafì - trục khuyu, 14. camshafl - trục 
cam, 15. push rod - cân đây; l6. rock arm - tay lắc; 17. imake 
valve - van nạp, 18. exhaust valve - van xả; 20. high-pressure oil 
pump - bơm dâu cao áp; 21. oil pipe - ống dầu. 


4. Cylinder Head 


A cylinder head ¡is mounted up on the top of the cylinder 
block and forms the combustion chamber in connection with a 
cylinder and piston. What is more, a starting valve, fuel nozzle, 
safety valve and indicator valve are fitted on the top of the 
cylinder head. 


104 


5. Piston 


The other end of the cylinder working space 1s closed by the 
piston that transmits to the crankshaft the power developed by 
fuel burning: Piston rings lubricated with engine oil produce a 
gas tight seal between piston and cylinder liner. The distance the 
piston travels from one end of the cylinder to the other ¡s called 
stroke. 


6. Connecting Rod 


One end, called the small end of the connecting rod, is 
attached to wrist pin or piston pin located im the piston. The 
other end or big end has a bearing for the crankpin. The 
connecting rod changes and transmits the reciprocating 
movement of the piston to the continuously rotating crankpin 
during the working stroke and vice versa during the other 
strokes. 


7. Crankshaft 


The crankshaft turns under the action of piston through the 
connecting rod and crankpin located between crankwebs, or 
cheeks, and transmits the work from the piston to the driven 
shaft. The crankshaft parts supported by and rotating in the main 
bearings are referred to as journals. A flywheel of sufficient 
weight 1s fastened to the crankshaft and stores kinetic energy 
during the power stroke and returns it during the other strokes. 
The flywheel helps to start the engine and also serves to make 
the rotation of the crankshaft more or less uniform. 


A camshaft driven from the crankshaft by a chain drive or 
tỉming gear operates the intake and exhaust valves through cams, 


105 


cam followers, push rods and rock arms, with valve SprIngs 
employcd to close valves. 


A crankcase serves to hold together the cyÌinder, piston and 
crankshaft, to protect all moving parts and their bearings as well 
as to provide a reservoir for lubricating oil. 


Fuel oil is đelivered into the combustion chamber by an 
injecting system composed of pump, fuel pIpeline and injector, 
also called fuel injection nozzle or Spray nozzle. 


New Words and Expressions 


1. part m - bộ phận 

2. constitute y - tạo thành, hình thành nên 
3. oufter appearance - bề ngoài 

4, fixed part - bộ phận cố định 

5. moving part - bộ phận chuyển động 

6. bedplate ø - tắm bệ 

7. rest v - tựa lên 

§. cngine foundation (engine seat) - bệ máy 
9. engine frame - khung máy 

10. cylinder block - biốc xylanh 

11. cylinder cover (cylinder head) - nắp xylanh 
12. inertia m - quán tính 

13. impact ø - va đập 

14. rigid a - cứng vững 

15. bearing hole - lỗ lắp ỏ đỡ 

16. bearing ø - ổ đỡ 


106 


. main bearing - ô đỡ chính 

. thrust bearing - ô đỡ lực đây 
. axial push - sự đây đọc trục 
. free end - đầu tự do 

. thrust end - đầu đây 

. ahead r - phía trước 

. astern ø - phía sau 

. slide-block - khối trượt 

. water Jacket - áo nước 

. framework ø - khung 

J7. 


passapeway nở - đường đi 


28. accommodate v - bồ trí chỗ 


29. 
30. 


3 


_— 


valve mechanism - cơ câu van 


opening - lỗ mở 


. intake port - cửa nạp 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 


exhaust port - cửa xả 

camshaff - trục cam 

bushing ø - ống lót 

machine v - gia công máy 
timing gear - bánh răng định thời 
flywheel ơở - bánh đà 

sealing gasket - đệm kín 

bolt œ - bulông 

stud ø - chốt 

nut z - đai ốc 


thread y - ren 


107 


43. retaining washer - rông đen hãm 
44. lock washer - rông đen khoá 

45. bolthead z - đầu bulông 

46. combustion chamber - buồng cháy 
47. starting valve - van khởi động 

48. fuel nozzle - đầu phun nhiên liệu 
49. safety valve - van an toàn 

20. indicator valve - van chỉ thị 


“ủ 
_ 


- PISfon ring - secmăng 

52. engine oil - đầu động cơ 

33. gas tight seal - đệm kín khí 
34. cylinder liner - ống lót xylanh 
55. piston pin - chốt piston 

56. crankweb ø - má khuỷu 

57. crankpin ø - chốt khuỷu 

28. crank cheek - mà khuỷu 

39. driven shaft - trục truyền động 
60. journal mø - chốt 

61. kinetic energy - động năng 

62. uniform z - đồng nhất 

63. chaïn drive - truyền động xích 
64. intake valve - van nạp 

6Š. exhaust valve - van xả 

66. cam z - cam 

67. cam follower - thanh truyền theo cam 
68. push rod - cần đây 


6 
7 


7 


7 
7 
1 
ý/ 
7 


] 
2 
3 
4 
Ÿ: 
6 
7 
§ 
9 


9. rock arm - tay rung 


0. spring øò - lò xo 


—_ 


. reservoir ø - bình chứa 

2. lubricating oil - dầu bôi trơn 

3. injecting system - hệ thống phun 
4. fuel pipeline - đường ống dầu đốt 


t¬ 


. Injector ø - vòi phun 


6. nozzle ø - đầu phun 


Verb Phrases and Collocations 


. have some idea about - có một số ý tưởng về 
. in conjunction with - liên kết với 

. by sight - qua mắt nhìn 

. roughly speaking - nói một cách đơn giản 
needless to say - chăng cần phải nói 

. at the rear of - bên rìa 

. mount up - lắp lên 

. make up - tạo thành 

. be alloyed with - được hợp kim với 


10. be attached to - được nối với 


1 


1. vice versa - và ngược lại 


12. hold together - giữ cùng với nhau 


109 


BÀI 11. DIESEL TÀU THỦY (2) 


Để hiểu kỹ toàn bộ một máy diesel, trước hết cần phải có một số 
ý tưởng về hoạt động và mục đích của các bộ phận động cơ. Mỗi 
bộ phận hay đơn vị có một chức năng riêng phải thực hiện và liên 
kết với các bộ phận khác tạo thành động cơ diesel. Những ai muốn 
điều hành, sửa chữa hay lắp ráp động cơ diesel cần phải nhận ra các 
bộ phận khác nhau khi nhìn thấy chúng và biết chức năng của 
chúng ra sao. Với số lượng và bế trí xylanh khác nhau, động cơ 
diesel khác nhau về vẻ bề ngoài và kích thước cũng như chỉ tiết kết 
cấu. Tuy nhiên, chúng đều có những bộ phận chính, mặc dầu các 
bộ phận nhìn có thể khác nhau nhưng thực hiện cùng một chức 
năng. Các bộ phận của diesel có thể chia thành bộ phận cố định và 
bộ phận động. Nói một cách đơn giản, bộ phận tĩnh gồm bệ máy 
trên đó có tựa một cấu trúc máy được gọi là thân máy, khung máy, 
blếc xylanh và nắp xylanh, trong khi bộ phận động gồm piston, 
thanh nói và trục khuỷu. Sau đây giới thiệu ngăn gọn các bộ phận 
chính của diesel: 

1. Bệ máy 


Đó là tắm thép hàn, chịu các lực khác nhau như quán tính và va 
đập của các bộ phận chuyển động cũng như chịu toàn bộ trọng 
lượng của động cơ. Ngoài ra, lực tác dụng vào bệ máy trở nên càng 
phức tạp do biến dạng vỏ tàu khi tàu gặp biển động. Chăng cần 
phải nói bệ máy phải vừa đủ khoẻ và đủ cứng vững. Trên bệ máy, 
có những lỗ để bắt ỏ đỡ chính và một bên rìa bệ máy có lắp ô đây 
dùng để truyền cho thân tàu lực đây dọc trục do chân vịt gây ra. 


110 


2. Khung máy 

Đôi khi khung máy được gọi là khung chữ A bởi vì hình đáng 
nó giống chữ A. Một khung máy có hai đầu, một đầu tự do và 
một đầu đây, và khung máy được lắp trên bệ máy như là một giá 
đỡ cho xy lanh, tạo thành một không gian kín của hộp khuỷýu. 
Trong khung chữ A có khối trượt đầu và khối trượt đuôi để 
hướng dẫn chuyền động tịnh tiến của đầu khuỷu. 

3. Blốc xylanh 

Blốc xylanh gốm các xylanh và áo nước, nó tạo thành một 
khung cơ bản của một động cơ. Blốc được đúc liền một khối từ hợp 
kim của sắt với những kim loại khác. Ngoài ra còn có sẵn rãnh để 
bố trí các cơ cấu van và các lỗ để bó trí các cửa nạp và xả. Trong 
hầu hết các động cơ, trục cam được đỡ trong biốc xylanh bằng ống 
đỡ, ống này được lắp vào trong lỗ đã được khoan trong blốc. Tuy 
nhiên, trong một số động cơ, trục cam được đặt trong đầu xylanh. 
Những bộ phận khác lắp trong blỗc có bơm nước, bánh răng định 
thời, bánh đà và bơm nhiên liệu. Các bộ phận khác nhau được nối 
với xylanh kèm theo ô làm kín. Cái làm kín ngăn chặn rò rỉ nước, 
dầu hay khí bằng cách xiết chặt bu lông, chốt hay đai ốc. Chốt được 
gia công ren cả hai đầu. Tại một số chỗ, dưới đai ốc hay đầu bu 
lông có thêm rông đen giữ hay rông đen xiết. 

4. Đầu xylanh 

Đầu xylanh được lắp trên đỉnh của biốc xylanh và cùng với 
xylanh và piston hình thành nên một buồng đốt. Ngoài ra, trên 
đỉnh của đầu xylanh còn có lắp van khởi động, đầu phun nhiên 
liệu, van an toàn và van chỉ thị. 

5. Piston 

Đầu kia của khoảng không công tác của xylanh được khép kín 
bằng pIston, nó truyền lên trục khuỷu năng lượng mà chất đốt cháy 


111 


gây ra. Sécmăng được bôi trơn bằng dầu động cơ tạo nên một đệm 
kín khí giữa piston và áo xylanh. Khoảng cách mà piston chạy từ 
đầu nọ tới đầu kia của xylanh được gọi là hành trình. 

6. Cần nối 

Một đầu được gọi là đầu nhỏ của cần nối thì nối với chết nằm 
bên trong piston. Đầu kia hay còn gọi là đầu lớn thì có ổ đỡ cho 
chốt khuỷu. Cần nối thay đổi và truyền chuyển động tịnh tiến 
của piston thành chuyên động quay liên tục của chốt khuỷu trong 
hành trình công tác và ngược lại trong các hành trình khác. 

7. Trục khuỷu 


Trục khuỷu quay đưới tác động của piston thông qua cần nối 
và chốt khuỷu nằm giữa các má khuỷu và truyền công từ piston 
Sang trục truyền động. Bộ phận của trục khuỷu được đỡ và quay 
trong ô đỡ chính được gọi là. Một bánh đà có đủ trọng lượng 
được mắc vào trục khuỷu và dự trữ động năng trong hành trình 
sinh công và nhả năng lượng ra trong các hành trình khác. Bánh 
đà giúp cho ta khởi động máy cũng như dùng đẻ làm cho trục 
khuỷu quay được đều đặn hơn. 

Một trục cam được dẫn động bởi trục khuỷu nhờ truyền động 
xích hay hộp số định thời sẽ điều hành các xu páp nạp và xả 
thông qua các cam, các con đội xu páp, các thanh đây và tay lắc, 
với các lò xo xu páp dùng để đóng các xu Dpấp lại. 

Dầu đốt được phun vào trong buồng đốt thông qua một hệ 
thống phun gồm bơm, đường ông dẫn nhiên liệu và đầu phun, 
cái đó cũng còn được gọi là vòi phun nhiêu liệu. 


I12 


LESSON 12. MARINE DIESEL ENGINES (3) 


Indeed, a diesel engine ¡is really a very complex and 
complicated combination of thousands and thousands of 
elements. Apart from its various parts, there are also a few 
auxillary systems in a diesel engine. They are as follows: 


1. The Fuel Injection System 

The fuel injection system, in delivering the liquid fuel to the 
combustion chamber, must fulfill the following assipnments: 

A: To measure the correct quantity of the fuel to be injected. 

B: To time the fuel injection. 

C: To control the rate of fuel injection. 

D: To atomize or break up, fuel into fine particles. 


E: To distribute fuel properly in the combustion chamber. 


2. The Combustion System 


There are three basic models of combustion chambers, 
namely, direct injection or open chamber, swirl chamber and 
pre-combustion chamber. 

Whether the engine 1s a four-stroke one or a two-stroke one is 
not of radical sipnificance, but there ¡is in fact less Íreedom of 
choice with two-stroke engines because with the two-stroke cycÌe I1. 
1S necessary to maintain a pattern of scavenge flow as well as a 


113 


pattern of combustion air movement in the meanwhile. The trouble 
is that combustion chambers that produce a very vigorous aïr 
movement may disrupt the scavenge patfern and so a relatively 
quiescent chamber 1s to be preferred for two-stroke engines. 


: Ì KG Ị 


purified 


t | 

fuel oil overflow =—=—+ ị Ũ 
unpurified fuel oil====== SE —_ 
oil tank 


Fig. 12.1 


3. The Lubrication System 


A lubricant ofien has to perform many duties in any one 
situation in addition to its fundamental job of reducing fiction 
and wear. These dutles may include acting as a rust preventative, 
a coolant, a sealing agent, a hydraulic fluid and a flushing agent 
to remove dust and metallic particles. 


114 


4. The Cooling System 


The purpose of the cooling system is to keep an engine at its 
mosf efficient operating temperature at all speeds and under all 
driving conditions. Two general types of cooling systems are 
often applied, that is, air cooling and liquid cooling. 


5Š. The Starting System 


A diesel engine 1s not of self-start. In order to start it, the 
engine crankshaft must be turned over by some outside means so 
as to. 


(a) admit combustion arr to the cylinders, 
(b) mtroduce the fuel, and (c) cause the mixture to ignite. 


The starting method most commonly used for moderate and 
large sizes engines 1s to store the energy needed to start the 
cngine in some air bottles In the form of compressed air. 


6. The Turbocharger and i(s Scavenge Box 


The more air and fuel we can burn m the cylinders, the more 
power we can get from the engine. Ifs easy enouph to put in plenty 
of fuel, but IÝ we desire the fuel to burn fully, we've also got to put 
In more air in proportion. Putting im more air Isn'† as easy. 


To do this, we need a turbocharger, which is simply a kind of 
air pump to take air out of the surrounding atmosphere, 
compress it to a híph pressure, and then feed ït to the engine's 
inlet valves, and which ¡is driven by the heat energy ¡n the 
exhausf øases, with a scavenge box as its subordinate unit. 


As this is merely a short passage, we are going to leave out 
the reversing system, turning gear and maneuvering sys(em. 


115 


Ñew words and expressions 


l. auxiliary system - hệ thống phụ trợ 

2. mnject ø - phun 

3. time #/ - định thời gian 

4. fïne ø - đẹp, tốt 

5. particle ơø - hạt, phần tử 

6. distribute y - phân bố 

7. open chamber - buồng hở 

8. swirl chamber - buồng xoáy lốc 

9. pre-combustion chamber - buồng cháy trước 
10. scavenge flow - đòng quét 

11. sCavenge pattern - phương cách quét 
12. quiescent ø - im lìm, yên lặng 

13. lubrication system - hệ thống bôi trơn 
14. lubricant ø - chất bôi trơn 

15. wear m - sự làm mòn 

l6. rust preventative - phòng gỉ 

17. coolant m - tác nhân làm mát 

18. sealing agent - tác nhân bít kín 

19. hydraulic fluid - chất thủy lực 

20. flushing agent - tác nhân thôi rửa 
21. cooling system - hệ thống làm mát 
22. starting system - hệ thống khởi động 
23. admit y - chấp nhận 


24. moderate z - trung bình, vừa phải 


25. arr bottle - chai khí nén 

26. compressed aïr - khí nén 

27. turbocharger ø - tuabô 

28. scavenge box - hộp quét 

29. reversing system - hệ thống đảo chiều 
30. turning gear - cơ cầu làm quay 


31. maneuvering system - hệ thống quay trở 


Verb Phrases and Colloeations 


1. break up - bẻ gẫy, đập vụn 

2. in the meanwhile - trong lúc đó 
3. tu ovet - chuyển thành 

4. in the form of - dưới dạng 

5. put m - đặt vào 

6. plenty of- nhiều 


7. leave out - bỏ quên, bỏ sót 


117 


'BÀI 12. ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY (3) 


Thực ra, động cơ diesel thật sự là một tổ hợp hoàn chỉnh rất 
phức tạp của hàng nghìn, hàng nghìn chỉ tiệt. Ngoài các bô phận, 
nó còn có các hệ thống phụ, đó là: 


1. Hệ phun nhiên liệu 

Trong khi đưa nhiên liệu lỏng vào buồng cháy, hệ phun nhiên 
liệu phải hoàn thành những nhiệm vụ sau đây: 

A- Đo lượng chính xác nhiên liệu cần phun, 

B- Định giờ phun nhiên liệu, 

C- Kiểm tra tốc độ phun, 

D- Phun nhỏ hay bẻ nhỏ nhiên liệu thành các phần tử nhỏ, 

E- Phân phối nhiên liệu chính xác vào buông cháy. 


2. Hệ thống đốt cháy 


Có ba mô hình buông đốt cơ bản, đó là đốt trực tiếp hay 
buồng hở, buồng xoáy lốc và buồng đốt trước. Dù động cơ là 
bốn kỳ hay hai kỳ không có ý nghĩa gì cơ bản, nhưng trên thực tế 
với động cơ hai thì có ít tự do lựa chọn; bởi vì với động cơ hai 
thì cần phải duy trì một kiểu dòng quét cũng như một kiểu đốt 
cháy dòng không khí. Vấn đẻ trục trặc ở chỗ buồng cháy tạo ra 
một dòng khí mạnh có thể phá hỏng kiểu quét bởi vậy buồng 
cháy tương đối tĩnh thì được ưa chuộng hơn với những động cơ 
hai thì. 


118 


3. Hệ bôi trơn 

Ngoài nhiệm vụ cơ bản là giảm ma sát và mài mòn, chất bôi 
trơn thường thực hiện rất nhiều trong mọi tình huống. Những 
nhiệm vụ đó có thể là phòng ngừa gỉ mòn, một chất làm mát, 
một tác nhân bít kín, một chất thủy lực và một tác nhân thổi rửa 
để đây bụi bân và các hạt kim loại. 


4. Hệ thống làm mát 


Nhiệm vụ của hệ làm mát là giữ cho động cơ tại mọi tốc độ 
và mọi điều kiện truyền động một nhiệt độ khai thác hiệu quả 
nhất. Hai hệ thống làm mát thường dùng nhất là làm mát bằng 
không khí và làm mát bằng chất lỏng. 

5. Hệ khởi động 

Động cơ diesel không tự khởi động được. Muốn khởi động 
nó, trục khuỷu của động cơ phải quay được bằng một phương 
tiện bên ngoài nào đó ví như: a) cho không khí cháy vào xylanh, 
b) cho nhiên liệu, c) tạo cho hỗn hợp bốc cháy. Phương pháp 
khởi động thường dùng nhất cho các động cơ cỡ trung và lớn là 
chứa năng lượng cần thiết để khởi động động cơ vào trong các 
chai chứa không khí nén. 


6. Tuabô và Hộp Quét 


Càng nhiều không khí và nhiên liệu cháy trong xy lanh, động 
cơ càng phát huy nhiều năng lượng. Nạp nhiều nhiên liệu thì dễ 
dàng nhưng nếu chúng ta muốn cho nhiên liệu cháy hoàn toàn, 
chúng ta cũng phải nạp nhiều không khí vào theo đúng tỷ lệ. 
Việc nạp nhiều không khí không phải dễ dàng. Để làm việc đó, 
chúng ta cần một cái tuabô, nó đơn giản chỉ là một loại bơm 


119 


không khí từ không khí xung quanh bên ngoài, nén lại đưới áp 
suất cao, sau đó cấp cho động cơ qua van nạp, và tuabô này được 
dẫn động bởi nhiệt năng của khí xả với một hộp quét như là một 
trang bị phụ của nó. 


Và đây chỉ là một bài ngắn, nên chúng ta bỏ qua không 
nói tới hệ thống đảo chiều, bánh răng via máy và hệ thống điều 
khiển. 


120 


LESSON 13. THE PROPULSION PLANT 


The ship propulsion plant denotes the whole plant that 
transfers to the propeller the power turned out by main engines. 


Marine diesel engines are generally of high rpm, rpm being 
the short form for revolution per minute. As far as rpm is 
concerned, it might be out of your expectation that if M. E. rpm 
1s too hiph, the efficlency of a propeller wIll be reduced on the 
opposie, for the propeller rpm of an occan-going vessel wIll 
normally range from 100 to 200. Therefore, the propulsion plant 
concerns not only a matfer of drive but a problem of the speed 
'reduction and clutch. 


The propulsion plant in practical service nowadays mainly 
1ncludes the following types: 


1. Direct Drive 


With simple and reliable construction, convenient operation, 
less energy loss during drive and hiph propulsion cficlency, 
đdirect drive is the most common drive type and has found a wide 
application. 

In respect of direct drive, the shaft system is directly 
connected with M. E. thrust shaft and both of them obtain the 
same rotating direction. Comparatively speaking, direct drive 1s 
suitable for a lowspeed diesel engine. : 


121 


2. Gear Drive 


The merits of gear drive are as clear as daylipht, for M: E. rpm 
will be free from the low rpm limitation of a propeller after speed 
reduction by means of a gear and better propulsion efficiency can 
thus be maintained. The only trouble with gear drive ¡s that the s1ze 
and weight of a reducion gearbox will ¡inevitably and 
correspondingly be increased accompanying the steady increase of 
M. E. power. As a result of this, its manufacture process will run 
into difficulty, since the maximum diameter of a gear for a 35-50 
kW reduction unit may be as large as over 5 meters. 


Fữg. 13.1 
1. fbwheel - bánh đà; 2. intermediate shaƒÌ - trục trung gian; 3. stern 
shaƒ† - trục đuôi, 4. propeller - chân vịt. 


With regard to gear drive, there may be a variety of 
arrangement patterns, such as single-screw and single-rudder, 
twinscrew and twin-rudder, twin-engine incorporation with one 


122 


gearbox, eíc. With relation to reduction gear, there are also 
single-stage reduction, multi-stage reduction and reduction with 
an .astern clutch and so forth. 


Generally, warships will adopt the twin-screw and twin- 
rudder arrangement due to the limited engine space and the high 
speed requirement. Another advantage of this arrangement is 
that the maneuverability and service ability of a warship will be 
greatly raised. For a warship is capable of obtaining a rapid 
turning ability with the port engine and starboard engine at ahead 
and astern posiftions respectively. Furthermore, IŸ one main 
engine should break down, the rest could keep on running. 


Fg. 13. 2 
1. chụtch - ly hợp; 2. reduction gearbox - hộp giảm tốc; 
3. gear - bánh răng, 4. stern shaƒ! - trục đuôi; 5. propeller - chân vịt 


In the case of applying gear drive to the twin-engine 
incorporation, a flexible coupling is to be introduced so as fo 
prevent the gear from the impact due to an uneven torsional 
moment. To attain this goal, a coupling of hiph flexibility wHl 
usually be fitted in the shafting which can absorb or reduce the 
torsional vibration of the main engine and shafting as well as 
compensate the Installation errors. 


123 


3. CPP Drive 


There are two models of propellers at the present time, the 
fñxed pitch propeller and the controllable pitch propeller. As 
known to all, Lips ¡is a Holland company famous for the 
controllable pitch propeller system, with CPP its short form. 


The CPP system has acquired a relative motion, and by this 
very motion the pitch can be adjusted to adapt the needs of 
astern and variation of propeller loads. So any one knot can, 
theoretically and actually, be obtained ranging from the max 
ahead speed to the max astern speed. If the pitch is adjusted to 
niÌ position, a vessel can keep station even ïf the propeller 1s 
turning madly. 

Ín respect of the advantages of a CPP system, we can name 
the following: 


A: Unđer different working conditions, vessel resistance wil] 
correspond with M. E. rated power by pitch adjustment. Thus, 
the full power of main engines can be realized with success. 


B: As pointed out above, any one knot may be obtained by 
pitch adjustment, and in this way the vessel maneuverability is 
Taised. 


C: In the event of astern, it is unnecessary for a main engine 
to reverse and therefore the M. E. service life will be prolonged. 

D: A minus push can be produced by adjusting the pitch to a 
minus value, and so the sliding distance needed for harbouring 
WIll be shortened to great extent. 


The power patterns for the CPP maneuvering system may be 
of. hand, mechanical, hydraulic or electrical drive, hydraulic 
drive being the most common pattern. 


124 


Sa 2a sa 


New Words and Expressions 


. propulsion plant - trang bị đây tàu 
. Tpm - vòng quay 

. revolufion z - quay 

. drive z - truyền động 

speed reduction - giảm tốc 

clutch ø - bộ ly hợp 

direct drive - truyền động trực tiếp 


9, propulsion efficiency - hiệu lực đây 


10. 
11. 
12. 
. gear drive - truyền động bánh răng 


shaft system - hệ thống trục 
thrust shaft - trục lực đây 
rotating direction - chiều quay 


. gear mở - bánh răng 

. reduction gearbox - hộp bánh răng giảm tốc 
. maximum (max.) ø - tối đa 

. điameter ø - đường kính 

. horsepower (hp) ø - sức ngựa 

. reduction unit - thiết bị giảm tốc 

. sinple-screw zø - chân vịt đơn 

. single-rudder ø - bánh lái đơn 

. twin-screw ø - hai chân vịt 

. twin-rudder ø - hai bánh lái 

. twin-engine Incorporation - tổ hợp hai máy 
. reduction gear - bánh răng giảm tốc 

. sinple-stage z - một cấp 


125 


21. 
28. 
29. 
30. 
31. 
33. 
34. 


multi-stage ø - nhiều cấp 

reduction with an astern clutch - giảm tốc với ly hợp phía đuôi 
engine space - buồng máy 

service ability - tính sống còn của tàu, tính sinh mạng 
flexible coupling - kết nối mềm 

torsional moment - mô men xoắn 

flexibility ø - tính mềm dẻo 


35. shafting ø - đường trục 


36. 
37. 
38. 
39. 
40. 


4 


_— 


torsional vibration - dao động xoắn 

compensate v/ - bù trừ 

installation error - sai số lắp đặt 

CPP drive - truyền động chân vịt biến bước 

the fixed pitch propeller - chân vịt bước cô định 


. the controllable pitch propeller (CPP) - chân vịt biến bước 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
20. 
51. 
32. 
33. 
%4. 
35. 


relative motion - chuyên động tương đối 
adjust v - điều chỉnh 

knot ø - nút, hải lý/giờ 

nil ø - không 

keep station - giữ tại chỗ, không di chuyển 
working condition - điều kiện làm việc 
rated power - công suất danh định 
reverse y - đảo chiều 

service life - tuổi thọ sử dụng 

prolong - kéo đài 

minus push - lực đây âm 

minus value - giá trị âm 

sliding distance - khoảng cách trượt 
harbour ø. y - cảng; vào cảng 


Verb Phrases and Collocations 


1. transfer A to B - chuyển A cho B 
turn out - phát huy 
short form - dạng tất 


out of expectation - ngoài dự kiến, ngoài mong đợi 


2. 

3. 

4. 

5. on the opposite - ngược lại 

6. in service - đưa vào phục vụ, đang làm việc 

7. comparatively speaking - nói một cách tương đối 
§. as clear as daylight - sáng tỏ như ban ngày 

9, be free from - giải thoát khỏi 

10. as a result of - là kết quả của 

11. run into difficulty - gặp khó khăn 

12. with relation to - có liên quan với 

13. break down - hư hỏng 

14. the rest of - phần còn lại 

15. keep on - giữ 

16. in the case of - trong trường hợp 

17. adapt the needs of - thoả mãn nhu cầu 

18. correspond with - tương ứng với 

19. poïnt out - chỉ rõ 

20. in the event of - trong trường hợp 

2 


— 


. to preat extent - trải rộng 


127 


BÀI 13. TRANG BỊ ĐÂY TÀU 


Trang bị đầy tàu là thiết bị chuyển công suất do máy chính 
phát huy ra tới chân vịt. Động cơ diesel dùng trên tàu thường có 
rpm cao, trong đó rpm viết tắt bởi các chữ revolution per minite 
— Vòng quay trong một phút. Còn về phương diện rpm, có thể 
chúng ta không cần quan tâm tới nếu vòng quay của máy chính 
quá cao thì hiệu suất của chân VỊt sẽ giảm và ngược lại; với tàu 
biển vòng quay chân vịt thường nằm trong phạm vi 100 tới 200. 
Đề cập tới trang bị đây không chỉ là vấn đề truyền động mà còn 
là việc giảm tốc độ và ly hợp. Hiện nay, trang bị đây trong thực 
tẾ sử dụng chủ yếu có những loại sau đây: 


1. Truyền động trực tiếp 


Với kết cấu đơn giản và tin cậy, khai thác phù hợp, ít tiêu tốn 
năng lượng trong khi truyền động và hiệu suất đây cao, truyền 
động trực tiếp là loại truyền động thông thường nhất và đã được 
áp dụng rộng rãi. Xét về truyền động trực tiếp, hệ trục được nối 
trực tiếp với trục đẩy của máy chính và cả hai cùng nhận được 
một chiều quay. Nói một cách tương đối, truyền động trực tiếp 
thích hợp cho động cơ diesel tốc độ thấp. 


2. Truyền động bánh răng 


Phẩm chất tốt của truyền động bánh răng đã rõ như ban ngày 
VÌ vòng quay của máy chính đã được giải phóng khỏi sự lệ thuộc 


128 


vào vòng quay thấp của chân vịt sau khi đã được giảm tồc bằng 
bánh răng và có thể vẫn duy trì hiệu suất đầy tốt hơn. Chỉ có một 
trục trặc với truyền động bánh răng là kích thước và trọng lượng 
của hộp giảm tốc là không thể tránh khỏi và kích thước và trọng 
lượng này sẽ tăng lên cùng với việc tăng công suất máy chính. 
Kết quả là việc chế tạo hộp số sẽ gặp khó khăn vì đường kính tối 
đa của bánh răng cho hộp giảm tốc 35-50 kW sẽ lớn hơn 5 mét. 
Xét về truyền động bánh răng, có một sô kiểu bố trí, như loại 
một chân vịt một bánh lái, loại hai chân vịt hai bánh lái, hay hai 
máy kết hợp với cùng một hộp số... Xét về hộp số, cũng có loại 
giảm tốc một cấp, nhiều cấp và giảm tốc với một ly hợp đuôi... 
Nói chung, tàu chiến chấp nhận bố trí hai chân vịt hai bánh lái vì 
không gian buồng máy có hạn và yêu cầu tốc độ cao. Một ưu 
điểm khác của việc bố trí này là tính quay trở và tính sinh mạng 
của tàu chiến sẽ được tăng lên khá lớn. Với tàu chiến có thể làm 
tàu quay nhanh băng cách cho máy trái tiền, máy phải lùi. Ngoài 
ra, nếu một máy bị hư hỏng thì máy kia vẫn tiếp tục chạy. Trong 
trường hợp đặt hai máy, thì dùng ly hợp mềm để tránh cho bánh 
răng khỏi bị va đập do mô men xoăn không đều. Để đạt được 
mục đích đó, một ly hợp có độ mềm đẻo cao được đặt trên 
đường trục để có thể hấp thụ hoặc giảm dao động xoắn của máy 
chính và đường trục cũng như bù trừ các sai số khi lắp đặt. 


3. Truyền động CPP 


Hiện nay có hai kiểu chân vịt, chân vịt bước có định và chân 
vịt biến bước. Như mọi người đều biết, Lips là một công ty Hà 
Lan nổi tiếng về chân vịt biến bước, viết tắt là CPP. Hệ thống 
CPP có một chuyển động tương đối và chính bởi chuyển động 
tương đối đó, bước chân vịt có thể điều chỉnh cho phù hợp với 


129 


những yêu cầu chạy lùi và sự biến thiên của tải trọng chận vịt. 
Vẻ mặt lý thuyết cũng như thực tế, có thể đạt được bất kỳ một 
tốc độ một hải lý giờ từ tốc độ tiến hết cho tới lùi hết. Nếu bước 
được điều chỉnh về vị trí không, tàu có thẻ vẫn đứng tại chỗ 
trong khi chân vịt vẫn quay nhanh. Xét ưu điểm của CPP, chúng 
ta có thể nêu những điểm như sau: 

A- Dưới những điều kiện làm việc khác nhau, sức cản của tàu 
sẽ tương ứng với công suất danh định của máy chính bởi VIỆC 
điều chỉnh bước. Như vậy có thê pháy huy hết công suất của 
máy chính 

B- Như đã nói ở trên, bằng cách điều chỉnh bước có thể đạt 
được bất kỳ một hải lý giờ tốc độ và như thế tính quay trở của 
tàu tăng lên. 

C- Trong trường hợp phải chạy lùi, không cần thiết phải đảo 
chiều máy chính và như thế tuổi thọ của máy chính sẽ tăng lên. 


D- Bằng cách điều chỉnh bước về giá trị âm, có thể tạo ra sức 
đây âm, và như thế khoảng cách trượt khi cần cập cảng Sẽ rút 
ngắn lại được rất nhiều. Động lực của hệ chân vịt biến bước có 
thê là dùng tay, cơ khí, thủy lực hay dùng điện trong đó truyền 
động thủy lực là phổ biến nhất. 


130 


LESSON 14. THE SHAFT SYSTEM 


The shafting is a major component of the propulsion plant, 
whose functions can be summed up as follows: 


First, to convey the power developed by main engines to the 
propeller to make ¡t rotate; and then, to transfer to the hull the 
propeller reaction resulting from water to cause a vessel to move. 


A single-shaf system 1s composed of screw shaft, 
Intermediate shaft, thrust shaft, thrust bearing, intermediate 
bearing, compartment stuffing box and stern tube. For a twin- 
shaft system, a shaft bracket to be arranged outside the hull 
because the two shafting centrelines are located at both sides and 
the stern tubes are farther away from propellers. In this case the 
stern shaff 1s to be cut Into two pleces, one within the stern tube 
called stern shaft and the other on the shaft bracket termed as 
screw shaft with the propeller fitted at its end. 

The first length of the shaft system is referred to as thrust shaft, 
whose construction 1s different from the intermediate shaft. The 
thrust shaft possesses a thrust ring, matched with a considerable 
amount of thrust bearings and fitted tipghtly on the bottom members 
¡n a solid structure to withstand the axial push. As stated before, it 
1s the thrust shaft and thrust bearings that convey to the hull the 
propeller reaction to drive a vessel forward. 

Between the thrust shaft and stern shaft is the intermediate shaft, 
which plays the part of transferring M. E. power and whose number 


131 


T 


of lengths depends on the hull length and the engine room 
arranpement. And the bearings to support the intermediate shaft is 
defined as intermediate bearings. The serew shaft is to be fitted at 
sen, to extend out of the hull and to be joined directly to the 
propeller. Normally, a bronze sleeve will be fited on the shaft in 
way 0Ÿ bearings to stop it Ífom sea water corrosion. 


Fg. 14.1. 


1. main engine - máy Chính, 2. thrust shaƒt - trục lực đây; 
3. thrust bearing - ô đỡ lực đây (bệ chối); 4. imtermediate shaƒfi 
- trục Irung gian; 5. compartment siufi ìng box - hộp làm kín 
buông máy; 6. intermediate bearing - ồ đỡ trung gian; 8. stern 
tube - Ống đuôi; 9. stern shaƒ† - trục chân vịt; 10. shaƒfi bracket 
- giả đỡ trục; 1]. propeller - chân vịt; 12. oil tank - két dâu; 
13. adjusting equipment - thiết bị điều chỉnh. 


The stern tube will not only support the weight of the shafting 
and propeller but prevent the sea water outside the huÌl from 
€omingn as well. For the fore end of stern tube is connected 
etther with the shaft tunnel or the engine room, while the rear 
end is in contact with sea water. Therefore, both ends of a stern 
tube have to be best sealed to avoid the leakage of the lube oil 


132 


inside the tube and, the entering of sea water. For stern tube 
sealing a choice can be made between stuffing box and oil- 
resistant rubber sealing ring. 


The ¡nstallation of the shafting really needs a pain-taking 
work, which ¡s usually carried out by the machinery workshop of 
a yard. Ône of the key processes ¡is the alipnment of the shaft 
system, and the following requirements for the alignment must 
first be met with. 

() AI the fabrication, welding and hot work for the 
calibration below the upper deck to be completed. In addition, 
the fabrication, welding and hot work for the seats of main 
engines, gearboxes, bearings and the like above the inner bottom 
are fo come to an end fundamentally. 


(2) The tightness test to be fulfilled for M. E. and aux. engine 
rooms as well as for all the compartments after M. E. and aux. 
engine rooms, apart from the test in way of the shafting 
arrangement. 

(3) The hull should rest on a berth or a slipway in a non- 
restrictive state, with any grounded support at stern removed. 


(4) Fore and aft base points situated at the shafting centreline 
are to be established and approved. 


(S) No permission 1s to be given to the ship deviation or to the 
lifting of large equipment during the whole period of time ftom 
the alignment until the completion of the stern tube installation. 

(6) The shafting alignment process is not to be carried out in 
uncertain weather or under a direct exposure to a blazing sun. 
Besides, the above alignment will be accomplished either by a 
steel wire or by an optical proJector. 


133 


AT --. - 


œ 


9. 
10 
11 


New Words and Expressions 


shaft system - hệ thông trục 
shafting m - đường trục 
reaction ø - phản ứng 


screw shaft - trục chân vịt 


. Intermediate shaft - trục trung gian 


thrust shaft - trục lực đây 


. thrust bearing - ỗ đỡ lực đây 


. intermediate bearing - ô đỡ trung gian 


compartment stuffing box - hộp làm kín 
. stern tube - ông đuôi 

. shaft bracket - giá đỡ trục 

. stern shaft - trục đuôi 

. length m - đoạn 

. thrust ring - vòng chịu lực đây 

. engine-room - buồng máy 

. bronze sleeve - ông bọc đồng 

. shaft tunnel - hầm trục 


. seal n.v - làm kín 


19. lube oïl - dầu bôi trơn 
20. stuffing box - hộp nhỏi kín 


l 
_ 


. Oll-resistant z - chịu đâu 


22. sealing ring - vòng làm kín 


. Installation ø - lắp đặt 


24 


25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 


. pain-taking z - (cũng viết painstaking) đòi hỏi phải chịu 


khó, khó nhọc 
machinery workshop - phân xưởng máy 
alignment ø - công việc kẻ thăng, sắp thăng hàng 
calibration ø - căn chỉnh 
seat ø - chỗ ngồi 
M. E. engine room - buồng máy chính 
aux. engine room - buồng máy phụ 
non-restrictive z - không bị hạn chế, thoải mái 
pround v - tiếp đất 
support nở - giá đỡ 
base point - điểm chuẩn 
approve v/ - phê duyệt, chuẩn y 
deviation ø - sự lệch, độ lệch 
steel wIre - dây thép 


optical projector - máy chiếu quang học 


Verb Phrases and Collocations 


1. sum up - nói tóm lại, tóm tắt tổng kết 


2. convey (transfer) A to B - chuyển từ A sang B 


3. match with - tương hợp với 


4. in way of - theo lẽ..., trong phạm vi.... 


5. be in contact with - được tiếp xúc với 


135 


BÀI 14. HỆ THÓNG TRỤC 


Đường trục là thành phần chủ yếu của hệ thống đẩy tàu mà 
nhiệm vụ của nó có thể tóm tắt như sau: 

Thứ nhất, chuyển công suất do máy chính phát huy ra tới 
chân vịt làm nó quay và rồi chuyển tới thân tàu phản lực từ nước 
gây ra khi tàu chuyển động. 

Hệ trục đơn gồm trục chân vịt, trục trung gian, trục lực đây, ô 
đỡ lực đây, ô đỡ trung gian, hộp nhỏi kín và ống đuôi. Với hệ 
trục kép, bên ngoài thân tàu có một càng đỡ trục bởi vì đường 
tâm hai trục năm hai bên và ống đuôi nằm khá xa khỏi chân vịt. 
Trong trường hợp đó, trục đuôi phải cắt thành hai phần, một nằm 
trong ống đuôi gọi là trục đuôi và một nằm trong giá đỡ trục thì 
được gọi là trục chân vịt với chân vịt lắp ở đầu cuối. 

Đoạn đầu của hệ trục là trục lực đây, có kết cầu khác với trục 
trung gian. Trục lực đây có một vòng lực đẩy, tương hợp với 
một số lượng đáng kẻ các ổ đỡ lực đây và lắp chắc trên các cơ 
cấu đáy trên một cấu trúc vững chắc để chịu được lực đây dọc 
trục. Như đã nói ở trên, chính là trục lực đẩy và ổ đỡ lực đẩy đã 
truyền vào thân tàu phản lực của chân vịt đã đây tàu chạy về 
phía trước. Giữa trục lực đây và trục đuôi là trục trung gian, nó 
đóng vai trò truyền công suất của máy chính và số lượng các 
đoạn trục là tùy thuộc vào chiều dài tàu và bố trí của buồng máy. 
Và các ỗ đỡ trục trung gian thì được định nghĩa là ô đỡ trung 
gian. Trục chân vịt lắp tại đuôi tàu, nhô ra khỏi thân tàu và nối 


136 


trực tiếp với chân vịt. Thông thường, một ống bao trục bằng 
đồng lắp trên đường trục đóng vai trò như là ổ đỡ để ngăn chặn 
nó khỏi gỉ mòn bởi nước biên. Ông đuôi không những chịu đựng 
trọng lượng của đường trục và chân vịt mà còn ngăn cản nước 
biển từ bên ngoài thân tàu xâm nhập vào trong. Đầu trước của 
ống đuôi hoặc nối với hằm trục hoặc nối với buồng máy trong 
khi đầu cuối thì tiếp xúc với nước biển. Bởi vậy cả hai đầu của 
ống đuôi phải được làm kín thật tốt đẻ tránh dầu bôi trơn trong 
ống bị rò rỉ và nước biển xâm nhập vào. Đề làm kín ống đuôi ta 
có thể chọn lựa hoặc hộp nhồi kín hoặc vòng làm kín bằng cao 
su chịu dầu. Việc lắp đặt đường trục thực sự đòi hỏi phải tỉ mi 
khó nhọc, thường do phân xưởng máy của nhà máy đóng tàu 
thực hiện. Một trong những bước có tính chất quyết định là việc 
kẻ thăng đường trục và sau đây là những yêu cầu trước hết trong 
việc kẻ thăng đường trục: 

(1) Phải hoàn tất tất cả các việc chế tạo, hàn, những việc có 
hỏa công trong khi căn chỉnh năm dưới boong chính. 
Ngoài ra, các việc chế tạo, hàn, việc gia công nóng tại 
các vị trí máy chính, hộp số, ô đỡ v.v.. nằm trên đáy 
trong cũng phải được hoàn tất về cơ bản. 

(2) Những việc thử kín cho buồng máy chính và máy phụ 
cũng như cho tất cả các buồng sau buồng máy chính và 
máy phụ phải được hoàn tất, trừ chỗ bố trí để kẻ thăng 
đường trục. 

(3) Thân tàu phải nằm thoải mái trên bệ lắp hay đường triển, 
tất cả các giá đỡ xuống nền phía đuôi phải được tháo đỡ.. 

(4) Các điểm chuẩn trước và sau trên đường tâm trục phải 
được thiết lập và duyệt y. 


137 


G) 


(6) 


138 


Trong toàn bộ thời gian từ lúc kẻ thăng đường trục cho 
tới khí hoàn tất việc lắp đặt ống đuôi không cho phép con 
tàu xê dịch hay nâng hạ những trang thiết bị to lớn. 
Không được tiến hành kẻ thăng đường trục trong điều 
kiện thời tiết không tốt hay dưới ánh nắng mặt trời thiêu 
đốt trực tiếp. Ngoài ra, việc kẻ thăng nói trên được thực 
hiện hoặc bằng cách căng dây thép hoặc bằng máy chiếu 
quang học. 


LESSON 15. THE POWER SYSTEMS OF DIESEL ENGINE 


The power systems of a diesel engine are a primary part of a 
power plant, the function of which is to guarantee proper 
operation of the power plant and which mainly consist of F. O. 
system, L. O. system, cooling system and compresscd air 
system. Let us deal with them one by one. 


1. The Euel Oil System 


The basic mission of F. O. system ¡s to supply M. E., 
aux.engine and aux. boiler with sufficlent clean fuel oil.The fuel 
oil needed by a vessel 1s to be fed and stored through oil filling 
port and via oil charging piping. For medium and large vessels, 
fuel oil to be stored in F. O. tanks In the double bottom. 


F. O. transfer pumps are required for F. O. delivery among 
various tanks, such as service tank, storage tank, settling tank 
and separate F. O. tanks. 


Any fuel oil must go through filtering, setting and 
centrifugal separation before 1t enters the engine so as f0 ensure 
the reliable and continuous running of the engine since It 
contains a certain amount of impurities and water. On the 
condition that a heavy oil with high viscosity is in service, If 
should be pre-heated before coming Into use. 

Moreover, for the measurement and indication of F. O. tank 
level, a level gauge ¡is to be equipped with; for a timely mastery 


139 


o£M. E. oil consumption, a F. O. meter will be relied upon; for 
the measurement of F. O. temperature, a thermometer is not 
dispensable. 


In a word, the functions of F.O.system can be described as 
feeding, transferring, purifying, measuring and supplying. 


2. The Lube Oil System 


The task of lube oil system is to provide the surfaces of 
different moving parts with a moderate amount of lube oil so as 
to form a lubricant film and avoid a dry friction between various 
parts. In addition to the reduction of friction resistance and 
wearing off, the lube oil system serves to help a lot in cooling, 
flushing, gas tightness, rust prevention and decrease of vibration. 


: Fg. 15.1 
1. oil tank - kết dâu; 2. fìlter - bầu lọc; 3. Pr€SSure adjusting valve - 
van điêu chỉnh áp lực; 4. oil purjfier - bộ tỉnh lọc dầu; 
3. /ilter - bộ lọc; 6. cooler - bằu làm mái. 


In fact, the lube oil system for a diesel power plant can be 
subdivided into two components, the ¡nner Ssystem and the 


140 


exterior one. The lube oil for the mner system 1s to be provided 
together with that for the diesel engine; whereas most exterIor 
systems are of forced lubrication, with lube oil forced to each 
friction position by a lube oil pump. And this lubrication method 
is widely used at the present time. 

As usual, a low-speed marine diesel engine owns fve 
independent lubrication systems: 

(1) Lubrication for moving parts, e. øg. main bearings, 

crosshead, etc. 

(2) Lubrication for M. E. camshaf. 

(3) Lubrication between piston and cylinder. 

(4) Lubrication for turbocharger. 

(5) Lubrication for aux. machinery. 

Furthermore, diẾerent lubrication positlons should match 
with diferent kimds of lube oil. For ¡instance, Imncombustible 
cylinder oil with high viscosity to be adopted for the lubrication 
between piston and cylinder liner since the lubrication 1s fulfilled 
under the condition of the hiph temperature of combustion gas; 
turbine oil with low viscosity to be employed for the lubrication 
of turbocharger owing to its high rpm. In respect to the rest oŸ 
the lubrication positions, general engine oil may be safely taken. 


3. The Cooling System 


Some mechanical equipment ¡n a diesel power plant will turn 
out continuous heat during operation, part of which derives from 
the hot combustion gas in cylinders and the rest of which results 
from the friction of moving parts. IẾ the above heat should not be 
carried away in time, the temperature of mechanical equipment 


141 


would rise, the normal lubricant fñlm would be damagcd 
according]y and even more serious accident might take place. As 
there are two sides to every question, there exists a contradiction 
between coldness and hotness within one diese] power plant. The 
Oonly way out is to set up an effective cooling system. 


Excessive temperature, as mentioned above, will lead to 
material damage. Does this mean that the lower temperature the 
better? The answer is of course "No", for too low a temperature 
will bring about a thermal stress of materials due to an abrupt 
drop of temperature, not to mention heat wasfe, since a diesel 
power plant itself is a thermal mechanism and đoes work by heat 
energy. Therefore, ¡t is of great importance to control the cooling 
Water temperature properly. 

The mechanical equipment of a diesel power plant to be 
cooled includes: 


(1 Cylinder wall of M. E. and aux. engines, cylinder cover, 
piston, crosshead, nozzle, turbocharger, etc. 

(2) Heat exchangers, such as lube oil coolers of M. E. and 
aux. engines, fresh water coolers and air coolers. 

(3) Bearings, stern tube and drive units. 

(4) Air compressors and other aux. machinery. 

For M. E. cooling, there are two types for your choice, ¡. e. 
Open circulation and closed circulation. Ocean-going vessels 
prefer the latter to the former because of the shortcomings of the 
former. A closed circulation is Composed oŸ sea water pump, 


Íresh water pump, lube oil cooler, fresh water cooler, F. W. 
€xpansion tank and pipeline with valves, 


142 


4. The Compressed Air System 


Compressed aIr 1s generally adopted on board the ship. Apart 
from starting M. E. & aux. engines, it can be used fOr air siren, 
pneumatic tools, flushing, charging for S. W. or F. W., pressure 
tanks and control of selFregulated devices. The compressed air 
system usually consists Of air cOmpr€ssors, separatOrS, air 
reservoirs and pipelines with different valves. 


New Words and Expressions 


. poWer system - hệ động lực 

. power plant - trang bị động lực 
. #el oil (F.O.) - dầu đốt 

. lube oil (L.O.) - đầu bôi trơn 

. cooling system - hệ làm mát 
compressed air - khí nén 

aux. engine - máy phụ 


aux. boiler - nôi hơi phụ 


XÃ... . ...-¬ 


oil fñilling port - miệng nạp dầu 


©= 


. oil charging piping - ống nạp dầu 
. F.O. tank - két dầu đốt 
12. fresh water (F.W.) - nước ngọt 


_ 
_ 


_— 
G2) 


. transfer pump - bơm chuyền 


_ 
+ 


. service tank - két trực nhật 


— 
tc¬ 


. storaøe tank - két chứa 


143 


16. settling tank - két lắng 

17. filter nm - bộ lọc 

18. settle v - lắng đọng 

19. centrifugal a - ly tâm 

20. separation ø - phạn ly 

21. impurity ø - tạp chất 

22. heavy oil - dầu nặng 

23. viscosity m - độ nhớt 

24. pre-heat v - gia nhiệt trước, đun nóng trước 
25. indication ø - chỉ thị, biểu thị 

26 level ø - mức 

27. level gauge - đồng hồ đo mức 

28. oil consumption - tiêu thụ dầu 

29. F. O. meter - đồng hỗ đo lưu lượng dầu đốt 
30. thermometer ø - nhiệt kế 

31. dispensable ø - có thể bỏ qua, có thể miễn trừ 
32. feed v - cấp 

33. purifY v - làm tỉnh khiết 

34. lubricant film - màng dầu bôi trơn 

35. flush v - đội nước làm sạch (flush the toilet) 
36. rust prevention - phòng gi 

37. forced lubrication - bôi trơn cưỡng bức 


38. lube oil pump - bơm dầu nhờn 


144 


39. 
40. 


4 


"= 


6 


“ 


cylinder oil - đầu xylanh 


cylinđer liner - áo lót xy lanh 


. combustion gas - khí cháy 
42. 
43. 
A4. 
45. 
46. 
A7. 
48. 
49. 
50. 
51. 
32. 
33. 
34. 
55. 
56. 
57. 
58. 
29. 
60. 


turbine oil - đầu tuabin 

engine oil - dầu máy 

contradiction ø - sự mâu thuẫn, sự trái ngược 
thermal stress - ứng suất nhiệt 

thermal mechanism - cơ chế nhiệt 
cylinder wall - thành xylanh 

heat exchanger - bộ trao nhiệt 

cooler ø - bầu làm mát 

drive unit - trang bị truyền động 

air compressor - máy nén khí 

open circulation - tuần hoàn mở 

closed circulation - tuần hoàn đóng 
expansion tank - két giãn nở 

air siren - còi khí 

pneumatic tool - công cụ dùng khí nén 
charge v - nạp (điện, khí...) 

pressure tank - két áp lực 

self-regulated device - thiết bị tự điều tiết 


Separator ø - máy phân ly 


. alr reservoir - bình chứa khí nén 


145 


{\x + ©) k3) 


œ 


Verb Phrases and Collocations 


. come into use - bắt đầu sử dụng 

.In a word - nói tóm lại 

. a moderate amount of - một lượng vừa phải 

. Wwear ofŸ- bị mài mòn 

. There are two sides to every question - có hai mặt của mỗi 


vân đề 


. the only way out - lối ra duy nhất 


7. prefer A to B - thích A hơn B 


146 


BÀI 15. HỆ THÓNG ĐỘNG LỰC CỦA MÁY DIESEL, 


Hệ thống động lực của một động cơ diesel là bộ phận căn bản 
của hệ động lực, nhiệm vụ của nó là đảm bảo khai thác tốt hệ động 
lực và nó chủ yếu gồm hệ dầu đốt, hệ dầu nhờn, hệ làm mát và hệ 
khí nén. Chúng ta hãy lần lượt đề cập tới từng hệ thống. 


1.Hệ dầu đốt 


Nhiệm vụ cơ bản của hệ dầu đốt là cung cấp đầy đủ dầu đốt 
sạch cho máy chính, máy phụ và nồi hơi phụ. Dầu đốt cần thiết 
được cấp và lưu chứa cho tàu thông qua miệng nạp dầu và hệ 
đường ống. Với các tàu lớn và trung bình, dầu đốt được chứa 
trong các két dầu đốt nằm dưới đáy trong. 

Bơm lưu chuyển dầu đốt làm nhiệm vụ chuyển dầu giữa các 
két khác nhau như két trực nhật, két chứa, két lắng và các két 
dầu đốt tách bạch khác nhau. Bất kỳ dầu đốt nào cũng phải qua 
việc lọc, lắng và phân ly ly tâm trước khi đi vào máy để đảm bảo 
máy chạy liên tục và tin cậy bởi vì dầu đốt có chứa một lượng 
nào đó tạp chất và nước. Trong điều kiện sử dụng dầu nặng có 
độ nhớt cao, ta phải gia nhiệt trước khi cho dầu vào sử dụng. 

Ngoài ra phải trang bị đồng hồ đo mức để đo và chỉ thị mức 
của két dầu đốt; đồng hồ đo dầu đốt giúp ta nắm vững kịp thời 
mức sử dụng dầu của máy chính, còn nhiệt kế là vật không thể 
thiểu được để đo nhiệt độ của dầu đốt. Nói tóm lại, chức năng 


147 


của hệ dầu đốt có thể mô tả như sau: tiếp nhận dâu, chuyền vận, 
tỉnh lọc, đo và cung cấp. 


2. Hệ bôi trơn 


Nhiệm vụ của hệ bôi trơn là cấp cho bề mặt của các chỉ tiết 
chuyển động một lượng dầu nhờn vừa phải để hình thành nên 
một màng bôi trơn và tránh cho ma sát khô giữa các bộ phận 
khác nhau. Ngoài việc giảm sức cản ma sát và mài mòn, hệ 
thống dầu bôi trơn còn hỗ trợ trong một loạt việc như làm mát, 
dội rửa, làm kín khí, phòng gỉ mòn và giảm rung động. 

Thực ra, hệ bôi trơn động lực diesel có thể chia thành hai 
thành phần, hệ thống trong và hệ ngoài. Dầu bôi trơn của hệ 
trong được cung cấp cùng với dầu cấp cho động cơ diesel, trong 
khi hệ thống ngoài là bôi trơn cưỡng bức với dầu bôi trơn được 
bơm đẩy vào mỗi vị trí ma sát. Và phương pháp bôi trơn này 
hiện nay được sử dụng rộng rãi. Thông thường, một động cơ 
diesel có 5 hệ bôi trơn độc lập: 

(1) ôi trơn các chỉ tiết chuyển động như ô đỡ chính, đầu khuỷu 

(2) bôi trơn trục cam của máy chính 

(3) bôi trơn giữa piston và xylanh 

(4) bôi trơn tuabin 

(5) bôi trơn máy phụ 


Ngoài ra các vị trí bôi trơn khác nhau sẽ thích hợp với các 
loại dầu bôi trơn khác nhau. Ví dụ đầu xy lanh không cháy được 
với độ nhớt cao được dùng đề bôi trơn giữa piston và áo xylanh 
bởi vì việc bôi trơn được tiến hành trong điều kiện nhiệt độ cao 
của khí cháy; dầu tuabin với độ nhớt thấp được dùng để bôi trơn 


148 


tuabin có vòng quay cao. Với những vị trí bôi trơn còn lại, dầu 
máy tông hợp được dùng coi là an toàn. 


3. Hệ làm mát 


Một số trang bị cơ khí trong động lực diesel sẽ liên tục toả 
nhiệt trong khi hoạt động; một phần nhiệt sinh ra từ khí cháy 
trong xy lanh phần còn lại từ ma sát của các chỉ tiết chuyên 
động. Nếu nhiệt đó không được giải toả đúng lúc, nhiệt độ của 
bộ phận cơ khí sẽ tăng lên, màng bôi trơn bình thường vì thế sẽ 
hỏng và nhiều hư hỏng nghiêm trọng khác có thể xảy ra. Vì mỗi 
một sự việc đều có hai mặt, cho nên có điều mâu thuẫn giữa cái 
lạnh và cái nóng trong một động lực diesel. Lối thoát duy nhất là 
thiết lập một hệ thống làm mát có hiệu quả. Như đã nói ở trên, 
nhiệt độ quá cao sẽ dẫn tới việc hư hỏng vật liệu. Thế có nghĩa là 
nhiệt độ thấp hơn thì tốt hơn? Tắt nhiên câu trả lời là "không", 
đó là vì nhiệt độ quá thấp sẽ tạo ra ứng suất nhiệt trong vật liệu 
do nhiệt độ giảm đột ngột, đó là chưa nói tới tổn thất nhiệt bởi vì 
động lực diesel bản thân nó là một cỗ máy nhiệt và hoạt động 
bởi nhiệt năng. Bởi vậy việc khống chế nhiệt độ nước làm mát 
cho đúng mức là cực kỳ quan trọng. Các bộ phận cơ của động 
lực điesel cần được làm mát gồm có: 

(1) Thành xylanh của máy chính và máy phụ, nắp xylanh, 
piston, đầu khuỷu, vòi phun, tuabin... 

(2) Các bộ trao nhiệt như bầu làm mát dầu nhờn của máy 
chính và máy phụ, bầu làm mát nước ngọt và bầu làm mát khí. 

(3) Ô đỡ, ống đuôi và các bộ phận dẫn động. 


(4) Máy nén khí và các máy phụ khác. 


149 


Với hệ làm mát máy chính, có hai loại đẻ ta lựa chọn, đó là 
tuần hoàn hở và tuần hoàn đóng. Tàu biển thường thích dùng 
loại đóng kín hơn là loại hở vì hệ hở có một số thiếu sót. Một hệ 
đóng kín bao gồm bơm nước biển, bơm nước ngọt, bầu làm mát 
nước ngọt, két giãn nở nước ngọt cùng đường ống và các van. 


4. Hệ khí nén 


Nói chung, khí nén được dùng trên tàu. Ngoài việc dùng để 
khởi động máy chính và máy phụ nó còn dùng cho còi khí, các 
dụng cụ cầm tay dùng khí nén, đề thôi rửa, nạp các két áp lực 
nước ngọt và nước biển và điều khiển các thiết bị tự điều tiết. 
Hệ thống khí nén thường bao gồm máy nén khí, bầu phân ly, két 
chứa khí và đường ống với các loại van khác nhau. 


150 


LESSON 16. SHIP SYSTEMS (1) 


A city on land ¡s in want of the perfect and effective service, 
1. e. different public systems. Similarly, a large ship ¡is quite a 
litle floating town, also requiring various ship systems that can 
cater for the needs of passengers and crew with the necessary 
conditions for their work and liíe, and what is more Important, 


ensure the performance and safety of the ship. 
Ị 


1. The Fire-fighting System 


Due to the short circult of a loop, poor msulaton of a 
conductor, accumulatlon of oil mist, welding procedure or 
painting process, a serious fire hazard will occur at any time and 
result in a tragic accident, especially with an oil tanker. Thus, to 
extinguish the possible fire, we have fo set up a fire fighting 
system which 1s sometimes called F1I-F1 system. 


As you know, the three fundamental conditions for catching 
fire are hiph temperature, suffẨiclent air and combustible 
substance. No doubt that it Is impossible for us to alter the 
combustibility of a substance. What we can do ¡is abolish or 
change the exterior conditions of combustion by either reducing 
the temperature or isolating the ambient air. 


In respect of the fire-fñighting system, there exist a Íew 
different types. First, the water fre-fiphting system that Is 
mosfly applied to deck, platform, superstructure and weather 


151 


posts. Secondly, the steam fire-fiphting system that is generally 
taken for an oil tanker to put out the fire by reducing the Oxygen 
content in the air through spraying saturated steam into the 
flame. Thirdly, the CO2 or inert gas ñre-fighting system that is 
widely used ¡in enclosed compartments to extinguish the fire 
caused by oil or electricity. Fourthly, the foam fire-fighting 
system that has found a wide application as well mainly by 
isolating the ambient air. Last of all, the halogen fire-fighting 
system has been used in recent years, one of which is 1301 
system. This system can stop a chain reaction of combustion, 
which possesses a series of advantages, but, now, has been 
banncd as required of Monreal Convention. 


For the water fire-fighting system, sea water required is to be 
sucked in by a fire pump arranged ¡n the cngine room, to be 
discharged through the fire main and to be ejected out through 
hoses at different positions. In order to work effectively, the fire 
pump has to be of a great volume of discharge with a high water 
head. Besides, connections for water supply both from shore and 
another ship to be arranged either on port or on starboard in case 
Of the emergent service because of the fire pump breakdown or 
power supply failure. 


Moreover, the lining at connections on a fire-fighting piping 
to be of fire-resistant asbestos instead of rubber lining. 


2. The Bilge System 


The bilge system ¡is applied to discharge outboard the 
accumulated water in the engine space and cargo-holds so as to 
guarantee a vessel against going down. The said accumulated 
water, termed as bilge, may originate from different SOUTC€S, 


152 


such as the leakage of mechanical equipment, drainage of 
pipelines, condensation of water vapour, flushing water and 
leaked water through hull. Bilge will not only corrode the hull 
but is harmfuil to the normal shipping as well. In addition, the 
bilge system ¡s to take over the duty of the emergent discharge in 
case of hull damage. To comply with the rest of the assignments 
to be performed by the bilge system, the following points are to 
be taken into our consideration during the design stage: 

A: Each suction port to be arranged at the lowest position 
possible so as to pump out bilge effectively when a vessel is 
floating flat or inclines at 5 deprees. 

B: A bilge pump must be of big capacity since ít will be im 
use when sea damage takes place. 

C: The bilge system may either work independently or be 
coupled with the ballast and fire-fiphting systems. Besides, the 
above three systems must be able to substitute one another. 

D: A bilpe treatment plant ¡s to be equipped with, and bilge to 
be oil separated before discharging so that a harbour or a certain 
body of waters may be protected from oil pollution. 


New Words and Expressions 


. ship system - hệ thống của tàu 
. §€TVice ø - dịch vụ 
. fire-fighting system - hệ thống chống cháy 


1 
2 
3 
4. short circuit - chập mạch 
5. loop z - mạch vòng 

6 


. Insulation zø - cách điện 


153 


7. conductor z - dây dẫn 


8. oil mist - sương mù dầu, hơi dầu 


9. extinguish v - dập lửa 


10. 
11. 
12. 


combustibility z - tính cháy được 
abolish v - thủ tiêu 
the ambient air - không khí xung quanh 


13 weather post - vị trí ngoài trời 


14. 
15. 
lố. 
1. 


18 


saturated steam - hơi bão hòa 
inert gas - khí trơ 
foam 7 - bọt 


halogen ø - halon 


. chain reaction - phản ứng dây chuyền 

. suck v - mút, hút 

. re pump - bơm chống cháy 

. discharge ?. v - xà nước 

. the fire main - đường ống nước chính chóng cháy 
. eJect  - phun ra 

. hose 7 - Ống rồng 

. water head - đầu chịu áp, chiều cao hút 
. Connection ø - việc kết nối 

. Water SuppÌy - cấp nước 

. emergent service - sử dụng lúc ứng cấp 
. power supply - cấp điện 

. lining ø - lớp bọc 

. ñre-resistant z - chịu lửa 


32. asbestos m0 - amiăng 

33. bilge system - hệ nước la canh (nước đáy tàu) 
34.outboard zäv - ngoài mạn tàu 

35. cargo-hold ø - hầm hàng 

36. bilge ø - nước đáy tàu 

37. drainage mở - tháo nước, tiêu nước 

38. condensation z - ngưng tụ 

39. water vapour - hơi nước 

40. normal shipping - vận hành bình thường 
41. emergent discharge - xả nước ứng cấp 
42. suction port - cửa hút 

43. bilge pump - bơm nước đáy tàu 

44. ballast system - hệ ba lát, hệ nước dằn 
45. treatment plant - thiết bị xử lý 


46. pollution ø - ô nhiễm 


Verb Phrases and Collocations 


cater for - cung cấp 
result in - kết quả là 
catch fire - bắt lửa, cháy 
put out - đập cháy 

. take the place of- xảy ra 


. 1n case of - trong trường hợp, nều cái gì xảy ra 


me 0ø ® 8® Ð m— 


. go down - bị chìm 


155 


156 


9. be harmful to - có hại cho 

10. take over the duty of - làm nhiệm vụ 
11. comply with - tuân theo, chiếu theo 
12. pump out - bơm ra 

13. be coupled with - kết nối với 


14. a certain body of waters - khu vực nước nào đó 


BÀI 16. HỆ THÓNG CỦA TÀU (1) 


Một thành phế trên đất liền mong muốn có một dịch vụ tức là 
các hệ thống công cộng khác nhau được hoàn thiện và hữu hiệu. 
Tương tự như vậy, một con tàu lớn chăng khàc gì một thành phố 
nhỏ nỗi trên mặt nước, cũng đòi hỏi những hệ thống khác nhau 
có thể cung cấp cho các nhu cầu của hành khách và thuyền viên 
những điều kiện cần thiết để làm việc và sinh sống, và điều quan 
trọng hơn cả là đảm bảo tính năng và an toàn của con tàu 


1. Hệ chồng cháy 


Do chập mạch điện, do dây dẫn bọc cách điện kém, đo tích tụ 
hơi dầu, do hàn hay sơn, một đám cháy nghiêm trọng có thể xảy 
ra bất kỳ lúc nào và kết quả là một tai nạn thê thảm, nhất là với 
tàu dầu. Bởi vậy, để dập đám cháy có thể xảy ra, chúng ta phải 
thiết lập một hệ thống chống cháy mà đôi khi gọi tắt là hệ 
Ei-Fi. Như ta đã biết, ba điều kiện cơ bản để xảy ra cháy là nhiệt 
độ cao, đủ không khí và có chất gây cháy, không nghi ngờ gì là 
chúng ta không thê thay đổi tính chất bắt cháy của vật thể. Điều 
chúng ta có thể làm được là thủ tiêu hay thay đối điều kiện bên 
ngoài của sự cháy hoặc bằng cách giảm nhiệt độ hoặc bằng cách 
cách ly với không khí xung quanh. 

Xét về hệ thống chống cháy, có một số loại khác nhau. Trước 
hết, hệ chống cháy dùng nước được áp dụng rộng rãi trên boong, 
sàn, thượng tầng và các vị trí ngoài trời. Thứ hai, hệ chống cháy 


157 


dùng hơi nước nói chung được dùng trên tàu dầu để đập cháy 
bằng cách giảm nồng độ ôxy trong không khí thông qua việc 
phun hơi nước bão hoà vào ngọn lửa. Thứ ba, hệ dập cháy dùng 
CO2 hay khí trơ được dùng rộng rãi trong các phòng kín để đập 
cháy gây ra bởi dầu hay điện. Thứ tư, hệ chống cháy dùng bọt 
được áp dụng rộng rãi chủ yếu bằng cách cách ly với không khí 
chung quanh. Cuối cùng là hệ halon đã được dùng trong những 
năm gần đây, một trong những hệ đó là hệ halon 1301. Hệ thống 
này có thể chặn đứng phản ứng dây chuyền của sự cháy và có 
một loạt ưu việt nhưng nay đã bị cấm bởi Công Ước Mornreal, 
coi như là thủ phạm phá vỡ tầng ozone. Với hệ thống đập cháy 
bằng nước, nước biển được bơm chỗng cháy đặt trong buồng 
máy hút lên và xả qua đường ống nước và phun ra qua các ống 
rồng đặt tại các vị trí khác nhau. 

Đề làm việc có hiệu quả, bơm chống cháy phải có dung lượng 
lớn với chiều cao hút khá cao. Ngoài ra, đầu nối cấp nước cả từ 
bờ cũng như từ các tàu khác phải được bố trí cả mạn trái lẫn mạn 
phải trong trường hợp ứng cấp khi bơm bị hỏng hay mắt điện. 
Ngoài ra, lớp bọc tại các đầu nối của đường ống chống cháy phải 
là amiăng chịu lửa chứ không phải lớp bọc cao su. 


2. Hệ nước đáy tàu 


Hệ nước đáy tàu làm nhiệm Vụ xả nước tích tụ trong buồng 
máy và hầm hàng để đảm bảo tàu không chìm. Nước tích tụ đã 
nói được gọi là nước đáy tàu có thể sinh ra từ các nguồn khác 
nhau, ví như rò rỉ các cơ phận, các đường ống, hơi nước ngưng 
tụ, nước thôi rửa và nước rò vào qua thân tàu. Nước đáy tàu 
không những làm gi mòn thân tàu mà còn ảnh hưởng có hại tới 
việc vận hành tàu bình thường. Ngoài ra, hệ nước đáy tàu còn 


158 


làm nhiệm vụ hút xả ứng cấp trong trường hợp thân tàu bị hư 
hại. Những điều sau đây phải chú ý đến trong giai đoạn thiết kế 
để giải quyết các nhiệm vụ còn lại của hệ thống nước đáy tàu: 

A: Mỗi cửa hút phải đặt tại vị trí thấp nhất có thê được, để có 
thể bơm nước đáy tàu có hiệu quả khi tàu nằm ngang trên mặt 
nước hay nghiêng tới Š độ. 

B: Bơm nước đáy tàu phải có dung lượng lớn vì nó sẽ được 
sử dụng khi tai nạn. 

C: Hệ nước đáy tàu có thê hoạt động độc lập hay kết nối với 
hệ ba lát hay hệ chống cháy. Ngoài ra, ba hệ thống đó phải có 
thể thay thế cho nhau. 

D: Phải trang bị thiết bị xử lý nước đáy tàu và nước đáy tàu 
và dầu sẽ được phân ly trước khi thải, như vậy mới bảo vệ được 
cảng hay khu vực nước khỏi ô nhiễm. 


159 


LESSON 17. SHIP SYSTEMS (2) 


The rest of the ship systems are ballast system, water supply 
system, steam & aux  boiler system, ventiation & air 
conditionng system, refigerating plant and fresh water 
production plant. 


1. The Ballast System 


Ôn the condition of light ship, the stabilfy and propeller 
propulsion efficiency of a vessel will be affected if its draft is too 
shallow. In addition, uneven loading of cargoes and the 
Consumption of oil, water and provisions will all bring about 
draft variation as well as trim and heel. 


To make improvement upon the ship performance, the ballast 
system 1s to be employed, which is capable of the adjustment of 
draft, trim and heel by regulating the water volume ¡n individual 
ballast tanks. Ballast tanks can take in or discharpe sea water 
with the assistance of a ballast pump through the ballast piping, 
and the sea water among various ballast tanks can also be 
transferred from one tank to another, 


2. The Water Supply System 


The water supply system onboard is more complex than that 
In a town, for i† concerns sea water and fresh water as well as 


160 


potable water and sanitary water. As usual, its branch systems ˆ 
will contain: 


A: The potable water system that serves the drinking water. 

B: The F. W. system that ¡s for lavatories and engine room 
equipment. 

C: The sanitary water system that ¡s used to fush cabins and 
toilets. 


3. The Steam & Aux. Boiler System 


The task of this system 1s to provide heat energy for heating, 
hot water and galley as well as for the heating of fuel oil, lube otl 
and cargo oIl. 


4. The Ventilation & Air Conditioning System 


The forced ventiatton pattern Is widely used onboard to 
pump Im fresh ar and draw out stufýy air with the aid of a 
ventilator. Owing to the limited effect of ventilators, however, a 
brandnew system called air conditioning has been developed, the 
method of which 1s to pretreat the ambient arr, turn 1t ¡nto the 
clean ar with moderate temperature and relatve humidity, and 
then transfer the apreeable air Into ¡individual cabims so as to 
create an artifcial microclimate diferent from the surrounding 
atmosphere. 

For an air-conditioning system, the air processing of heating, 
cooling and humidifying ¡s of full automation. Furthermore, the 
semi-conductor control for the system has come ¡into being 
already. 


1lố1 


Š. The Refrigerating Plant 


In general, a number of refrigerating store-rooms are to be 
provided onboard to preserve vegetables, meat and fish 
respectively. The required refrigerating plant works on the 
principle that a liquid will absorb a large quantity of heat energy 
when it vaporizes. And the coolants, or cooling apents, most 
oÑen used onboard, are freon and ammonia, 


6. The EFresh Water Production Plant 


In respect to an ocean-going vessel, a fresh water production 
plant is to be equipped with to turn out fresh water Out of sea 
Water. 


The plant is usually of vacuum Vaporization type, the heat 
Source of which comes from the utilization of the waste heat of 
diesel engine cooling water. 


New Words and Expressions 


l. ballast system - hệ balát 

2. water supply system - hệ cấp nước 

3. steam &. aux. boiler system - hệ nổi hơi phụ 

4. ventiation & air-conditioning system - hệ thông gió và 
điều hòa không khí 

5. refTigerating plant - trang bị ướp lạnh 


6. fresh water production plant - trang bị sản xuất nước ngọt 
7. ballast tank - két balát 


162 


8. ballast pump - bơm balát 

9. ballast piping - đường ống balát 

10. potable water - nước ăn 

11. sanitary water - nước vệ sinh 

12. branch system - hệ thống nhánh 

13. drinking water - nước uống 

14. heating ø - việc sấy nóng 

15. galley 7 - nhà bếp 

16. cargo oil - dầu hàng 

17. forced ventilation - thông gió cưỡng bức 
18. ventilator  - máy thông gió 

19. pretreat v - xử lý 

20. relative humidity - độ âm tương đối 
21. microclimate 7 - vi khí hậu 

22. humidify v - làm âm 

23. semi-conductor ø - chất bán dẫn 
24. store-room ø - kho 

25. vapor1ze v - làm bay hơi 

26. coolant (cooling agent) z - tác nhân làm lạnh 
27. freon ø - frêôn 

28. ammonia ” - amôníặc 

29. vacuum z - chân không 


30. waste heat - nhiệt thừa 


163 


mwm œ t¿&  +> CỔ) t3) 


164 


Verb Phrases and Collocations 


. bring about - đem lại 

. make improvement upon - làm cải thiện 

. with the assistance (aiđ) of - với sự hỗ trợ của 
. pump In - bơm vào 

. draw out - rút ra 

. turn A into B - chuyên A thành B 


. artificial microclimate - vi khí hậu nhân tạo 


BÀI 17. HỆ THÓNG TÀU (2) 


Những hệ thống tàu còn lại là hệ balát, hệ cấp nước, hệ nôi 
hơi phụ, hệ thông gió và điều hòa không khí, trang bị ướp lạnh 
và máy sản xuất nước ngọt. 


1. Hệ balát 


Trong điều kiện tàu không tải, tính ổn định và hiệu suất chân 
vịt sẽ bị ảnh hưởng nếu mớn của tàu quá thấp. Ngoài tra, việc 
xếp hàng không đều, việc tiêu thụ dầu, nước, lương thực thực 
phẩm sẽ làm cho thay đổi mớn nước cũng như nghiêng ngang 
nghiêng dọc. Để cải thiện tính hàng hải của tàu, hệ thống ba lát 
được sử dụng, nó có thê điều chỉnh mớn nước, độ nghiêng ngang 
nghiêng dọc bằng cách điều chỉnh thể tích nước trong các két ba 
lát riêng rẽ. Két ba lát có thể nhận nước biển vào hay xả ra với 
sự hỗ trợ của bơm balát thông qua đường ống balát và nước biển 
trong số các két khác nhau có thể được chuyển từ két này sang 
két khác. 


2. Hệ cấp nước 


Hệ cấp nước trên tàu thì phức tạp hơn trong một thành phố 
bởi vì nó có liên quan tới nước biển và nước ngọt cũng như nước 
. ăn và nước vệ sinh. Thông thường các hệ thống nhánh của nó 
gồm có: 


165 


A- Hệ thống nước ăn đề phục vụ nước uống 
B- Hệ nước ngọt dùng cho các chỗ rửa mặt và trang bị 
buông máy 


C- Hệ nước vệ sinh dùng đề thổi rửa cabin và toalét. 


3. Hệ thống hơi và nồi hơi phụ 


Nhiệm vụ của hệ thống này là cung cấp nhiệt để sưởi âm, cấp 
nước nóng cho nhà bếp cũng như để hâm nóng dầu đốt, dầu bôi 
trơn và dầu hàng 


4. Hệ thông gió và điều hòa không khí 


Cách thông gió cưỡng bức được sử dụng rộng rãi trên tàu để 
bơm không khí sạch vào và hút khí ngột ngạt ra bằng máy thông 
gió. Tuy nhiên các máy thông gió có hiệu quả giới hạn, một hệ 
thống mới có tên là điều hòa không khí đã được phát triển với 
phương pháp của nó là xử lý không khí xung quanh biến nó 
thành không khí sạch với nhiệt độ và độ âm tương đối vừa phải, 
sau đó chuyển không khí đễ chịu đó vào từng cabin để tạo nên 
một vùng vi khí hậu nhân tạo khác với khí quyển xung quanh. 
Với một hệ điều hòa không khí, việc sưởi nóng, làm mát, làm ẩm 
hoàn toàn tự động. Ngoài ra còn đã dùng bán dẫn để khống chế 
hệ thống. 


Šš. Trang bị ướp lạnh 


Nói chung, một số kho lạnh trên tàu đượcdùng để bảo quản 
rau, thịt và cá. Hệ thống ướp lạnh hoạt động theo nguyên lý một 
chất lỏng khi bay hơi sẽ hập thụ một lượng lớn nhiệt năng. Và 
tác nhân làm lạnh thường dùng trên tàu là frêơn và amonlặc. 


166 


6. Trang bị sản xuất nước ngọt 

Trên tàu biển, có trang bị thiết bị sản xuất nước ngọt để biến 
nước biến thành nước ngọt. Thiết bị thường dùng là loại bốc hơi 
chân không, nguồn nhiệt của nó lấy từ nhiệt dư của nước làm 
mát động cơ diesel. 


167 


LESSON 18. THE POWER SYSTEM 


After we have arrived at the destination of €ngine outfitting, 
W€ are now facing another arduous Journey - electricity 
outfitting. But before we start, the conceptual difference has to 
be made clear between heavy current €ngineering (or power 
engineering) and light current enginecring. The former ¡s 
concerned primarily with the generation and transportation as 
well as the utilization of electrical power, while the latter covers 
Such aspects as electronics, telephone, radio, control, monitoring 
and the like. Both of these €ngineering are widely involved on 
board the ship. 


The further the shipbuilding industry develops, the more 
widely electricity will be used. To 8iVe you a vivid illustration, 


We can well say that power system is the blood vessels and nerve 
cells of a ship. 


For a marine power system, both direct current (DC) and 
alternating current (AC) will be adopted, and the System consists 
Of power station, network and electric load. 

There are two kinds of POW€r stations on board, ¡. e. the main 
POWeT station and the €Inerpency power station. The main pOWeT 
Station is equipped with main ðenerating sets and stand-by 
Øenerating sets. With some ypes of vessels, a harbour generator 
1s to be provided. No matter what their functions are, all the 
aforesaid ÿ€nerating sets are of diese] €ngine prime mover. 


168 


Bestdes, the emergency power station possesses an independent 
distribution system of its own. Should the main power station break 
down and should accordingly the power supply fail, the emergency 
Power station would start automatically to ensure the power supply 
for important electrical users onboard. As a supplemental means, 
battery units to be provided to serve as the temporary emerpency 
power supply, which wil also go ¡into action automatically to 
satisfy the most primary users such as illumination of some major 
passages either when the emergency power station is not yet ¡n 
Ooperation or when both the main and emergency power stations fail 
†O Supply power. 


elcctrical drive 


propulsion 
cquipment 
spccial equipment 


illustration system 
internal communication 
€quipment. 

navigation equipmient 


dio communication equipment 


ịp. 18.1 
1-generating set-tồ máy phát; 2-main switchboard-bảng điện chính; 
3-emergency main swilchboard-bảng điện chính sự cô; : 
7-distribution box-tủ phân phối; 9-control console-công xon điêu khiên, 
11-comtrol box-tủ điều khiển, 14-pump-bom 
169 


Main switchboard and emergency switchboard are to be 
provided respectively in the main power station and the 
emergency power sfation so that the working conditions of 
generating sets will be controlled and monitored and the 
electrical energy produced will be properly distributed to various 
users onboard. 


Either the main switchboard or the emergency switchboard is 
a comprehensive electrical equipment, which ¡s composed of 
such different systems as control, protection, adjustment, 
me€asurement, distribution and signal. 


The functions of the aforementioned systems are as follows: 


(l Necessary measurement for such parameters as the 
voltage, current, insulation and Írequency of the main generating 
set and 1s network. 


(2) Adjustment of such parameters as voltage and frequency 
SO as {O guarantee the quality of power supply. 

@) Operaion under different working conditions of 
generating sets, e. g. generation, poWer supply, parallel of 
generators, load transfer, etc. 

(4) Power supply is to be cut off automatically to protect 
generators from damage when a 8enerator or the network breaks 


down due to overload, short CIrCuit, reverse Power or under 
voltage. 


) To receive electrical €nergy Ítom generators and supply 
the network with the ©nergy via the distribution switch. 

(6) Indication of the working conditions of generators and the 
network by signals. 


170 


Normally speaking, main and emergency switchboards are to 
be of protection type or of drip-proof type, and to be vertically 
Installed ¡in the vicinity of the main generating set and 
emergency gencrating set. 


Main switchboard is capable of supplying electrical power 
directly for some primary electrical users, and supplying the rest 
Of the users with electricity through a distribution panel or box. 


Apart from what has been stated, power supply can also be 
obtained throuph a shore electricity box when a vessel is in 
harbour. 


New Words and Expressions 


. POW€r system - hệ thống điện 

. đestination ø - nơi đến 

. arduous z - khó khăn gian khổ, gay go 
. start  - khởi đầu 


| 

2 

3 

4 

3. conceptual a - có tính khái niệm 
6. heavy current - điện nặng 

7. light current - điện nhẹ 

8. generation ø - phát điện 

9. transportation ø - vận chuyển 
10. electrical power - năng lượng điện _ 
11. electronics ø - điện tử 

12. monitor v - nghe và ghi giám sát 


13. ilustration ø - minh họa, thuyết minh sinh động 


171 


23 


24. 


25 


28 
29 
30 


. well aäv - một cách hoàn toàn có ly 

. blood vessel - mạch máu 

. nerve cell - tế bảo não 

. đirect current (D. C.) - dòng một chiều 

. alternating current (A. C.) - dòng xoay chiều 
. pOWer station - trạm điện 

. netWork z - mạng lưới 

. electric load - tải điện 

22. 


main power station - trạm điện chính 
€mergency power station - trạm điện ứng cấp 


ðenerating set - máy phát 


. main generating set - máy phát chính 
26. 
27. 


stand-by øé - dự phòng 
stand-by generating set - máy phát dự phòng 
. harbour generator - máy phát khi tàu đỗ bến 


. prime mover - động lực đầu tiên, nguồn năng lượng 
. distribution z - phân bó 

31. 
32. 
33. 
34. 
35. 


distribution system ø - hệ thống phân bế. 
poWer supply - cung cấp điện 

electrical user - hộ dùng điện 

battery unit - tổ accu 


t€mporary emergency power supply - cung cấp điện ứng 
cấp tạm thời 


- I[umination ø - chiều sáng 


- PASSage ø - lôi qua lại 


38. 
39. 
40. 


4 


_ 


4 


œ 


main switchboard - bảng điện chính 
emergency switchboard - bảng điện ứng cấp 


distribute v - phân bố 


. sipnal øơ - tín hiệu 
42. 
43. 
A4. 
45. 
46. 
41. 


parameter ø - thông số 
voltage n - điện áp 
current # - cường độ dòng 
Iinsulation zø - cách điện 
frequeney ø - tần số 


operation ø - khai thác 


. parallel of generators - mắc song song các máy phát 
49. 
50. 
51. 
32. 
3. 
54. 
55. 
56. 
51. 
38. 
39. 
60. 


load transfer - truyền tải 

overload ø. v - quá tải 

short circuit - chập mạch 

reverse power - đảo điện 

under voltage - dưới điện áp 
distribution switch - cầu dao phân phối 
protection type - loại bảo vệ 
đrip-proof type - loại chịu được nước nhỏ giọt 
distribution panel - panen phân phối 
distribution box - hộp phân phối 

shore electricity box - hộp điện bờ 


comprehensive - bao hàm toàn diện 


173 


Verb Phrases and Collocations 


1. arrive in (at) - đi tới 

2. be concerned with - đề cập tới 

3. ofone's own - của chính nó 

4. as a supplemental means - như một phương tiện phụ 
5. go into action - bắt đầu hành động 

6. be In operation - trong khi khai thác 

7. fail to + v - không thực hiện được 


8. in the vicinity of - ở bên, trong vùng phụ cận của .... 


174 


BÀI 18. HỆ THÓNG ĐIỆN 


Sau khi chúng ta đã tới điểm đến của trang bị máy tàu, bây 
giờ chúng ta đối diện với một cuộc hành trình khác đầy cam go, 
đó là trang bị điện. 

Nhưng trước khi khởi hành, chúng ta cần làm rõ sự khác nhau 
về quan niệm giữa điện nặng và điện-nhẹ. Loại trên chủ yêu đề 
cập tới việc phát điện và truyền tải cũng như sử dụng năng lượng 
điện trong khi loại dưới bao trùm những lĩnh vực như điện tử, 
điện thoại, radio, kiểm tra, giám sát... Cả hai loại đều được áp 
dụng rộng rãi trên tàu. 

Công nghiệp đóng tàu càng phát triển, điện càng được áp 
dụng rộng rãi. Để giúp cho các bạn có một minh họa sinh động, 
chúng ta hoàn toàn có lý khi nói rằng hệ thống điện là mạch máu 
và tế bào não của một con tàu. Với hệ thống điện trên tàu, cả hai 
loại, điện một chiều DC và điện xoay chiều AC đều được chấp 
nhận, và hệ thống gồm trạm điện, mạng lưới và tải điện. 

Có hai loại trạm điện trên tàu, đó là trạm điện chính và trạm 
điện ứng cấp. Trạm điện chính được trang bị các máy phát điện 
chính và máy phát dự phòng. Với một số loại tàu có trang bị máy 
phát cho tàu dùng khi cập cảng. Dù nhiệm vụ của chúng ra sao, 
tất cả các máy phát nói trên đều có động cơ dẫn động là diesel. 

Ngoài ra, trạm máy phát ứng cấp có riêng một hệ thống phân 
phối độc lập. Giả sử trạm điện chính bị hỏng và do đó bị mắt điện, 
trạm điện ứng cấp sẽ tự động khởi động, đảm bảo cung cấp điện 


175 


cho những hộ dùng điện quan trọng trên tàu. Như là một phương 
tiện bô xung, các tổ accu sẽ được sử dụng như là nguồn cung cập 
điện ứng cấp tạm thời, accu cũng đi vào hoạt động tự động đề thỏa 
mãn các hộ quan trọng nhất như chiêu sáng một số lối đi chủ chốt 
hay khi trạm phát điện ứng cấp hãy còn chưa hoạt động hay khi cả 
hai trạm chính và trạm ứng cấp không cập được điện. 

Bảng điện chính và bảng điện ứng cấp cũng lần lượt được đặt 
tại trạm phát chính và trạm ứng cấp sao cho điều kiện làm VIỆC 
của các máy phát sẽ được kiểm tra và giám sát và năng lượng 
điện sản xuất ra sẽ được phân bố chính xác cho các hộ khác nhau 
trên tàu. Cả bảng điện chính lẫn bảng điện ứng cấp đều là trang 
bị điện toàn diện, bao gồm những hệ thống khác nhau như kiểm 
tra, bảo vệ, điều chỉnh, đo đạc, phân phối và phát tín hiệu. 
Nhiệm vụ của các hệ thống nói trên là như sau: 

(1) Đo đạc cần thiết những thông số như điện áp, cường độ 
dòng, cách điện và tần số của tổ máy phát chính và mạng lưới. 

(2) Điều chỉnh những thông số như điện áp và tần số sao cho 
đảm bảo chất lượng việc cung cấp điện. 

(3) Khai thác điều hành dưới các điều kiện khác nhau của 
máy phát, ví dụ: phát điện, cấp điện, đấu song song các máy 
phát, truyền tải... 

(4) Việc cấp điện được cắt tự động để bảo vệ các máy phát 
khỏi hư hỏng khi tào: phát hay mạng lưới bị sự cố do quá tải, 
ngắn mạch, đảo chiều điện hay thập á áp. 


(5) Nhận năng luợng điện từ các máy phát và cung cấp năng 
lượng cho lưới thông qua cầu dao phân phối . 


(6) Có các tín hiệu chỉ thị điều kiện làm việc của máy phát và 
mạng lưới. 


176 


Nói chung, bảng điện chính và bảng điện sự cố đều thuộc loại 
được bảo vệ hay loại chịu được nước nhỏ giọt, và được đặt thắng 
- đứng gần với máy phát chính và máy phát ứng cấp. Bảng điện 
chính có thể cung cấp trực tiếp điện cho một số hộ dùng điện 
loại một và cung cấp cho các hộ còn lại thông qua một panen 
phân phối hay một hộp điện. Ngoài những điều đã nói, điện còn 
có thể được cấp thông qua hộp điện trên bờ khi tàu cập cảng. 


177 


LESSON 19. THE APPLICATION OF 
ELECTRICITY ON BOARD 


1, Electrical Drive for Machinery 


The electrical drive system principally contains motor, drive 
mechanism and control unit. Among them, the motor is cast for 
the part of a prime mover ¡n the electrical drive system, whose 
function ¡is to transform electrical energy into mechanical energy 
and whose types and capacity depend on the requirements of the 
relevant working machinery. Both motors and working 
machinery are either directly connected or joined together into 
one unit by a speed reduction drive mechanism. With regard to 
the control unit, ¡t has been developing rapidly from a simple 
relay contactor to a complicated control system of various 
automatic components. 


In fact, there is a lot of aux. machinery on board, which is 
generally of electrical drive and electromagnetic contactor 
control. For some aux. machinery, however, a few additional 
control components are adopted to relieve the crew of the routine 
Operation and maintenance, such as pressure relay, temperature 
relay, level relay, etc. 


In addiion, the anchoring and mooring equipment is also 
common deck machinery. Electrical-driven anchor windlasses 
and anchor winches are now widely employed. It is ©asy enough 
to lower an anchor by gravity, but there are several stapes for the 


178 


anchor retaking that are of varied speeds. Therefore, a motor will 
run at a higher speed ¡f the load ¡s lght, and has to run at a 
minimum speed when the anchor approaches the hawsepipe. To 
fulñll the mission, a control circuit of relay contactors with the 
master controller ¡s to be arranged to regulate the motor speed. 


2. The Electric Steering Gear System 


The three types for the electric steering gear system are as 
follows: 


2.1. Hand Steering 


.By hand steering, its control circuit is normally to be of relay 
contactors. In order to safeguard the reliable operation of the 
steering gear, two motors are to be provided, with any one of 
them ¡n service and the other in the state of stand-by. The hand 
steering system to be supplied with electricity Ítom two feed: 
circuits port and starboard. And the steering gear motor to be 
controlled by a hand lever fitted on the maneuvering console in 
the wheel-house and the hand lever possesses three different 
positions, left, middle (or nil) and right. The hand steering 1s 
widely employed on small and medium ships, while on large 
ships it serves as the emergency steering. 


2.2. Whcel Steering 


Wheel steering has found a wide application in various types 
of vessels, the characteristic of which ¡s that the steering wheel 
turns towards either port or starboard with a certain rudder angle 
in accordance with the relevant instructions. Accordingly, the 
rudder will follow the steering wheel with the same rudder 
angle. For instance, if the steering wheel turns to port af 
5 degrees, the rudder will follow the steering wheel and stop at 


179 


5 degrees port; and ¡f the steering wheel turns to starboard at 
10 deprees, the rudder will also go after the steering wheel and 
come to a stop at 10 degrees starboard. To cut the long story 
short, the position of the steering wheel shall always correspond 
to the rudder angle. To achieve this, it is necessary to add 
synchronous followers to the control circuit. 


2.3. Auformratic Sfeering 


During voyage, a vessel will deviate from its set course owing 
to the influence of such external interfering moments as waves 
and so on. So the resultant yaw will be diferent both in its 
magnitude and ¡in its direction corresponding to the above 
moments. 

' The function of automatic steering 1s to maintain that a vessel 
Will automatically keep to a straight line along its given course. 
The signals of instruction for the automatic steering may derive 
either from a directional finder or ffom a gyro compass, or are tO 
be obtained by making use of the earth magnetic field directly, 


with the gyro compass acting as the most common source of 
Sipnals. 


3. Ilumination 


Ships illumination ¡includes cabin liphtng, deck lighting, 
search light, navigational light, signal light and portable light of 
low voltage and so forth. 


In respect of the circuits of ships illumination, there are 
normal lighting circuit, emergency lighting circuit and temporary 
emergency liphting circuit. 


As the power system works smoothly, the power supply of 
lÌumination comes from the normal lghting circuit through 


180 


liphting distribution boxes that are arranged at various positions 
onboard. But, please note that, the power supply for the eutdoor 
1llumination shall oripinate from the distribution box fitted ¡n the 
wheel-house so that it can be easily cụt off from the wheel house 
for the sake of convenient nipht voyage. 

When the main power station breaks down, the power supply 
Of the emergency liphting to be received from the emergency 
generating set through the emergency liphting circuit. Whereas 
the temporary emergency lighting will be supplied with power 
by battery units, and its circuit can be closed automatically ¡f the 
main network or emergency network fails, or the voltage drops 
to 40 %s of the rated value. On the contrary, the circuit wHl be 
open automatically as well when the main network or emergency 
network restores Its voltage. The temporary emergency lighting 
serves as a supplemental means to ¡instantaneous shortage of 
electricty when the normal power supply 1s switched over to the 
emergency power supplÌy. 

Moreover, when a ship sails at nipht, it may be necessary to 
display Its position and working condition for the purpose of 
safety. Therefore, varlous kinds of navigational liphts are to be 
armed with on board. General navipational lights are fore and afÑ 
mast lights, side liphts, stern lights and so on, with the red side 
lipht at port, the green side light at starboard and the white stern 
lipht at stern The navigatonal liphts form a leading and 
independent system of ships equipment, which are centrally 
controlled by means ofa control box ftted in the wheel house. 

Apart from the navigational lights, there are also different 
flash signal lights for the external communication. 


181 


16 


17. 
18. 
19. 
20. 


21 


New Words and Expressions 


electrical drive - truyền động điện 
machinery mở - máy móc 

motor z - mô tơ 

drive mechanism - cơ chế truyền động 
control unit - thiết bị khống chế 
prime mover - động lực ban đầu 
electrical energy - năng lượng điện 


mechanical energy - năng lượng cơ học 


. relay contactor - rơle công tắc 


. aux. machinery - máy phụ 
. electromagnetic contactor - công tắc từ 
. control component - thành phần điều khiển 
. routine z - việc thông thường hàng ngày 
. maintenancer. v - bảo dưỡng 
. pressure relay - rơ le áp suất 
temperature relay - rơle nhiệt độ 

level relay - rơle mức 

deck machinery - máy phụ 

stape n - bước, giai đoạn 

retake v - lấy lại 
. control cireuit - dòng kiểm tra 


22. master controller - bộ điều khiển mẹ 


23. 


hand steering - lái tay 


24. feed circuit - dòng cấp 


25. 
26. 
21. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
31. 
38. 
39. 
40. 


4 


— 


43 


4A4. 
45. 
46. 
41. 


4 


œ 


hand lever - cần tay 

maneuvering console - côngxon điều khiển 
emergency steering - lái ứng cấp 

wheel steering - lái vô lăng 

synchronous follower - truy theo đồng bộ 
automatic steering - lái tự động 
interfering moment - mômen can thiệp 
yaw 7 - sự trệch 

straight line - đường thắng 

directional finder - máy tìm phương 

gyro compass - la bàn điện 

magnetic field - từ trường 

illumination z - sự chiếu sáng 

lighting ø - chiếu sáng 

search lipht - đèn pha 


navipational light - đèn hành trình 


. sipnal light - đèn tín hiệu 
42. 


portable light - đèn cầm tay 


. main network - mạng lưới chính 


emergency network - mạng lưới ứng cấp 
rated value - trị số danh định 
mast lipht - đèn cột 


side lipht - đèn mạn 


. stern lipht - đèn đuôi 
49. 


flash signal light - đèn chớp tín hiệu 


183 


Verb Phrases and Collocations 


1. be cast for the part of - được phân đóng vai trò 
2. transform A into B - chuyển A thành B 

3. relieve sb of - giải thoát ai khỏi 

4. go after - đi theo 

5: 
6 
7 
§ 
9 


come to a stop - đừng lại 


. to cut the long story short - để rút gọn câu chuyện dài 
. €Orrespond to - tương ứng với 

. add A to B - thêm A vào B 

. cụt OfẨ - cắt khỏi 


10. on the contrary - trái ngược với 


11. switch over - ngắt chuyển Sang 


184 


BÀI 19. SỬ DỤNG ĐIỆN TRÊN TÀU 


1. Dẫn động điện cho các máy 


Hệ thống dẫn động điện chủ yếu bao gồm môtơ, cơ cấu 
truyền động và thiết bị điều khiển. Trong đó, môtơ đóng vai trỏ 
động lực của hệ truyền động điện mà nhiệm vụ của nó là chuyển 
năng lượng điện thành năng lượng cơ, các loại và năng lực tùy 
thuộc vào yêu cầu của hệ thống máy móc mà nó dẫn động. Cả 
động cơ và máy móc hoặc được nối trực tiếp với nhau hoặc 
thông qua cơ câu giảm tốc. Xét về thiết bị điều khiển, nó đã phát 
triển nhanh chóng từ loại công tắc rơle đơn giản thành một hệ 
thống điều khiển phức tạp gồm nhiều thành phần tự động khác 
nhau. Trên thực tế có một loạt các máy phụ trên tàu, nói chung 
nó được dẫn động điện và điều khiển bằng công tắc điện từ. Tuy 
nhiên, với một số các máy phụ đã có bổ sung các thành phần 
điều khiển làm nhẹ bớt các công việc khai thác và bảo dưỡng 
hàng ngày như rơle áp suất, rơle nhiệt độ, rơle đo mức... Ngoài 
ra thiết bị neo và chằng buộc cũng là những thiết bị trên boong 
thông thường. Tời neo đứng và nằm dẫn động điện hiện đang 
được dùng rộng rãi. Khi thả neo nhờ trọng lượng thì khá dễ dàng 
nhưng khi lây neo lên nó có nhiều tốc độ khác nhau. Bởi vậy, 
một mô tơ sẽ chạy ở tốc độ cao khi tải trọng nhẹ và chạy ở tốc 
độ tối thiểu khi neo đã tới gần ống neo. Để hoàn thành nhiệm vụ, 
người ta bồ trí các công tắc rơle của mạch điều khiển cùng với 
bộ điều khiển mẹ để điều chỉnh tốc độ của mô tơ. 


185 


2. Hệ thống lái điện 

Có ba hệ thống lái điện như sau: 

2.1. Lái tay 

Trong lái tay, dòng điều khiển thường từ công tắc rơle. Để đảm 
bảo an toàn điều hành thiết bị lái một cách tin cậy, người ta bố trí 
hai mô tơ, một cái thì chạy còn cái kia dự phòng. Hệ thống lái tay 
được cấp điện từ hai mạch cấp điện mạn trái và mạn phải. Và mô tơ 
lái được điều khiển bởi một cần tay lắp trên côngxon lái nằm trong 
buông lái và cần tay có ba vị trí, đó là trái, giữa (hay vị trí không) 
và phải. Lái tay được áp dụng rộng rãi trên các tàu nhỏ và trung 
bình, trong khi các tàu lớn dùng nó làm máy lái sự cô. 

2.2. Lái vô lăng 

Lái vô lăng được áp dụng rộng rãi trên các loại tàu khác nhau, 
đặc tính của nó là vô lăng lái quay hoặc vẻ phía trái hoặc vẻ phía 
phải với một góc nào đó theo lệnh tương ứng. Cũng như thế, 
bánh lái sẽ theo vô lăng lái quay cùng một góc lái. Ví dụ, nếu vô 
lăng lái quay trái 5 độ thì bánh lái sẽ theo vô lăng và dùng lại tại 
5 độ trái, và nều vô lăng lái quay sang phải 10 độ thì bánh lái 
cũng theo sau vô lăng và dừng lại tại 10 độ phải. Tóm lại, vị trí 
của vô lăng lái luôn luôn tương ứng với góc lái. Để thực hiện 
điều đó, trong mạch điều khiển phải thêm bộ truy theo đồng bộ. 

2.3. Lái tự động 


Trong hành trình, do ảnh hưởng của những mô men can thiệp 
từ bên ngoài như sóng gió..., con tàu sẽ bị lệch hành trình. Bởi 
vậy, độ chệch cuối cùng sẽ khác cả về biên độ lẫn hướng so với 
lúc ban đầu. Nhiệm vụ của lái tự động là duy trì sao cho con tàu 
tự động giữ một đường thăng theo hướng đã định. Tín hiệu 
hướng dẫn cho máy lái tự động có thể sinh ra từ máy tìm phương 
hay từ la bàn điện, hay do sử dụng trực tiếp từ trường trái đất, 
trong đó nguồn tín hiệu phổ biến nhất là la bàn điện. 


186 


3. Chiếu sáng 


Chiếu sáng con tàu bao gồm chiếu sáng cabin, boong, đèn pha 
đọi, đèn hành trình, đèn tín hiệu và đèn xách tay dùng điện áp 
thấp... Xét về mạch điện chiếu sáng, có mạch chiếu sáng thông 
thường, mạch ứng cập và mạch ứng cấp tạm thời. Khi hệ thống 
điện hoạt động tốt, việc cấp điện chiếu sáng lấy từ mạch chiếu 
sáng thông thường qua hộp phân bố chiếu sáng nằm tại các vị trí 
khác nhau trên tàu. Nhưng cần chú ý rằng việc cấp điện cho 
chiếu sáng bên ngoài được lấy từ hộp phân bố nằm trong buồng 
lái như vậy từ buông lái dễ dàng cắt điện đề thuận tiện khi hành 
trình ban đêm. Khi trạm điện chính bị hỏng, việc cập điện chiếu 
sáng ứng cấp sẽ được thực hiện từ máy phát ứng cấp thông qua 
mạch chiều sáng ứng cấp. 

Ngoài ra, chiếu sáng ứng cấp tạm thời được cung cấp điện từ 
accu và mạch sẽ tự động đóng lại khi mạng lưới chính hay mạng sự 
cô bị hỏng hay điện áp sụt xuống tới 40% điện áp danh định. Trái 
lại, mạch sẽ tự động ngắt khi mạng điện chính hay mạch ứng câp 
khôi phục lại được điện áp. Chiếu sáng ứng cấp tạn: thời được sử 
dụng như một phương tiện bổ sung cho việc mất điện tức thời khi 
chuyển từ cấp điện bình thường sang cấp điện ứng cấp. 

Ngoài ra, khi tàu chạy đêm, vì mục đích an toàn có thê cần hiển 
thị vị trí và điều kiện làm việc của nó. Bởi vậy, trên tàu có trang bị 
các loại đèn hành trình khác nhau. Đèn hành trình chung có đèn cột 
trước và cột sau, đèn mạn, đèn đuôi... với đèn đỏ ở mạn trái và đèn 
xanh ở mạn phải, đèn trắng ở đuôi tàu. Đèn hành trình tạo nên một 
hệ thống chỉ dẫn và độc lập của trang bị tàu, nó được điều khiến tập 
trung từ hộp điều khiển trong buồng lái. Ngoài đèn hành trình, còn 
có các đèn chớp tín hiệu để liên lạc với bên ngoài. 


187 


LESSON 20. THREE STAGES OF MAIN ENGINE 
CONTROL 


The realization of ships automation Đrings in countless 
advantapes, for automation makes it possible to free the crew 
fom toilng and moilng, improve upon their working 
Conditions, minimize their number so as to Taise the economic 
effects and safeguard the VOYage safety. I† is obvious that the 
new automation technology will accompany the development of 
the shipbuilding industry all the 'Way. 


One of the examples of ship automation is the three stapes 
OŸ mai engine control which denote hand control, central 
control and bridge control respectively. The hand control means 
controlling a main engine by the engine side, and may also be 
referred to as emergency control if both the central control and 
the bridee control should 8o wrong. The central control is to be 
reallzed from the centralized control room, whereas the bridge 
control may be termed as remote control and executed ¡n the 
wheelhouse. The mentioned three stages of M.E. control can be 
switched over among one another, if necessary. 

Together with the rapid development of the three-stage M. E. 
control, UMS/EO system has already come into being, with 


MS standing for the unattended machinery space and EO for 
the engine room zero people. 


188 


Hereinbelow, we shall go into the details of the three-stage 
M. E. control one by one. 


1. Hand Control 


By the hand control, the function of the remote control 
maneuvering console ¡is the same as that of an ordinary 
electrictelesraph. Engineers in the engine space will operate the 
hand wheel of a diesel engine according to the orders from the 
wheelhouse and perform the answer to the electric telepraph 
signals at the same time. 


2. Central Control 


In order to conduct the central control, the measuring meters 
for varilous kinds of such parameters of M. E. and aux. 
machinery as pressure, temperature, voltage, current, frequency, 
- rpm and so forth are to be arranged and fited im the control 
room, which Is situated at the engine space and with the sound 
insulation and air conditioning equipment. In addition, different 
sipnals, alarms and automatic control devices are centralized in 
the control room as well. As a result of this, a mere operator is 
required to monitor and control remotely all the engines and 
equipment in the engine space. 


Needless to say, the advantage of the central control over the 
tiresome manual work is as clear as noonday. Just imagine that 
there are normally over one hundred temperature measuring 
points for the machinery set, and that you should measure them 
one after another with an ordinary mercury thermometerl Ït is 
apparent to all how mụch labour and sweat the central control 
can save those poor engineers. 


189 


3. Remote Control 


When the remote control ¡is practised, the maneuver of a 
diesel engine is Just the same as that of the hand control; but for 
the remote control it is not necessary to have any engineer 
operate the hand wheel of a diesel engine. Instead, the hand 
wheel is to be turned by a servo motor after speed reduction by 
Imeans oÊ gears, and the answer to the electrical telepraph signals 
to be performed at the same time. 


This remote control system mainly consists of a synchro 
signal transmitter, a phase-sensitive rectifer, a preamplifier, a 
push-pull magnetic amplifier and a servo motor. 


New Words and Expressions 


. economic effect - hiệu quả kinh tế 

. safeguard - bảo vệ 

. hand control - điều khiển thủ công 

. central control - điều khiển tập trung 

. bridge control - điều khiển từ buồng lái 


. emergency control - điều khiển ứng cấp 


„m Œ tớ: + C2 S9 = 


. the centralized control room (the control roon) - 
buông điều khiển tập trung 

8. remote control - điều khiển từ xa 

9. UMS - buồng máy không người 

10. EO - buồng máy không người 

11. hereinbelow a4 - như dưới đây 


190 


12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 


maneuvering console - đài điều khiển 

engineer 7 - nhân viên buồng máy 

hand wheel - tay vặn 

measuring meter - đồng hồ đo 

sound Insulation - cách âm 

automatic control device - thiết bị điều khiển tự động 
operator ø - người điều khiển 

manual work - công việc thủ công 

measuring point - điểm đo 

machinery set - tổ máy 

mercury - thủy ngần 

maneuver v. ø - điều khiển. 

servo motor - động cơ servo 

synchro signal transmitter - máy phát tín hiệu đồng bộ 
phase-sensitive rectifler - bộ tinh chỉnh nhậy pha 
preamplifier - bộ tiền khuyếch đại 


push-pull magnetic amplifier - bộ khuyếch đại từ kéo đây 


Verb Phrases and Collocations 


1. bring ím - đem lại 


2. toil and moil - làm việc cực nhọc, làm việc đồ mô hôi sôi 


nước mắt 


3. all the way - về mọi mặt, ví dụ: If you want to take it up 


with the boss, lÏ support you all the way 


191 


4. go wrong - phạm sai lầm 

5. come into being (existing) - xuất hiện 
6. stand for - đại điện 

7. the advantage over - thể hiện tính ưu việt hơn.... 
8. as clear as noonday - sáng rõ như ban ngày 
9. just the same - hoàn toàn tương tự 


192 


BÀI 20. BA GIAI ĐOẠN ĐIỀU KHIỂN BUÔNG MÁY 


Việc thực hiện tự động hoá con tàu đem lại những ưu việt 
không thể kế hết được; với tự động hoá nó có thể giải phóng 
thuyền viên khỏi những công việc cực nhọc, cải thiện điều 
kiện làm việc, giảm thiểu số lượng thuyển viên tức là tăng 
hiệu quả kinh tế và bảo vệ an toàn các chuyến hành trình.. Rõ 
ràng là công nghệ tự động hoá mới sẽ kèm theo việc phát triển 
công nghiệp đóng tàu về mọi mặt. Một trong những thí dụ tự 
động hoá con tàu là ba gia đoạn điều khiển máy chính, đó lần 
lượt là điều khiển thủ công, điều khiển tập trung và điều khiến 
từ buồng lái. Điều khiển thủ công có nghĩa là điều khiển máy 
chính ngay bên cạnh máy, và việc này có thể thực hiện như là 
điều khiển ứng cấp khi cả hai loại điều khiển tập trung và điều 
khiến từ buồng lái bị hư hỏng. Điều khiển tập trung được thực 
hiện từ buồng điều khiển tập trung, còn điều khiển từ buồng 
lái có thể giải thích là điều khiển từ xa và thực hiện từ buồng 
lái. Ba bước điều khiển máy chính có thể chuyển đổi từ loại 
này sang loại khác khi cần thiết. Cùng với sự phát triển mau 
chóng của ba giai đoạn điều khiển buồng máy, hệ thống 
UMS/EO đã được thực hiện với UMS cho buồng máy không 
có người tới còn EO là buồng máy hoàn toàn không có người. 
Dưới đây chúng ta đi vào chỉ tiết lần lượt ba giai đoạn điều 
khiển buồng máy 


193 


1. Điều khiển thủ công 


Trong điều khiển thủ công, chức năng của đài điều khiển 
quay trở từ xa cũng tương tự như tay chuông điện báo thông 
thường. Thợ máy trong buồng máy thao tác tay quay của động 
cơ diesel theo lệnh từ buồng lái và đồng thời trả lời các tín hiệu 
của tay chuông. 


2. Điều khiển tập trung 


Để tiến hành điều khiển tập trung, các đồng hỗ đo các thông 
số của máy chính và máy phụ các loại như áp suất, nhiệt độ, điện 
áp, cường độ dòng, tần SỐ, vòng quay v.v.. được bế trí và trang 
bị trong buồng điều khiển là một buông đặt trong buông máy 
được cách âm và trang bị máy điều hoà. Ngoài ra, các loại tín 
hiệu, báo động và các thiết bị tự động điều khiển cũng được tập 
trung vào buồng điều khiển. Kết quả là một người điều hành 
không cần quá xuất sắc có thể nhận biết và điều khiển tử xa tất 
cả các máy móc và thiết bị trong buồng máy. Chẳng cẩn phải 
nói, điều khiển tập trung có ưu việt hơn hẳn công việc thủ công 
mệt mỏi, việc này đã sáng tỏ như ban ngày. Chỉ cần tưởng tượng 
thông thường có hơn một trăm điểm cần đo nhiệt độ trong hệ 
máy mà ta phải đo hết từ điểm này sang điểm khác chỉ bằng một 
cái nhiệt kế thủy ngân thông thường! Rõ ràng là điều khiển tập 
trung đã tiết kiệm bao sức lực và mô hôi của những kỹ thuật viên 
khốn khổ đó. 


3. Điều khiển từ xa 
khi thực hiện việc điâu khiển từ xa thì việc điều hành động 
cơ diesel cũng tương tự như điều khiển thủ công nhưng với điều 


194 


khiển từ xa thì không cần thiết phải có bất kỳ kỹ thuật viên nào 
thao tác vô lăng của động cơ diesel. Thay vào đó, vô lăng được 
quay bởi một động cơ servo sau khi được giảm tốc bằng một số 
bánh răng và đồng thời cũng thực hiện việc trả lời các tín hiệu 
tay chuông buông lái. Hệ thống điều khiển từ xa chủ yếu gồm bộ 
phát tín hiệu synchro, một bộ lọc nhậy pha, một máy tiễn 
khuyếch đại, một máy khuyếch từ kiểu kéo đẩy và một động cơ 
S€TVO. 


195 


LESSON 21. POWER STATION AUTOMATION 


With regard to the functions of the power station automation, 
people may fill up a long list as follows: 


(1) The automatic starting of generating sets. 

(2) The automatic switching on after electrical voltage ¡s 
estabiished. 

(3) The automatic adjustment of electrical voltage. 

(4) The automatic unloading by different stages of Secondary 
electrical users when generators are overloaded. 

(5) The automatic parallel of generators. 

(6) The automatic regulation of frequency and load of 
generators after their being paralleled. 

(7) The automatic load transfer before a Benerator 1s out of 


S©TVIC€. 


(8) The automatic switching off in the case of 8enerator 
failure. 


Nowadays, first priority has been given to an A. C, pOWer 
station for common vessels, and the generators of self excitation 
and constant voltage are widely adopted. By the self excitation, 
it means that the excitaion needed will be suppled by a 
8enerator itself when it is in operation. By the constant voltage, 


196 


it is meant that a generator ¡Is equipped with a compound 
excitation device, which ¡is capable of compensating the voltage 
fluctuation and thus keeping the voltage withm the allowance 
when the generator voltage fluctuates due to load changes. 


Generators may be overloaded im service owing to the 
Increase of additional loads. In order to ensure the continuity of 
power supply and protect the generators from overloading, it is 
necessary to unload some of the electrical users. These years, the 
automatic unloading device for the marine power station Is either 
Of transistor loop or composed of relay contactor, which 
automatically unloads some secondary clectrical users by 
diferent stages and ensures the continuous power supply of the 
other primary electrical users. 


Ín case a marine power statlon ¡is armed with two or more 
generators, 1† is Írequently required to run them In parallel so as 
to obtain the continurty and economy of power supply. In respect 
to A. C. generators, it 1s allowed for them to be paralleled and 
switched on only when they possess the same voltage, 
Írequency, phase sequence and phase angle. And the above- 
mentioned operation 1s to be performed either by hand control or 
through an automatic accurate synchro device. The present-day 
accurate synchro device in use takes a transistor loop, which 
consists principally of fequency regulation, frequency 
diference latching, voltage latching, switching on and power 
SUppÌy. 

To ensure the quality of power supply and the reliability of 
8enerator operation, I† ¡s required to maintain the constant 


197 


frequency of the network and achieve a uniform load 
distribution between the generators ¡n parallel. In the old đays, 
ths was done by an electrician on duty. But with the 
development of the power station automation, the automatic 
frequency-adjusting and load-adjusting devices have come 
Into use, which generally consist of frequency convertor, 
poWer convertor and regulator and so on. The function of the 
above two convertors is to convert both the frequency signals 
Of the power station and the power signals of the 8enerating 
set into the D. C. signals that will be Input into an impulse- 
type regulator And the regulator will shed the speed- 
regulating impulses in accordance with the magnitude of the 
Input D. C. signals, and contact the servo motor by means of a 
silicon controlled rectifier (SCR) to alter the speed of diesel 
engines so that a uniform load distribution between Đenerators 
and the rated frequency are thus maintained. 


New Words and Expressions 


1.unload v - giỡ tải, cắt tải 
. 0Verload v - quá tải 
. parallel z'- mắc song Song 


. load transfer - truyên tải 


. constant voltage - điện áp không đổi 


2 
3 
4 
5. self excitation - tự kích hoạt 
6 
7. excitation +- kích hoạt 

8 


. ©ompound excitation - kích hoạt phức 


9. fuctuation z- biến động, ba động 


10. 


. Ñuctuate v - dao động 


2 


_—_ 


2 


G3 


24. 
25. 
26. 
Ti: 
28. 


29. 
30. 


allowance z- hạn định cho phép 


. transistor loop - mạch vòng bán dẫn 

. phase sequence - trình tự pha 

. phase angle - góc pha 

. accurate synchro đevice - thiết bộ đồng bộ chính xác 
. fequency regulation - việc điều hành tần số 


. fequency diference latching - việc toả định (khoá) độ 


chênh tần số 


. voltape latching - khoá điện áp 
19. 
20. 


uniform a - đồng bộ 


load distribution - phân bố tải trọng 


. electrician ø- thợ điện 
22. 


convertor z- bộ chuyền đôi 


. repulator - bộ điều chỉnh 


Iinput v. z- nhập vào 
impulse-type a - kiểu xung 
shed v - tung ra 
contact v - tiếp xúc 
silicon controlled rectifer (SCR) - bộ chỉnh điều khiển 
băng silicon 
the rated frequency - tần số danh định 


thyrIstor 7 - thyrIStOr 


199 


0 œ m DO t6 b®b 0 NÐĐ nằ 


Verb Phrases and Collocations 


fill up - lấp đầy bảng 
swiích on - đóng mạch 


secondary electrical user - hộ dùng điện thứ hai 


. be Out OŸ service - ngừng 


switch off - cắt mạch 

gIve Ñrst priority to - ưu tiên số một 

primary electrical user - hộ dùng điện thứ nhất 
in parallel - mắc Song song 


¡n the old days - trước đây 


10. on duty - trực, đang làm nhiệm vụ 


200 


BÀI 21. TỰ ĐỘNG HOÁ TRẠM MÁY PHÁT ĐIỆN 


Xét về chức năng tự động hoá trạm điện, người ta có thể nêu 
ra một bảng dài như sau: 

(1) tự động khởi động máy phát 

(2) tự động đóng mạch khi điện áp đã ôn định 

(3) tự động điều chỉnh điện áp 

(4) tự động dỡ tải ở các giai đoạn khác nhau của hộ dùng điện 
loại hai khi máy phát quá tải 

(5) tự động đầu song song các máy phát 

(6) tự động điều chỉnh tần số và tải của các máy phát khi các 
máy được đấu song song. 

(7) tự động chuyên tải khi một máy phát ngừng hoạt động 

(8) tự động cắt mạch khi máy phát có trục trặc. 

Hiện nay, ưu tiên hàng đầu là cho trạm phát AC trên các tàu 
thông thường và máy phát tự kích có điện áp không đôi là loại 
được dùng rộng rãi. Với loại tự kích hoạt, có nghĩa là việc thực 
hiện kích hoạt cần thiết được thực hiện bởi chính máy phát khi 
nó đi vào hoạt động. Với điện áp không đôi có nghĩa là máy phát 
trang bị thiết bị kích phức, có thể bù trừ những dao động điện áp 
và như vậy giữ cho điện áp năm trong phạm vi cho phép khi điện 
áp của máy phát dao động do tải thay đối. Máy phát có thê quá 
tải trong sử dụng đo tăng các tải trọng phụ. Để bảo đảm cập điện 
được liên tục và bảo vệ máy phát khỏi quá tải, cân phải cắt một 


201 


số hộ dùng điện. Hiện nay, thiết bị tự động cắt tải cho trạm điện 
trên tàu thì thường hoặc dùng mạch vòng transistor hay tổ hợp 
các rơle côngtắc, thiết bị này tự động cắt tải các hộ dùng điện 
loạt hai vào các giai đoạn khác nhau và đảm bảo liên tục cấp 
điện cho các hộ dùng điện loại một. Trong trường hợp trạm điện 
trên tàu trang bị hai hay nhiều máy phát, thường phải mắc chúng 
song song với nhau để đảm bảo việc cập điện được liên tục và 
tiết kiệm. Đối với các máy phát AC, chỉ cho phép chúng mắc 
song song và đóng mạch khi chúng có cùng một điện áp, tần số, 
trình tự pha và góc pha. Và việc thao tác nói trên phải được thực 
hiện hoặc bằng điều khiển thủ công hoặc thông qua một thiết bị 
synchro tự động chính xác. Thiết bị synchro chính xác hiện nay 
thường dùng một mạch vòng transistOr, nó chủ yêu gồm cái điều 
chỉnh tần số, bộ khoá hiệu tần số, bộ khoá điện Ấp, bộ đóng 
mạch và bộ cấp điện. Để đảm bảo chất lượng việc cấp điện và độ 
tin cậy trong khi thao tác máy phát, cần phải duy trì tần số không 
đôi của mạng lưới và phân bố tải đồng đều giữa các máy phát 
mặc song song. Trước đây việc này thực hiện bởi một kỹ thuật 
điện trực. Nhưng VỚI Sự phát triển của việc tự động hoá trạm 
điện, các thiết bị tự động điều tần và điều áp đã được đưa vào sử 
dụng, nói chung nó gồm có cái chuyên đổi tần số, cái chuyên đôi 
công suất, cái điêu chỉnh v.v.. . Nhiệm vụ của hai cái chuyển đổi 
nói trên là chuyển đổi cả hai tín hiệu tần số của trạm và tín hiệu 
công suất của máy phát thành các tín hiệu DC, tín hiệu này được 
nhập vào một cái điều chỉnh kiểu xung. Và cái điều chỉnh này sẽ 
tung ra các xung điều khiển tốc độ căn cứ theo biên độ của các 
tín hiệu DC nhập vào, và tiếp xúc với động CƠ SeTvO thông qua 
một bộ tỉnh chỉnh điều khiển silicon SCR để thay đổi tốc độ của 
động cơ diesel sao cho duy trì được sự phân bố đồng đều tải 
trọng giữa các máy phát và tần số đã định. 


202 


LESSON 22. NAVIGATION EQUIPMENT 


In the previous several passages, a study of the power 
engineering was thoroughly made. From now on, a concise 
introduction concerning the light current engineering will be 
presented to you, which deals with the equipment for navigation, 
communication, observation and detection. Indeed, the above 
equipment can well boast itself to be the ears and eyes of a ship. 
In the first place,we will come to the navigation equipment. 


1. Compass 


The compass 1s the chief instrument on board to indicate the 
course of a ship, whích may be subdivided into magnetic 
compass and electrical compass ¡n the light of ther diferent 
working principles. The working principle of electrical compass 
is quite another story compared with that of the magnetic 
compass. It applies the characteristics of a gyro to navigation, 
and, what is more, ifs pointing of direction will be affected 
neither by the earth magnetic field nor by the magnetic objects 
about. Therefore, it obtains a hiph accuracy in is pointing oŸ 
đirection and a fine steadiness as well. The core component of an 
electrical compass is a gyro, which ¡s mainly made up oŸ a rotOr, 
inner ring and outer ring fitted on the same seat. Though the 
electrical compass ¡is far more accurate than the magnetic 
compass, it is unfortunately of complex construction, €XpensIve 


203 


cost, dependence of power supply and relatively long time to 
Start. 


2. The Radio Navigation Instruments 


The radio navigation instruments have been created on the 
basis of the transmission Characteristics of the radio waves. The 
moSt common radio navigation instruments are radar and GPS. 


2.1. Radar 


One of navigational equipmenis ¡is the radar that is able to 
"see" ín the đark or through heavy clouds. In fOggy weather, 
radar on ships at sea can help prevent collisions, so they are 
really the eyes of a ship. 


The word radar stands for radio detecting and Tanging. Ïf 1s a 
system by means of which it ¡s possible to detect the presence of 
objects and to determine their velocity, direction and range 
(distance). Radar detection ¡s mOSt offen accomplished by 
transmiting pulses of a relatively narrow beam of hiph- 
frequency ©lectromagnetic waves over a repion to be searched. A 
portion of the waves ¡is then reflected from the obJect 
€ncountered, and forms what is referred to as the echo signal, 
This signal then returns to the radar system, where it is received 
and usually indicated upon the screen of a cathode-ray type of 
tube known as the indicator. Since electromagnetic waves travel 
at the speed of light, about 186 000 miles a second, the time 
period that elapses between the transmission of the sipnal and 


the reception of its echo may be used to determine the Tange of 
the target object. 


204 


2.2. The Saftellite Navigation System ŒPS 


Its working principle is analogous to that of the ordinary radio 
navigation, with the only exception that the ground radio beacon 
station has been moved onto a satellite and become a moveable 
aerial one. 


A satellite does have its set orbit although it has no ñxed 
coordinate. By learning the future orbit of a satellite and by 
measuring the relative position of a vessel to the satellite, Its 
possible for a user (a vessel) to calculate her own position from 
the known satellite position with the assistance oŸa computer. 


Apart from the compass, the radio navigation instruments, 
and the satellite navigation system, the rest of the navigation 
equipment are log and sounder. 


2.3. Logs are the apparatus for the mdication of the speed and 
range of a vessel, which may be used to locate the vessel 
position in conjunction with an electrical compass. A kind of log 
is called the electromagnetic log which works on the principle of 
the electromagnetic induction. One more log 1s the Doppler 
sonar lop which measures the vessel speed relative to the shore 
or bottom, and furthermore accumulates the ship range by 
making use of the doppler effects when sound waves travel in 
Wat€T, 


The next navigation equipment is sounder or fathometer. 


In general, an echo sounder will be adopted on board to 
measure the depth of sea water at a certain point where the ship 
Situaftes. 


205 


New Words and Expressions 


. navigation equipment - thiết bị đạo hàng, thiết bị dẫn đường 
. Communication ø - thông tin liên lạc 

. observation ? - quan sát 

. detection z - phát hiện 

. COmpass ø - la bàn 

. Instrument ø - dụng cụ 

. COurse ø - hành trình 


. mapnetic compass - la bàn từ 


\`© @œ ~Il ©O Cứ +cb G2 Đà 


. electrical compass - la bàn điện 

10. gyro ø - con quay 

11. magnetic field - từ trường 

12. magnetic object - vật mang từ, vật chịu ảnh hưởng từ 
13. pointing of direction - chỉ hướng 

14. steadiness z - tính kiên định, vững vàng 

15. core r - lõi, nòng cốt 

16. rotor z - rôto 

17. inner ring - vòng trong 

I8. outer ring - vòng ngoài 

19. accurate ađÿj - chính xác 

20. unfortunately a4 - một cách đáng tiếc, không may 
21. complex ađÿj - phức tạp 

22. transmission z: - sự truyền 

22. radio wave - sóng vô tuyến 


23. GPS (Global Positioning System) - hệ định vị vệ tinh toàn cầu 


24. 


2 


tử 


3 


G3 


3 


th 


3 
3 


œ1 


48 


radar ø - radar 


. fogey ađj - đầy sương mù 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 


collision z - sự va chạm, sự đâm va 
presence ø - sự có mặt, hiện diện 
accomplish v - hoàn thành, thực hiện 
pulse  - xung 

beam z¡ - tia, chùm tia 

encounter v - gập bắt thình lình, đụng độ 


cathode-ray - tai catốt 


. Indicator ? - màn hình radar 
34. 


elapse v - trôi qua (nói về thời gian) 


. TC€DtION 7! - Sự tiếp nhận 
36. 


reflect v - phản xạ lại 


. analoguos ađ? - tương tự 

. moveavle ađÿ - có thê đi động 
39. 
40. 
42. 
43. 
A4. 
45. 
46. 
417. 


orbit z - quỹ đạo 

the satellite navigation system - hệ đạo hàng vệ tình 
log ø - tốc độ kế 

electromagnetic log - tốc độ kế điện từ 

induction 7 - cảm ứng 

doppler sonar log - tốc độ kế doppler 

doppler effect - hiệu ứng doppler 


accumulate v - tích tụ lại, gom lại 


. §oundđer 7 - máy ổẩo sâu 
49. 


fathometer ø - máy đo sâu 


207 


Verbal Phrases and Collocations 


make a study of - nghiên cứu về 
. deal with sb/sth - đối phó, giải quyết, xử lý 
. boast oneself to be - kiều hãnh, tự hào là 
. 1n conjunction with - cùng với 


1. 

2 

3 

4 

3. quite another story - là một chuyện khác 
6. the core component - thành phần cốt lõi 
7. ndependence of - không phụ thuộc vào 
8. dependence of - phụ thuộc vào 

9. incorporate with - sát nhập, kết hợp với 
10.stand for sth - là chữ viết tắt của ... 

11. be dependent on (upon) - phụ thuộc vào 


12. be analogous to - tương tự với 


208 


BÀI 22. THIẾT BỊ ĐẠO HÀNG 


Trong các mục trước đây, chúng ta đã nghiên cứu kỹ vẻ vấn đề 
năng lượng điện. Từ dây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về 
điện nhẹ, nó để cập tới các thiết bị dẫn đường, thông tin, quan sát 
và phát hiện. Thật sự, những trang bị trên có thể nói là tai và mắt 
của con tảu. Trước hết, chúng ta đề cập tới thiết bị dẫn đường 


1. La bàn 


La bàn là dụng cụ chủ yếu trên tàu để chỉ hành trình của tàu, 
theo nguyên lý làm việc nó được chia thành la bàn từ và la bản 
điện. So với la bản từ, nguyên lý làm việc của la bàn điện khác 
hẳn. Nó áp dụng những đặc tính của một con quay vào trong 
hàng hải, và hơn nữa, việc chỉ hướng của nó không bị ảnh hưởng 
của từ trường lẫn các vật mang từ. Bởi vậy, nó có một độ chính 
xác cao trong khi chỉ phương hướng cũng như tính kiên định tốt. 
Thành phần cốt lõi của một la bàn điện là một con quay nó chủ 
yếu làm từ một rôto, vòng trong và vòng ngoài lắp trên cùng một 
bệ. Mặc dù la bàn điện chính xác hơn la bàn từ rất nhiều, thật 
đáng tiếc nó có cấu trúc phức tạp, giá thành đắt, phụ thuộc vào 
nguôn điện và mất tương đối nhiều thời gian để khởi động. 


2. Các trang bị đạo hàng vô tuyến 


Trang bị đạo hàng vô tuyến được tạo nên trên cơ sở đặc tính 
truyền sóng vô tuyến. Phương tiện đạo hàng vô tuyến phổ biến 
nhật là radar và GPS. 


209 


2.1. Radar 


Một trong những thiết bị đạo hàng là radar nó có thể “nhìn” 
qua đêm tối hay qua những đám mây dầy đặc. Vào lúc có sương 
mù, radar trên tàu giữa biển có thể giúp cho tránh đâm va, cho 
nên nó thực sự là con mắt của tàu. 

Chữ radar viết tắt bởi các chữ phát hiện và đo khoảng cách 
bằng vô tuyến. Đó là một hệ thống có thể phát hiện sự tồn tại của 
vật thể, xác định tốc độ, hướng và khoảng cách tới nó. Radar đò 
tìm thường bằng cách phát xung là những sóng điện từ cao tần 
có giải tương đối hẹp vào vùng cần khảo sát. Một phần sóng sau 
đó được phản xạ lại từ vật mà nó đụng phải, và tạo thành cái mà 
ta gọi là sóng dội. Tín hiệu đó sau quay trở về radar, được radar 
nhận và thường được xuất hiện trên màn hình một cái ống kiểu 
tia catốt gọi là màn chỉ thị radar. Vì sóng điện từ đi với tốc độ 
của ánh sáng, khoảng 186.000 dặm một giây nên khoảng thời 
gian trôi qua giữa lúc phát tín hiệu và lúc thu tín hiệu dội có thể 
dùng để xác định khoảng cách tới đối tượng. 


2.2. Hệ dạo hàng vệ tỉnh GP.S 


Nguyên lý làm việc của nó cũng tương tự như đạo hàng vô 
tuyến thông thường chỉ có một điểm khác là trạm vô tuyến trên 
bờ đã chuyển lên trên vệ tỉnh và trở thành một trạm đi chuyển 
trên trời Một vệ tỉnh phải có quỹ đạo nhất định mặc dù nó 
không có toạ độ cố định. Biết được quỹ đạo sắp tới của vệ tỉnh 
và đo đạc vị trí tương đối của tàu với vệ tinh, một hộ sử dụng 
(ở đây là con tàu) có thể tính được vị trí của nó từ vị trí vệ tỉnh 
đã biết với sự giúp sức của máy tính điện tử. 

Ngoài la bàn, dụng cụ đạo hàng vô tuyến, và hệ đạo hàng vệ 
tỉnh, những thiết bị đạo hàng còn lại là tốc độ kế và máy đo sâu. 


210 


2.3. Tác độ kế là dụng cụ để chỉ tốc độ và quãng đường của 
con tàu, nó được dùng đê xác định vị trí của con tàu cùng với la 
bàn điện. Một loại tốc độ kế có tên là tốc độ kế điện từ, làm việc 
trên nguyên lý cảm ứng điện từ. Một loại khác là tốc độ kế 
Doppler để đo tốc độ tương đối của tàu so với tàu hay đáy biển 
và sau đó tính được đường đi của tàu bằng cách sử dụng hiệu 
ứng Doppler khi âm thanh di chuyển trong nước. 

Thiết bị đạo hàng tiếp theo là máy đo sâu. Nói chung, máy đo 
sâu hồi âm được dùng trên tàu để đo độ sâu của nước biển tại nơi 
tảu đang hiện diện. 


211 


LESSON 23. RADIO COMMUNICATION 
EQUIPMENT-GMDSS 


The radio communication equipment ¡s the prncipal tool in 
the field of communication between a vessel and such extermal 
World as the shore, other ships and aeroplanes. The marine radio 
Communication system now ¡is Global Maritime Distress and 
Safety System (GMDSS), a new international One using 
Improved terrestrial and satellite technology and ship-board 
Tadio systems. Ït ensures rapid alerting of shore-based rescue and 
Communicatlons authorities in the event of an emerpency. In 
addition, the system alerts vessels in the immediate Vicinity and 
Provides improved means of locating survivors. 


What is GMDSS? 


GMDSS was developed through the International Maritime 
Orpanization (IMO) and T€pr€sents a significant change ¡in the 
Way maritime safety communications are conducted. Whille it Is 
mandatory for all ships subject to the International Convention 
for the Safety Of Life At Sea (SOLAS) (cargo ships 300 BTOSS 
tons or greater and all PASSenger vessels, on international 
voyages), GMDSS impacted on all radio-equipped vessels, 
regardless of size. All SOLAS ships are required to fully comply 
with GMDSS as from February 1, 1999, 


212 


WiVAta«v 


GMDSS Concept - Khái niệm về GMDSS 


Why GMDSS? 


GMDSS was developed to SAVE LIVES by modernizing and 
enhancing the current radio communications system. By utilizing 
satellite and digital selective calling technology, GMDSS 
provides a more effective distress alerting system. Ït improves 
the current system by: 


1/ increasing the probability that an alert will be sent when a 
V€ssel 1s in distress; 


2/ increasing the likelihood that the alert will be received; 


213 


3/ increasing the ability to locate surVviVOrs; 
4/ improving rescue communications and coordination; and 


5/ providing mariners with vital maritime safety information. 


GMDSS EFquipment 
Digital Selective CaHing (DSC) 


The traditional marine radio (VHF/ME/HF) has been enhanced 
with the addition of a feature known as DSC. This feature enables 
vessels to automatically maintain the required watch on distress and 
calling channels instead of the current aural listening watch. A DSC 
receiver will only respond to the vessels unique Maritme Mobile 
Service Identity number (MMS]), similar to a telephone number, or 
to an "All Ships" DSC call within range. Once contact has been 
made by DSC, follow-up communications take place by voice on 
another frequency. 


Satellite Communications 


The Inmarsat satellite network provides global 
Communications, except for the polar regions. In areas without 
any VHEF or MF D$§C shore facilities, Inmarsat A, BorC 
terminals are used for distress alerting and communications 
between ship and shore. Inmarsat provides an efficient means of 
routeing distress alerts to Search and Rescue (SAR) authorities. 


Emergency Position Indicating Radio beacon (EPIRB) 


GMDSS makes use of the COSPAS-SARSAT Satellite 
System which provides global detection of 406 Mepahertz 
(MHz) EPIRBs. These beacons are small, portable, buoyant, and 


214 


provide an effective means of issuing a distress alert anywhere In 
the world. 


Search And Rescue Transponder (SART) 


SARTs are portable radar transponders used to help locate 
survivors of distressed vessels, which have sent a distress alert. 
They are detected by radar and therefore operate in the same 
frequency range as radars carried onboard most vessels. SARTs 
transmit In response to received radar signals and show up on a 
vessel”s radar screen as a series of dots, accurately mdicating the 
posttion of the SART. In the event that a ship must be 
abandoned, SARTs should be taken aboard survival craft. 


Maritime Safety Information (MSĐ 


Mariime Safety Information broadcasts, which comprlise 
distress alerts SAR ¡informatilon, navipational and weather 
warnings, as well as forecasts, can be received in three different 
ways n GMDSS: 

1.NAVTEX 

2. Inmarsat-C terminals receive Enhanced Group Call - 
SafetyNET (EGC) broadcasts for areas outside NAVTEX 
COVerage. 


3. HF Narrow Band Direct Printing (NBDP) receivers can be 
used where service ¡s available as an alternate to EGC. 


GMDSS Sea Areas 


All GMDSS ships must be capable of communicating with 
the shore and transmitting a distress alert by two diferent 


215 


means. The equipment carried by a GMDSS ship is therefore 
determined by its area of operation and the availability of shore- 
based communications services. 


There are four "Sea Areas" defned Internationally ¡n the 
GMDSS: 


- Sea Area AI Within range of shore-based VHE DSC coast 
station (40 nautical miles). 


- Sea Area A2 Within range of shore-based ME DSC coast 
Station (excluding sea areas AI) (150 nautical miles). 

- Sea Area A3 Withn the Coverage of an Inmarsat 
Beostationary satellite (approximately 70°N to 70°S) (excluding 
sea areas Al & A2). 


- Sea Area A4 The remaining areas outside sea areas AI, A2 
& A3 (polar regions). 


MMSI 


To use DSC techniques, an MF/HF or VHE DSC transceiver 
must be permanently programmed with a unique nine-digit 
identiication number known as the Maritime Mobile Service 
ldentty (MMSI). This can be regarded as the electronic 
equivalent of a radio call sign and uniquely identiñes that coast 
Or ship station. Ït is important to recognize that the MMSI 
Identifies the vessel and if more than one radio is Carried they are 
to be programmed with the same MMSI. A vessel's 406 MHz 
Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) may also 
be programmed with the same MMSI. The selling agent can 
program the MMSI into radio €quipment. 


216 


The MMSIL ¡1s automatcally ¡ineluded ¡in all DSC 
transmissions from a station and electronically identifies that 
station to the receiving station(s). Three of the nine digits of an 
MMSI identify country of origin. In the case of a coast station 
these digits indicate the country of location, and in the case of a 
ship station, the country of registration. The remaining six digits 
uniquely identify the station ¡tself The three digits identifyng 
the country are known as the Maritime Identification Digits or 
MID. Vietnam's MID is 574. 

A full international list of MID”s appears in Appendix 43 of 
the Radio Regulaions published by the International 
Telecommunications Union (ITU). A Vietnamese MMSI takes 
the form 574 x x xxx x where x Is any number from 0 to 9. 


New Words and Expressions 


1. aeroplane m - máy bay 

2. GMDSS (Global Mantime Distress and Safety System) - 
hệ an toàn và báo nguy hàng hải toàn câu 

. terrestrial ađÿ - thuộc về trái đất 

. ensure v - bảo đảm 

. alert  - báo động, báo nguy 

. shore-based - có cơ sở trên bờ 

. Immediate ađj - trực tiếp, lập tức, tức thì 


. provide v - cung cấp 


©  œ ~¬1 CC tCœ& + CcẢ3 


. locate v - xác định vị trí, định vị 


10. survivor z - người sống sót, người thoát hiểm 


217 


L1. IMO (International Maritime Organization) - 
Tô chức hàng hải Quốc tê 
12. significant ađj - có ý nghĩa, đầy ý nghĩa 
13. conduct v - dẫn đường, hướng dẫn 
14. mandatory ađj - có tính cách bắt buộc 
15. SOLAS (International Convention for the Safety of Life 
at Sea) - Công ước Quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển 
16. impact on sth v - có tác động tới cái gì 
17. regardless ađ—v - không chú ý tới, bất chấp 
18. modernize v - đổi mới, hiện đại hóa 
19. enhance v - nâng cao, tăng cao 
20. utilize v - dùng, sử dụng, tận dụng 
21. dipital selective caling (DSC) - gọi lựa chọn số 
22. probability  - sự có thể có, khả năng có thể xảy ra 
23. likelihood ø - sự có thể đúng, sự có thể thật 
24. coordination ø - sự cộng đồng, phối hợp 
25. mariner ø - người đi biển 
26. vital ađ/ - quan trọng có tính sống còn 
27. feature n - nét đặc biệt, điểm đặc trưng 
28. VHF (very hiph frequency) - tần số rất cao 
29. ME (medium frequeney) - tần số trung bình 
30. HF (hiph frequency) - tần số cao 
31. enable v - làm cho có thể, làm cho có khả năng 
32. watch mơ - canh gác, trực ca 


33. aural ađÿ - nghe được bằng tai 


34. respond v - đáp lại, đối phó lại 
3 


36. MMSI (Maritime Mobile Service Identity) - 
mã định danh hàng hải di động 


1¬ 


.unique zđj - duy nhất 


3 
38. except for - trừ ra, loại trừ 


m) 


. Inmarsat - hệ vệ tỉnh hàng hải quốc tế 


39. terminal ø - thiết bị đầu cuối 

40. routeing ø - hành trình 

41. SAR (Search and Rescue) - tìm và cứu 

42. EPIRB (Emergency Position Indicating Radio beacon) - 
phao vô tuyên chí vị trí sự cô, phaoipớp 

4 

44. beacon ø - đèn hiệu 


45. SART (Search And Rescue Transponđer) - 
bộ phát đáp tìm và cứu, bộ SART 


. 


. đetection øz - phát hiện 


46. transponder z - cái phát đáp 

47. COSPAS-SARSAT satellite system - Hệ vệ tinh tìm cứu 
do Mỹ, Anh, Canada, Pháp và Liên Xô (cũ) hợp tác - tên 
viết tắt từ các chữ Nga COSmo SPASafel - cứu trong vũ 
trụ và các chữ Anh: Search And Rescue SÄ Trellite 

48. show up - thê hiện, xuất hiện 

49. dot m - dấu chấm 


50. accurately aäv - một cách chính xác 


=† 


51. abandon ø. v - từ bỏ, dời bỏ 
52. forecast m - dự báo 


53. warning ? - cảnh báo 


219 


34. NAVTEX - thiết bị nhận các thông báo thời tiết khu vực 

35. COV€rage 7 - sự che phủ 

56. NBDP (Narrow Band Direct Printing) - việc in trực tiếp 
băng hẹp 

57. permanently a4 - lâu dài, cố định 

58. call sign - hô hiệu 

59. Identify v - nhận ra, nhận dạng 

60. digit m - con số 

61. MID (Maritime Identifcation Digit) - số nhận dạng hàng hải 

62. appendix z - phụ lục 


63. TTU (International Telecommunications Dmion) - 
Liên hiệp Viễn thông Quốc tế 


Verbal Phrase and Collocations 


1. subject to - phải chịu 


2. be required to fully comply with - được yêu cầu phải 
hoàn toàn phù hợp với 


3. be automatically included in - được tự động đưa vào 
4. provide sb with sth - cung cấp cho ai cái Bì 


220 


BÀI 23. TRANG BỊ THÔNG TIN VÔ TUYẾN - GMDSS 


Trang bị thông tin vô tuyến là công cụ chủ yếu trong lĩnh vực 
liên lạc giữa tàu và thế giới bên ngoài như bờ, các tàu khác và 
máy bay. Trang bị thông tin vô tuyến hàng hải nay là GMDSS, 
một hệ thống quốc tế mới sử dụng những công nghệ đã được cải 
thiện dùng trên trái đất, vệ tỉnh và các hệ thống vô tuyến có trên 
tàu. Trong trường hợp ứng cấp, nó đảm bảo cho các nhà chức 
trách về thông tin và cứu nạn trên bờ có thể báo nguy nhanh 
chóng. Ngoài ra hệ thống còn báo nguy cho các vùng phụ cận 
trực tiếp và cung cấp các phương tiện đã được cải thiện để định 
vị chỗ những người đang thoát hiểm. 


GMDSS là gì? 

GMDSS được phát triển thông qua Tổ chức Hàng hải Quốc tế 
IMO và biểu thị một sự thay đối đáng kể trong việc tiến hành 
thông tin an toàn hàng hải. Vì nó là bắt buộc với tất cả các tàu 
chi phối bởi Công ước SOLAS (tàu hàng từ 300 gt trở lên và tất 
cả các tàu khách chạy tuyến quốc tế) nên GMDSS tác động lên 
tất cả các tàu có trang bị thiết bị vô tuyến, bất kể kích thước ra 
sao. Tất cả các tàu SOLAS yêu cầu phải hoàn toàn phù hợp với 
GMDSS kể từ ngày l tháng 2 năm 1999. 


Tại sao lại là GMDSS? 


GMDSS được phát triển để cứu sinh mạng bằng cách hiện đại 
hóa và nâng cao hệ thống thông tin vô tuyến đã có săn. Bằng 


221 


cách dùng vệ tinh và công nghệ gọi lựa chọn số, GMDSS cung 
cấp một hệ thống báo nguy hiệu quả hơn. Nó cải thiện hệ thống 
đã có săn bằng cách: 

1) tăng xác suất một báo nguy được phóng lên khi tàu gặp nạn 

2) tăng khả năng nhận được tín hiệu báo nguy 

3) tăng khả năng xác định vị trí của người sống sót 

4) cải thiện việc thông tin và cộng đồng phối hợp cứu nạn; và 

5) cung cấp cho người đi biển những thông tin an toàn hàng 
hải quan trọng có tính sống còn 


Trang bị GMDSS 


DSC - Gọi lựa chọn số 


Thiết bị vô tuyến hàng hải truyền thống VHF/ME/HF được 
nâng cao bằng cách bổ sung một đặc tính gọi là DSC. Đặc điểm 
này cho phép các con tàu tự động duy trì trực ca cần thiết trên 
các kênh báo nguy và kênh gọi thay vì phải trực nghe ngóng như 
hiện nay. Một máy thu DSC chỉ đáp ứng với một số Mã định 
danh duy nhất MMSI, tương tự như một số điện thoại hay cho 
một cuộc gọi DSC "!Ất cả các tàu" trong khu vực. Một khi đã 
thiết lập được mối liên hệ bằng DSC, các thông tin tiếp theo sẽ 
được thực hiện bằng đàm thoại hay trên một tần số khác, 


Thông tin vệ tỉnh 


Mạng lưới vệ tỉnh Inmarsat cung cấp một thông tin toàn câu, 
ngoại trừ vùng địa cực. Trong các vùng không dùng được tính 
năng DSC với VHF hay cả các thiết bị MF của trên bờ, các đầu 
cuối Inmarsat A, B hay C được sử dụng để báo nguy và thông tin 


222 


giữa tàu và bờ. Inmarsat cung cấp một phương pháp hữu hiệu để 
báo nguy trên đường đi cho các cơ quan tìm và cứu SAR. 

EPIB - Phao sự cố vệ tinh 

GMDSS sử dụng hệ vệ tính COSPAS-SARSAT, hệ này dò 
tìm trong phạm vi toàn cầu những chiếc EPIRB phát sóng 406 
MHz. Những chiếc phao sự cô vệ tinh này nhỏ bé, xách tay và 
nổi được đã cung cấp một phương tiện hữu hiệu để phát tín hiệu 
báo nguy dù ở bất kỳ nơi nào trên trái đất. 

SART- cái phát đáp radar 

SART là cái phát đáp radar xách tay giúp ta định vị nơi các 
người sống sót của con tàu bị nạn, SART phát ra tín hiệu cấp 
cứu. Những tín hiệu này được radar phát hiện và nó hoạt động 
trên cùng một giải tần số như radar trên hầu hết các con tàu. 
Nhận được tín hiệu của radar, SART phát tín hiệu đáp lại và thể 
hiện trên màn hình radar như một loạt các dẫu chấm chấm, chỉ rõ 
chính xác vị trí của SART. Trong trường hợp phải đời bỏ tàu, 
SART được đem theo lên các phương tiện cứu sinh. 


Thông tin an toàn hàng hải (MSI) 

Trong hệ GMDSS, những thông tin an toàn hàng hải được 
phát đi bao gồm tín hiệu báo nguy, thông tin SAR, cảnh báo 
hàng hải và thời tiết cũng như dự báo thời tiết, được nhận theo 
ba cách: 

1) Nhờ máy NAVTEX 

2) Các thiết bị đầu cuối của Inmarsat C nhận các thông báo 
EGC (thông báo nhóm nâng cao mạng lưới antoàn) cho các vùng 
bên ngoài vùng phủ sóng NAVTEX. 


223 


3) Máy thu NBDP (máy thu in trực tiếp băng hẹp) có thể 
được dùng thay thế cho EGC. 


Các vùng biển theo GMDSS 


Tất cả các tàu theo GMDSS phải có thể liên lạc được với bờ 
và truyền tín hiệu cấp cứu theo hai phương cách khác nhau. 
Trang thiết bị GMDSS mà tàu đem theo do vậy được xác định 
bởi khu vực hoạt động và khả năng phục vụ thông tin trên bờ. 

Trong GMDSS, có bốn vùng biển được định nghĩa chung cho 
toàn thế giới. 

Vùng biển AI trong phạm vi của VHF DSC trên bờ (40 hải lý). 

Vùng biển A2 trong phạm vi phát sóng ME DSC của trạm bờ 
(ngoại trừ vùng AI) (150 hải lý). 

Vùng biển A3 trong phạm vi che phủ của vệ tỉnh địa tỉnh 
Inmarsat (vào khoảng từ 70°N tới 70°S). 

Vùng biến A4 - vùng còn lại bên ngoài các vùng biển A1, A2, 
A3 (tức là vùng địa cực). 


MMSI 


Để sử dụng kỹ thuật DSC, một máy phát ME/HF hay VHF có 
DŠC phải được lập trình sẵn cố định một số định dạng duy nhất 
MMSI gồm 9 con số. Nó có thể coi nhự một tương đương điện 
tử của hô hiệu vô tuyến và nhận dạng duy nhất của trạm bờ hay 
trạm tàu. Cần đặc biệt nhận thức rằng MMSI nhận dạng ra con 
tàu và nếu tàu lắp nhiễu thiết bị vô tuyến, thì tất cả chúng đều 
được lập trình bởi cùng một MMSI. Chiếc EPIRB phát tần số 
406 MHz cũng được lập trình với cùng MMSI như vậy. Người 
đại lý bán hàng có thể lập trình MMSI vào trong trang thiết bị vô 


224 


tuyến. MMSI được tự động đưa vào tất cả các cuộc phát DSC và 
nhận dạng điện tử trạm đó tại tất cả các trạm nhận. Ba trong chín 
con số của MMSI cho ta biết nước xuất xứ. Nếu là trạm bờ thì 
những con số đó cho ta biết nước đã đặt trạm còn nếu là trạm tàu 
thì cho ta biết quốc gia mà con tàu đăng ký. Ba con số nhận dạng 
quốc gia gọi là số nhận dạng hàng hải MID. MID của Việt Nam 
là 574. Trong phụ lục 43 của Quy Tắc Vô Tuyến do ITU Liên 
Hiệp Vô Tuyến Thông Tin Quốc Tế xuất bản có danh sách quốc 
tế đầy đủ các MID. Một MMSI của Việt Nam sẽ có dạng 574 
xxxxxx, trong đó x là con số từ 0 tới 9. 


225 


LESSON 24. PAINTING 


The corrosion of metals ¡is a universal phenomena in the 
shipbuilding industry, which causes serious direct or indirect 
lOSses year in year out. 


Ín accordance with the Surroundines, the corrosion may be 
classified as chemical medium Corrosion, atmosphere corrosion, 
Sea water corrosion and soil corrosion and the like, 


Ás íf is known to all steel ¡s widely used in shipbuilding 
since it acts as cheap structural materials. But IfS Corrosion has 
turned out a big problem. Therefore, efẨfective anticorrosion 
precautions have to be taken to reduce the loss resulting from the 
steel corrosion. 


Úp tiÌ now, the protection Coating on steel plates has 
remained one of the chief means of steel anticorrosion. The 
service life of a protection coating is related to various factors, 
such as the rust removal on the surface, the thickness of coating, 
the composition of paint, the painting process adopted, etc. 

From a long practice and though a_ trial-and-error 
©xperiment, people have come to know the quality of rust 
removal on steel surface is the most Important factor ¡n the 
performance of a protection Coating. 

To minimize the huli Corrosion, marine steel plates must go 
through rust removing and primer painting. In general, there are 


226 


†wo ways to carry out the process. One way is to remove the rust 
and oxide on steel plates by shot-blasting or acid-pickling, and 
then to paint them with a rust-proof primer. The other Way 1S †O 
shot-blast a whole section, sometimes even a whole hull, and 
then to païnt it with a rust-proof primer as well. 


In order to raise the production efficiency, an automatic 
production line for the steel plate pretreatment is to set up In a 
shipyard. The whole proces may cover calibration, rust 
removal, primer painting, drying and material marking of steel 
plates. 


With regard to the quality check of the rust removal there are 
generally two standards, namely, cleanness and roughness. The 
former refers to whether there ¡is any remains of oxide on steel 
plate surface which will affect a protection coating to a great 
extent, while the latter has much to do with the protection 
performance of a coating because it directly affects the coating 
adhesiveness to steel plates and the distribution of Coating 
thickness. 


To protect a vessel from corrosion, special attention must be 
paid to, apart from the emphasis on the quality of the surface 
treatment, the choice of paints, quality of paints, reasonable 
Composition oŸ paints, correct application of paints, best 
Operation surroundings of painting, appropriate methods of 
painting and effective protection for coatings. 

As mentioned before, the whole painting process is also 
referred to as the painting outfitting which has been becoming 
more and more important nowadays. For painting, in addition to 
Its protection function will give you a fine appearance, and a fne 
appearance will always please the ship's owner. 


227 


New Words and Expressions 


. Painting ? - việc sơn 

. €OTTOSlon ? - gỉ mòn 

. chemical medium - môi trường hoá học 

. SOIl 7 - đật 

. structural material - vật liệu kết cấu 

. antiCOrrosion precaution - ngăn ngừa chống gỉ 
. coating z - lớp bọc 


. means 7 - phương tiện, công cụ 


©œ ~¬1 ©Ơ Ca +> G3) t2) 


. service life - tuôi thọ 

10. rust removal - cạo gi 

11. composition ø - thành phần cấu tạo 

12. paint r - sơn 

13. trial-and-error - phương pháp thử và sai, mò mẫm 
14. experiment z - thực nghiệm 

15. primer z - lớp sơn lót 

l6. oxide ? - ôxyt 

17. shot-blast v - phun hạt 

18. acid-pickling ø - cho ăn mòn trong acid 

19. rust-proofa - chống gỉ 

20. production efficiency - hiệu quả sản xuất 

21. automatic production line - dây chuyển sản xuất tự động 
22. steel plate pretreatment - xử lý sơ bộ thép tắm 

23. dry v - làm khô 


24. 
25. 
26. 
21. 


28 


29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 


®< th + C2 t2) = 


check ø - thực nghiệm, thử 

standard ø - tiêu chuẩn 

cleanness zø - độ sạch 

roughness 7 - độ nháp, xù xì 

. Temains ? - cái còn lại 

adhesiveness 7 - lực dính bám 

surface treatment - xử lý bề mặt 

Operation surroundings - môi trường tác nghiệp 
the painting outfitting - trang trí sơn 
appearance z - vẻ bề ngoài 


owner ø - chủ 


Verb Phrases and Collocations 


. year in year out - hết năm này qua năm khác 
. turn out (to be) - trở thành 

. take precautions - chú ý 

. come to + v - bắt đầu 

. adhesiveness to - dính bám với 


. Day attention to - chú ý tới 


229 


BÀI 24. SƠN 


Gi mòn kim loại là một hiện tượng chung trong công nghiệp 
đóng tàu, nó gây ra những tôn thất nghiêm trọng trực tiếp hay 
gián tiếp hết năm này qua năm khác. 

Căn cứ vào môi trường chung quanh, gỉ mòn có thể phân loại 
thành gỉ hoá học, gỉ khí quyền, gỉ nước biên và gi đất... 

Như tất cả chúng ta đều biết, thép được sử dụng rộng rãi 
trong ngành đóng tàu vì nó được coi như là một vật liệu kết cấu 
rẻ. Nhưng việc thép gỉ mòn đã trở thành một vấn để lớn. Bởi 
vậy, người ta đã phải áp dụng những biện pháp chống gỉ hữu 
hiệu để giảm tổn thất do thép gỉ mòn. 

Cho tới nay, việc phủ một lớp bảo vệ lên thép tắm vẫn là một 
trong những biện pháp chủ yếu để chống gi cho thép. Tuổi thọ 
của lớp bảo vệ phụ thuộc vào nhiều yếu tổ như việc làm sạch bẻ 
mặt, độ dày của lớp bọc, thành phần của sơn, quy trình sơn.. 

Từ thực tế lâu dài và qua các thực nghiệm thử và sai, người. ta 
bắt đầu hiểu rằng chất lượng của việc làm sạch bề mặt thép tắm 
là yếu tố quan trọng nhất trong việc thực hiện lớp bọc bảo vệ. Để 
giảm thiểu gỉ mòn thân tàu, thép tắm phải được làm sạch bề mặt 
và sơn lớp lót. Nói chung có hai cách thực hiện. Một là làm sạch 
các gỉ bản và ôxyt trên thép tâm bằng cách phun hạt hay ăn mòn 
acid sau đó sơn lớp lót chống gi. Cách khác là phun hạt cả phân 
đoạn, nhiều khi cả thân tàu sau đó cũng sơn lớp lót chống gi. 


230 


Để tăng hiệu suất, tại xưởng đóng tàu có lắp đặt dây chuyển 
tự động để xử lý sơ bộ thép tắm. Toàn bộ quá trình có thể là nắn 
sửa, làm sạch, sơn lót, phơi khô và hạ liệu thép tắm. Xét về kiểm 
tra chất lượng làm sạch, nói chung, có hai tiêu chuẩn là độ sạch 
và độ nháp. Độ sạch có liên quan tới việc còn sót lại ôxyt hay 
không trên mặt thép nó sẽ ảnh hưởng tới lớp bảo vệ còn độ nháp 
có liên quan nhiều tới việc phủ lớp bảo vệ vì nó ảnh hưởng trực 
tiếp tới độ dính bám của lớp bảo vệ với tắm thép và sự phân bố 
chiều dày của lớp bảo vệ. 

Ngoài việc nhân mạnh tới chất lượng xử lý bề mặt, để bảo vệ 
chống gỉ cho tàu, ta còn phải đặc biệt chú ý tới việc lựa chọn 
sơn, chất lượng sơn, thành phần hợp lý của sơn, dùng sơn đúng, 
môi trường thao tác khi sơn, phương pháp sơn thích hợp và bảo 
vệ có hiệu quả lớp bọc bào vệ. Như đã nói từ trước, toàn bộ quá 
trình sơn cũng được coi là công tác trang trí sơn, hiện nay ngày 
càng trở nên quan trọng. Với sơn, ngoài chức năng bảo vệ, nó 
còn cho ta một vẻ bên ngoài đẹp đế và một vẻ ngoài đẹp đẽ sẽ 
luôn luôn làm chủ tàu hài lòng. 


231 


LESSON 25. SEA TRIAL 


The trial run of an ocean-going vessel is usually referred to as 
the sea triai for the vessel shall undertake the ovcrall 
performance test at sea. 


According to the shipbuilding practice the TepresentatIves 
from the ship-owner and the classification soclety shall be 
present on board during the sea trial. The ship builder shaÏl bear 
all the expenses in connection with the trial run of the vessel. In 
addition, the builder shall also prepare necessary ballast (fresh 
water and sea water and such other ballast as may be required) to 
bring the vessel to the trial load draft. 


Ships for diferent purposes will be subject to different tests. 
However, the main test items are as the following without 
€xception: 


(1) to check the reliability of the power plant including the 
main engine, the auxiliary machinry and other relevant 
equipment; 


(2) to confirm the performance of all the other equipment that 
contribute to the successful sailing of the ship; 


3) to conduct the anchoring test; 


(4) to check the sea-keeping performance of the vessel: 


232 


a. speed trial under different working conditions; 
b. mertia test; 
c. turning test to determine the turning circle of the vessel. 


pon the completion of the sea trial, the ship-owner or the 
owners supervisor shall notify the shipyard in writing within 
specified time of its acceptance or ifs rejection of the vessel 
together with the reasons therefor. If the vessel or any part of it 
does not conform to the concerned requirements, the ship builder 
shall investigate with the owners supervisor the cause of the 
failure. And proper steps shall be taken to remedy the defects 
Including possible re-trial run as necessary. In the meantime, the 
shipyard may begin to prepare for all the documents for the 
delivery of the vessel. Among the documents are the Protocol of 
Trials of the vessel, Protocol of Inventory of the equipment of 
the vessel mcluding spare parts and the like, Protocol of Stores 
of Consumable Nature, Finished Drawings and Plans pertaining 
to the Vessel, Protocol of Deadweight and Inclining Experiment 
and all certificates required to be furnished upon the delivery of 
the vessel. 


When all the defects have been remedied or repaired, the ship 
ls ready for delivery. Affter the concerned parties sign the 
documents for delivery and acceptance of the vessel, the ship 
will soon set out on her maiden voyage with the blessing from 
her builder, her owner and other sides who have contributed 
toward the creation of her grandeur. 


233 


New words and Expressions 


_ 


. trial run - chạy thử 
present a7 - hiện diện, có mặt 
trial load draft - mớn tải khi thử 
anchoring test - thử neo 


working conditions - điều kiện làm việc 


2. 

3. 

4. 

5. 

6. speed trial - thử tốc độ 
7. inertia test - thử quán tính 
8. turning test - thử lượn vòng 
9, 


therefor aäw - về việc đó (từ cỗ; ví dụ:I am grateful therefor 
- tôi biết ơn về việc đó 

10. investigate v - khảo sát 

11. failure z - tình trạng không thích hợp, không hoạt động 
như mong đợi 

12. re-trial run - chạy thử lại 

13. protocol - biên bản 

14. mventory - bản kiểm kê 

15. consumable a7 - tiêu dùng 

16. store z - kho 

17. fnished drawings and plans - bản vẽ và sơ đồ hoàn công 

18. inclining experiment - thử nghiêng 

19. maiden voyage - chuyên đi đầu tiên, chuyến đi trinh nữ 

20. blessing z - chúc phúc 


Verb Phrases and Collocations 


1. without exception - không ngoại trừ 

2. pertain to - có liên quan với, đi đôi với 

Appendix 1.Part of the Test List During the Sea Trial 

Phụ lục 1. Một phần trong danh sách hạng mục 

thử tàu trên biển 

. speed trial - thử tốc độ 

. turning test - thử lượn vòng 

. crash stop test - thử dừng đột ngột 


. Inertia test - thử quán tính 


{+ G) B3 mm 


. low speed rudder effective test - thử hữu hiệu của lái tại 
tốc độ thấp 
6. zigzag maneuvering test - thử quay trở dicdắc 
7. steering gear test - thử truyền động lái 
8. emergency steering test - thử lái ứng cấp 
9. anchoring test - thử neo 
10. vibration measurement (during endurance test) - 
đo rung động (trong khi thử tính bên bỉ của tàu) 
11. noise measurement (during endurance test) - 
đo độ ôn (trong khi thử tính bền bỉ của tàu) 
12. endurance test of main engine - thử độ bên bỉ của máy chính 
13. minimum revolution test - thử vòng quay tối thiểu 
14. starting test of M/E - thử khởi động máy chính 


15. measurement of torsional vibration - đo dao động xoắn 


235 


l6. test of exhaust øas economizer evaporation - thử sự bốc 
hơi của bộ tiêt kiệm khí xả 

17. test offresh water generator - thử máy lọc nước ngọt 

18. main engine remote control test - thử điểu khiển từ xa 
máy chính 

19. blackout and T€COV€ry test of main generator - thử cắt điện 
hoàn toàn và khôi phục lại của tổ máy phát chính 

20. unmanned engine room operation test - thử điều hành 
buông máy không người điều khiển 

21. fire detecting test - thử chống cháy 

22. other items for machinery part including - thử các bộ phận 
khác của buông máy bao gồm 

a. starting and stopping test of cemergency ventilator - thử 
khởi động và ngắt thông gió ứng cấp 

b. turbocharger cleaning test - thử quét sạch tuabô 

c€. M/E start/ stop using HE. O - dùng dầu nặng thử khởi 
động và dừng máy chính 

d. Measurement Of crankshaft deflection at hot condition - đo 
độ biên dạng của trục khuỷu trong điều kiên nóng 

e. M/E viscosity control test - thử kiểm tra độ nhớt của máy chính 


Appendix 2. Engine Room Orders 


Phụ lục 2. Các lệnh điều khiển máy 
l. Stand by engine. 
Get the engine ready, 
2. Dead slow ahead 


236 


TU S1, ỐNG CN. to 


Slow ahead. 


HaÌlf ahead. Half speed ahead. 
Full ahead. Full speed ahead. 


Dead slow astern. 
Slow astern 
Half astern. 
HAaÏlf speed astern. 


Full astern.Full speed astern. 


. Slow ahead both engines. 
. Slow ahead port. 

. Slow ahead starboard. 

. Halfastern port. 

. Half astern starboard. 

. Stop engine. Stop her. 

. StOp port. 

. Stop starboard. 

. Stop both engines. 

. Ring of engine. 


. Fiished with engine. 


237 


BÀI 25. CHẠY THỨ TRÊN BIỂN 


Việc chạy thử một tàu biển thường được coi là thử trên biển 

VÌ con tàu sẽ được tiến hành thử mọi tính năng trên biển cả. Căn 
. cứ theo thực tế đóng tàu, các đại diện của chủ tàu và đăng kiểm 

sẽ có mặt trên tàu trong cuộc thử trên biển. Người đóng tàu sẽ 
chịu mọi chi phí có liên quan tới việc chạy thử con tàu. Thêm 
vào đó, người đóng tàu cũng sẽ chuẩn bị các balát cần thiết 
(nước ngọt và nước biển cũng như những vật dằn khác nếu thấy 
cần thiết ) để đưa con tàu về trạng thái mớn thử tải. Con tàu có 
mục đích khác nhau sẽ được thử khác nhau. 

Tuy nhiên, những hạng mục thử chính sẽ như sau không có 
ngoại trừ: 

q) kiểm tra độ tin cậy của hệ động lực bao gồm máy chính, 
máy phụ và các thiết bị có liên quan. 

(2) khẳng định tính năng của tất cả các thiết bị khác đóng góp 
cho việc con tàu hoạt động tốt trên biển, 

(3) tiến hành thử neo. 

(4) kiểm tra tính hàng hải của tàu. 

a. thử tốc độ trong những điều kiện làm việc khác nhau. 

b. thử quán tính. 

c. thử lượn vòng để xác định bán kính lượn vòng của tàu. 

Ngay sau khi hoàn tất việc thử trên biển, chủ tàu hay giám sát 
của chủ tàu sẽ lưu ý nhà máy đóng tàu bằng văn bản trong 


238 


khoảng thời gian đã định về việc chấp nhận hay từ chối nhận con 
tàu với những lý do kèm theo. Nếu con tàu hay bộ phận nào đó 
của tàu không phù hợp với những yêu cầu có liên quan, người 
đóng tàu sẽ cùng giám sát của chủ tàu khảo sát nguyên nhân gây 
ra tình trạng không phù hợp. Và những bước thích hợp sẽ được 
áp dụng để sửa chữa các khiếm khuyết kể cả có thể phải chạy 
thử lại nếu thấy cần thiết. Trong lúc đó, nhà máy có thể bắt đầu 
chuẩn bị tất cả các văn bản cân thiết để bàn glao con tàu. Trong 
số các văn bản có Biên bản thử tàu. Biên bản kiểm kê trang thiết 
bị của tàu trong đó có phụ tùng dự trữ và các thứ khác, Biên bản 
kho các dụng cụ tiêu dùng, Bản vẽ và sơ đồ hoàn công có liên 
quan tới con tàu, Biên bản trọng tải và thử nghiêng và tất cả các 
chứng chỉ cần thiết phải cung cấp khi bàn giao tàu. Khi tất cả các 
khiếm khuyết đã được khắc phục hay sửa chữa, con tàu đã sẵn 
sảng được bàn giao. Sau khi các bên hữu quan ký văn bản bàn 
giao và chấp nhận con tàu, chẳng bao lâu con tàu lên đường thực 
hiện chuyến đi đầu tiên, chuyến đi trinh nữ với những lời chúc 
phúc nhận được từ người chế tạo, chủ tàu và các bên đã đóng 
góp cho việc tạo ra đáng vẻ hùng vĩ cao sang của "Nàng". 


239 


LESSON 26. QUALITY MANAGEMENT 


The competition ¡in the world is becoming fiercer and fiercer 
than ever before, especially in the shipbuilding industry. As for 
each enterprise, the quality of products has become her lfe line 
without any exception, and that is also the case with a shipyard. 
What is more, the quality of a vessel reatÌy concerns the safety of 
PAsSengers and crew onboard. So any shipyard must not neglect the 
life-or-death matter of quality If she wishes to survive. 


To begin with, we shall make clear several terms. They are 
quality manapement, quality assurance and quality control, with 
ther short forms QM, QA and QC respectively. Among them, 
QM 1s a bíg idea while QC is a rather small, concrete and old 
one. In order to avoid any unn€cessary misunderstanding, ín this 
text, we wIill still keep to the old term QC. With the regard of 
QC, we shall first deal with the term TC, which stands for the 
total quality control. The first implication of TQC ¡s that the 
quality control covers the whole procedure of production from 
Start to finish, even extending to the after Service or the technical 
Service. For instance, the moment a new Order is accepted, TQC 
will go into action Immediately:for, when the Contract becomes 
validated and both parties have worked out the technical 
Specification, quality has been ¡involved already. The second 
implication of TỌC ¡is that it concerns all the personnel, 
mmcluding blue collar Workers, technicians of workshops, staff 


240 


members of such departments as design, supply, education and 
training and so on. 


Vinashin puts extra emphasis on the quality management all 
the time. His quality policy says, "Open up the market by first- 
rate products and win customers through fine quality and nice 
after-service". So far, some shipyards in the group have been 
respectively granted the certificates of quality approval in 
accordance with 1509001 by the relative authorities. To put it 
bluntly, the IS09001 system itself will not improve the product 
quality but it will create a quality management procedure 
whereby the product quality can be monitored at all the stages so 
that the possible quality failure can be identifñed and traced back 
tO Ifs source for the rectification of poor quality as well as for 
learning a necessary lesson for the future. 


I a vessel for export is to be built, things will get still more 
complex than to build a vessel for home use, since different 
partles are to be ¡nvolved in the supervision activities. The 
partles concerned are as follows: 


1. The Shipyard 


Under a shipyard, there will normally be the design 
department composed of marine engineers and naval architects, 
the quality control department whose representatives are called 
Inspectors, the production department commanding various 
workshops whose representatives referred to as site architects 
will be sent to serve on the working site, the supply department, 
the ñnancial department, etc. Except the fñnancial department, 
all the above departments are directly concerned with the 
shipbuilding quality. 


24I 


For example, the supply department is in charee of 
purchasing the necessary materials and equipment, and requires 
makers to send out their service engineers to help install their 
equipment sold in accordance with the relevant contracts, As for 
the design department, it must be responsible for the basic 
design and the detail design as well as the completion drawings 

_and the concerned information. In addition, it has to be always 
ready to answer the technical problems put forward on the spot 
OỂ operation. For the production department, however, stress ¡s 
almost always laiđ on the working schedule and it keeps talking 
about CPM (the critical path method) and palletizing 
management all the time, whereas the quality control department 
wIl have a close look at everything mstalled onboard with a 
critical eye. Ifs difficult for Inspectors to nod in approval, 
TherefOre, a serious quarrel will break out between a site 
architect and an inspector from time to tỉme. 


2. The Ship's Owner 


Any vessel is to be registered in a certain country and to be 
Constructed, machinery ¡nstalled and equipment provided or 
furnished according to the latest rules and repulations of a 
classification society. Besides, the vessel is to comply with all 
the concerned  international repulations, such as IMO 
Resolutions and Solas, Marpol Conventions. 


Only when a vessel conforms to the above-mentioned rules 
and regulations, can a shipyard obtain the relevant certificates 
from the classification SOCciety and international authorities. 

In order to execute the supervision of shipbuildine, the owner or 
his representatives sometimes called as site SUp€rVisors will station 


242 


In the yard. And, do remember that the owner, the contract in hand, 
1s the king ofthe yard, and will always have the last word. 


LỄ BẢN fIÄ0 TÌM TÂY $0W 3-1250 TẾT. 


Delivery Ceremony oƒM/V Tay Son 2, 12,500 DW 
Lễ bàn giao tàu Tây Sơn 2; trọng tải 12500 DWT 


3. The Classification Society 


There are a few famous classification societies in the world, 
suụch as NK, LR, ABS, DNV, GL... 

The classification society ¡involved will send out to the yard 
its Tepisters for điesel engine making and its surveyors for 
shipbuilding, and they are to work on the basis of the contract, 
the spec and the concerned standards. 

In short, the classiication society would, If necessary, 
arbitrate between the owner and the yard, should a dispute arise. 


243 


The shipbuilding supervision covers materials, equipment, 
drawings, construction and tests and trials including the shop 
trial, dock trial and sea trial. 


With a successful sea trial, the vessel ¡s at last nearly ready to 
be delivered. And, of Course, the delivery ceremony ¡s really a 
Breat occasion to all the parties concerned, and after a long 
Jouney full of fierce quarrel, warm argument, mutual 
understanding and nice Cooperation, they will say " cheers " to 
cach other and enjoy champagne together. 


New Words and Expressions 


1. quality managemert - quản lý chất lượng 
2. lif line - tuyến sinh tử 

3. lfe-or-death ø - có tính chất sống còn, có liên quan tới sinh tử 
4. surVive v - sống qua được, tiếp tục tồn tại 
5. quality assurance - bảo đảm chất lượng 

6. quality control - kiểm tra chất lượng 

8. implication ø - hàm ý 

9. after service - địch vụ hậu mãi 

10. technical service - địch vụ kỹ thuật 

11. contract z - hợp đồng 

12. validate v - làm cho có hiệu lực 

13. party m - bên hữu quan 

14. personnel z - nhân viên 

15. blue collar worker - công nhân 

16. staff member - thành viên 


244 


17 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
21. 
28. 
29. 
3 
31. 
32. 
33. 
34. 
3 
3 
3 
3 


® 


œ ~! Œ 


39. 


4 


© 


. quality policy - chính sách chất lượng 


grant v - cho phép, chấp nhận, cấp 
certificate é - chứng chỉ 

approval mø - sự phê chuẩn, duyệt 
authority 7 - cơ quan có thâm quyền 
whereby aä - nhờ đó 

Identify v/ - nhận ra. nhân biết, nhận dạng 
rectification ? - sự sửa chữa, sự chỉnh lại 
for home use - để dùng trong nước 
SUp€rViSion 7 - sự giám sát 

the parties concerned - các bên hữu quan 
marine engineer - kỹ sư hàng hải 


naval architect - kỹ sư đóng tàu 


. Inspector - thanh tra viên 


site architect - kỹ sư đóng tàu ngoài hiện trường 
maker 7 - nhà chế tạo 

Service engineer - kỹ sư địch vụ 

basic design - thiết kế cơ bản 


. detail design - thiết kế chỉ tiết 


completion drawing - bản vẽ hoàn công 


. working schedule - tiến độ sản xuất 
. the critical path method (CPM) - phương pháp đường tới 


hạn, phương pháp đường Gantt 
palletizing management - quản lý kiểu pallet (khay, mâm; 
chủ yếu trong quản lý vật tư) 


. TegIster ví - đăng ký 


245 


+ 
Re 


. rules 7 - quy tắc, luật lệ 

42. regulation z - quy phạm 

43. classification society - tổ chức phân cấp, đăng kiểm 
44. IMO - Tô chức Hàng hải Quốc tế 

45. SOLAS - Công ước An toàn sinh mạng trên biển 
46. Marpol - Công ước Phòng chống ô nhiễm biển cả 
47. International authorities - các nhà đương cục quốc tế 
48. owner's representative - đại điện chủ tàu 

49. site supervisor - nhà giám sát đóng tàu ngoài hiện trường 
20. station zø - trạm 

51. NK - Đăng kiểm Nhật 

52. LR - Đăng kiểm Anh 

53. ABS - Đăng kiểm Mỹ 

54. DNV - Đăng kiểm Na Uy 

55. GL - Đăng kiểm Đức 

56. register - đăng ký 

57. surveyor 7 - thanh tra viên đăng kiểm 

58. arbitrate v - trọng tài 

39. dispute m. v - tranh chấp 

60. shop trial - thử tại phân xưởng 

. đock trial - thử tại đốc 

62. sea trial - thử chạy trên biển 


œ 
— 


63. deliver - bàn giao 
64. delivery ceremony - lễ bàn giao 


6Š. occasion ø - dịp, thời điểm một sự kiện xảy ra, lễ hội 


`© œ ~¬x1 CỔ CC >> C2 tk) 


9 h› — — = —¬ —— = — - —  ,¬ 
— C© \*`© ©Œ ~¬) © Cœ >> C2 B mm C 


Verb Phrases and Collocations 


. 8s for sb/sth - còn như, về phân..., thường dùng để nói về 


người/vật gì đó chịu tác động nào đó 


. the case with... - trong trường hợp của... 
. keep to - giữ lấy, bám lấy, cứ theo... 

. to begin with - bắt đầu bằng 

. from start to finish - từ đầu tới cuối 

. extend to - kéo đải tới 

. go Into action - đi vào hành động 

. become valiđated - trở nên có hiệu lực 


. put extra emphasis on - đặc biệt nhân mạnh vào 


. quality approval - duyệt y chất lượng 

. 1o put ¡t bluntly - nói một cách thắng thừng, huych toẹt 
. learn a lesson - học một bài học 

. on the working site - tại hiện trường công tác 
. put forward - đặt ra, đề ra 

. on the spot - tại hiện trường 

. have a close look at - để mắt quan sát kỹ 

. with a critical eye - với con mắt phê phán 

. to nod in approval - gật đầu đồng ý 

. break out - bùng phát 

. comply with - thỏa mãn với 


. have the last word - có lời nói cuôi cùng 


247 


BÀI 26. QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG 


Cuộc canh tranh trên thế giới ngày càng trở nên khốc liệt hơn 
bao giờ hết, đặc biệt trong công nghiệp đóng tàu. Còn đối với 
mỗi một doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm trở nên có tính chất 
sống còn mà không có ngoại lệ, và điều đó cũng xảy ra với một 
nhà máy đóng tàu. Hơn thế nữa, chất lượng của một con tàu có 
liên quan to lớn tới sự an toàn của hành khách và thuyền viên 
trên tàu. Bởi vậy bất kỳ nhà máy đóng tàu nào đều không thể bỏ 
qua vấn đề chất lượng, một vấn đê sinh tử, nếu nó muốn tổn tại. 

Để bắt đầu vấn để này, chúng ta cần làm rõ một số thuật ngữ. 
Đó là quản lý chất lương, bảo đảm chất lượng và kiểm tra chất 
lượng viết tắt lần lượt là QM. QA và QC. Trong đó QM là khái 
niệm lớn nhất trong khi QC là một khái niệm khá nhỏ, cụ thể và 
đã cũ. Đề tránh những sự hiểu lầm không cần thiết, trong bài này 
chúng ta vẫn dùng thuật ngữ cũ là QC. Xét về QC, đầu tiên 
chúng ta bắt gặp với TỌQC có nghĩa là kiểm tra chất lượng toàn 
bộ. Hàm ý đầu tiên của TỌQC chính là kiểm tra chất lượng bao 
trùm toàn bộ quá trình sản xuất từ đầu tới cuối, kéo dài tới tận 
dịch vụ hậu mãi hay dịch vụ kỹ thuật. Ví dụ, vào khi hợp đồng 
mới được chấp thuận, TQC có tác động ngay lập tức, khí hợp 
đồng có hiệu lực và cả hai bên cùng thảo ra spec kỹ thuật, chất 
lượng đã được đề cập tới ngay rồi. Hàm ý thứ hai của TQC là nó 
có liên quan tới mọi người, kể cả công nhân trực tiếp, cán bộ kỹ 
thuật phân xưởng, các thành viên phòng ban như thiết kế, cung 
ứng, giáo dục đảo tạo v.v.. 


248 


Vinashin luôn luôn nhắn mạnh tới việc quản lý chất lượng sản 
phẩm. Chính sách chất lượng của Vianshin là: "Khai thông thị 
trường bằng sản phẩm thượng thặng, thuyết phục khách hàng 
bằng chất lượng tốt và dịch vụ hậu mãi tận tình". Bởi vậy, một 
số nhà máy trong Tổng công ty đã lần lượt nhận được chứng chỉ 
chất lượng theo ISO 9001 do các tổ chức hữu quan cấp. Thực ra, 
hệ thống ISO 9001 bản thân nó không cải thiện được chất lượng 
sản phẩm nhưng nó tạo ra một quy trình quản lý chất lượng sản 
phẩm, theo đó, chất lượng sản phẩm được theo dõi tại mọi giai 
đoạn cho nên có thể xác định được những sai sót về chất lượng 
có thể xảy ra và phản hỗồi về đầu nguồn để có thể chỉnh lý sửa 
chữa lại hất lượng kém cũng như rút ra những bài học cần thiết 
trong tương lai. Nếu đóng một con tàu xuất khâu, vấn đẻ sẽ phức 
tạp hơn đóng một con tàu dùng trong nước vì nhiều bên khác 
nhau cùng tham gia vào việc giám sát. Các bên đó là: 


1, Nhà Máy Đóng Tàu 


Về nhà máy đóng tàu, thường là phòng thiết kế bao gồm các 
kỹ sư máy và vỏ, phòng kiểm tra chất lượng mà các đại điện 
được gọi là thanh tra viên, phòng sản xuất điều hành các phân 
xưởng khác nhau mà các đại diện là các kỹ sư hiện trường được 
đưa ngay xuống nơi làm việc, phòng cung ứng, phòng kế toán... 

Trừ phòng kế toán tài vụ, tất cả các phòng ban nói trên đều có 
liên quan trực tiếp tới chất lượng đóng tàu. Ví dụ, phòng cung 
ứng chịu trách nhiệm mua sắm các vật tư và trang thiết bị cần 
thiết và yêu cầu nhà chế tạo cử các kỹ sư dịch vụ tới giúp đỡ 
việc lắt đặt các thiết bị đã bán theo đúng hợp đồng có liên quan. 
Còn về phòng thiết kế, phải chịu trách nhiệm về thiết kế cơ bản 
và thiết kế chỉ tiết cũng như những bản vẽ hoàn công và các 


249 


thông tin hữu quan. Ngoài ra, nó phải luôn luôn sẵn sàng trả lời 
các vấn đề kỹ thuật đặt ra ngay tại nơi sản xuất. Với phòng sản 
xuất, căng thắng luôn luôn thuộc về4iến độ sản xuất và luôn luôn 
nói tới đường găng, tức phương pháp con đường tới hạn và 
phương pháp quản lý palét, trong khi phòng kiểm tra chất lượng 
luôn để ý tới mọi thứ lắp đặt trên tàu với một con mắt nhìn phê 
phán. Thật khó để được thanh tra chất lượng đồng ý. Bởi vậy, 
cãi vã luôn xây ra giữa kỹ sư hiện trường và thanh tra chất 
lượng. 


2. Chủ Tàu 


Bất kỳ một con tàu nào đều được đăng ký tại một nước nào 
đó và được chế tạo, lắp máy và trang thiết bị tư chế hay cung cấp 
theo những luật lệ và quy phạm mới nhất của tổ chức đăng kiểm. 
Ngoài ra, con tàu phải thỏa mãn với các quy tắc quốc tế hữu 
quan như các Nghị quyết của IMO, các Công ước Solas, 
Marpol... Chỉ khi con tàu thỏa mãn các luật lệ quy phạm nói 
trên, nhà máy đóng tàu mới nhận được các chứng chỉ hữu quan 
của đăng kiểm và các nhà đương cục quốc tế. Để thực hiện việc 
Biám sát việc đóng tàu, chủ tàu hay người đại diện đôi khi được 
Bọ! là người giám sát hiện trường sẽ lập văn phòng ngay trong 
nhà máy. Và, chúng ta nên nhớ rằng, chủ tàu với hợp đồng trong 
tay, là vị vua của nhà máy, là người luôn luôn có kết luận cuối 
cùng. 


3. Đăng Kiểm 
Có một số đăng kiểm nổi tiếng trên thế giới, đó là NK, LR, 
ABS, DNV, GL... Cơ quan đăng kiểm được mời sẽ gửi tới nhà 


máy các bản đăng ký chế tạo máy diesel thủy và gửi các thanh 


250 


tra viên tới giám sát việc đóng tàu, họ làm việc trên cơ sở hợp 
đồng, các spec và các tiêu chuẩn hữu quan. Nói tóm lại, đăng 
kiểm nếu thấy cân thiết sẽ làm trọng tài giữa chủ tàu và nhà máy 
một khi tranh chấp xảy ra. Việc giám sát đóng tàu bao gồm việc 
giám sát vật liệu, trang bị, bản vẽ, việc chế tạo, thử nghiệm và 
chạy thử trong đó có thử trong phân xưởng, thử tại đốc và chạy 
thử trên biển. 

Sau khi chạy thử thành công trên biển, con tàu đã sẵn sàng 
bàn giao. Tắt nhiên, lễ bàn giao thực sự là một lễ hội to lớn cho 
tất cả các bên hữu quan, sau những ngày dài đầy tranh cãi ác liệt, 
những cuộc thảo luận nồng ấm, việc hiểu biết lẫn nhau và sự 
hợp tác tốt đẹp, tất cả họ cùng vui hưởng ly sâm banh với lời hô 
"cạn chén". 


251 


LESSON 27. THE APPLICATION OF COMPUTERS 


About three hundred years ago, Lelbnitz, a German 
mathematician began to use a numbering system based on two 
numerals. He created a system employing simply 1 and 0. But he 
didnt realize then what wonders this binary system would work 
Some day. 


Derived from the above binary System, computers were 
Invented as early as in the 19401s. By its definition, an electronic 
Computer is a machine that can process data and information. A 
computer may also be termed as electric brain for it is similar to 
the human brain. One of the most Important components inside a 
Computer resembling the human brain is the central prOcessing 
unit (CPU), which usually takes the form of one silicon chịp. 
CPU ¡s also considered to be the most complicated 
microprocessor in the world which contans milions of 
transistors within one smaill chip. These transistors act as tiny 
switches either to stop an electrical Impulse or let it pass, and all 
the mathematical and logical calculations are based exactly on 
this simple "stop" and "pass". Like the human brain, a COmputer 
also has a memory and StOrage system where vast quantities of 
Information can be stored temporarily or permanently. 

By is capacity and size, the electronic computers may be 
subdivided into the microcomputer such as PC and APPLE, the 
minicomputer, the medium-computer, the large-computer 
(mainframe computer) such as IBM 390 and the supercomputer. 


252 


Computers' software, I e. proprams, is classiied as the 
system software and the applicaton software. The former 
includes the operation system (OS) and the languape system 
such as Assemble Language, BASIC, COBOL, C, C”” and 
JAVA. Whereas the latter varies with the application fields, for 
example, the data base management system (DBMS), the office 
automation (OA) software, and the graphic processing software. 

In our shipyards, a lot of modern computers have been 
introduced and a computer network for the whole corporation 
with a connection to the Internet has been established. The speed 
and quality for design and manufacture are thus guaranteed, and 
considerable benefts and profts have been achieved through 
computer application. 

Electronic computers have been applied both to the technical 
field and to running, manapement and administration. 


Technically, they possess the computer aided design system 
(CAD) and the computer aided manufacture system (CAM). 
These two systems have found wide application in many aspects, 
e. ø. the calculatlons for the stabihty and hull strength, for offset 
and faring which means to smooth ships line, for shell 
expansion which is to bend a plane steel plate Into curved shell, 
for nesting which denotes to save as many materials as possible, 
for the load and vibration of a diesel engine, for sea damage 
control, for the piping system which involves laying-out and 
angular cutting, etc. 

In a word, marine engineers and naval architects of Vinashin 
can design and modifÿ their drawings on the screen with the help 
Of special softwares such as: Autoship, Ship Constructor, Nupas- 
Cadmatic... and their drawinps travelled directly to CNC 


253 


machines. In the way of ruming, management and 
administration, the computer system is also playing a more and 
more important role in the yard. 


Nowadays, the computer technology has been advancing 
swiftly. The new trend ¡s CIMS, which Tepresents the computer 
inteprated manufacture system. Indeed, this is both a challenge 
and an opportunity to the shipbuilding industry. We have little 
time to lose this time and must do our utmost to rise to the 
coming challenge bravely. 


New Words and Expressions 


1. numbering system - hệ thống đếm 
2. numeral z - con số 

3. binary system - hệ nhị phân 

4. process v - xử lý 

5. electric brain - bộ não điện tử 

6. human brain - bộ não người 

7. resemble v - giống với, tương tự 

8. the central processing unit (CPU) - bộ xử lý trung tâm, bộ CPU 
9. silicon z - silicon 

10. chịp mò - chip 

11. microprocessor ø - bộ vi xử lý 
12. switch m - cầu dao 

13. electrical impulse - xung điện 

14. mathematical z - về mặt toán học 


15. logical a - thuộc về logic 


16. calculation ø - tính toán 
17. memory ø - bộ nhớ 
18. memory and storage system - hệ nhớ và lưu trữ 
19. temporarily ađw - có tính tạm thời 
20. permanently a3 - có tính vĩnh cửu 
21. hardware mở - ô cứng 
22 angular a¿ÿ - thuộc về góc 
23 rotation z - sự quay 
24. microcomputer - máy vi tính 
25. minicomputer - máy tính mini 
26. medium-computer - máy tính cỡ trung 
27. large-computer (mainffame computer) - máy tính lớn 
28. supercomputer - siêu máy tính 
29. software  - phần mềm 
30. program ø - chương trình 
31. the system software - phần mềm hệ thống 
32. the application software - phần mềm ứng dụng 
33. the operation system (OS) - hệ điều hành 
34. the language system - hệ ngôn ngữ 
35. Assemble language - ngôn ngữ Assemble 
36. the data base management system (DBMS) - hệ quản lý 
cơ sở dữ liệu 
37. the office automation (OA) - tự động hóa văn phòng 
38. the graphic processing software - phần mềm xử lý đồ họa 
39. Internet - Internet 


255 


40. running - việc điều hành 
41. management - việc quản lý 
42. administration - việc quản trị 

43. fairing - việc làm trơn nhẫn 

44. nesting - việc bố trí các chỉ tiết lên một tâm vật liệu 

45. trend - khuynh hướng 

46. challenge - thách thức 

47. opportunity - cơ hội 

48. CNC (Computer - Numerical - Controlled) machines - 
máy được điêu khiến số, máy CNC 

49. Nupas - Cadmatic - phần mềm thiết kế và xử ly thân tảu 
của hãng Cadmatic Phần Lan 


Verb Phrases and Collocations 


. WOrk wonders - làm những việc kỳ diệu, thành công rực rỡ 
aS earÌy as - ngay từ sớm 

take the form of - dưới hình dạng của 

let sth. pass - cho đi qua 

. Vast quantities of - lượng lớn của 

.1a word - nói tóm lại 

do one's utmost to do sth - cố gắng tối đa làm việc gì 

rise to the challenge - đối phó, vượt lên trên thách thức 


6 m ©Ơ tr +Ð 0 b 


256 


BÀI 27. ÁP DỤNG MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 


Khoảng ba trăm năm trước đây, Leibnitz, một nhà toán học 
Đức đã bắt đầu sử dụng một hệ thống đếm gồm hai chữ số. Ông 
xây dựng một hệ thống chỉ dùng có con số 1 và 0. Nhưng ông 
không biết rằng hệ thống nhị phân đó sau này đã làm được biết 
bao nhiêu điều kỳ diệu. 

Xuất phát từ hệ thống nhị phân nói trên, máy tính đã được 
phát minh vào khoảng đầu những năm 1940. Theo định nghĩa, 
máy tính điện tử là một máy có thê xử lý dữ liệu và thông tin. 
Một máy tính cũng có thể được gọi là bộ não điện tử vì nó tương 
tự với bộ não người. Một trong những thành phần quan trọng 
nhất bên trong máy tính tương tự với não người là bộ xử lý tập 
trung CPU nó thường có hình dạng một con chịp siltcon. CPU 
cũng được coi là bộ vi xử lý phức tạp nhất trên thế giới có chứa 
hàng triệu transistor trong một con chip bé nhỏ. Những transistor 
đó hoạt động như một cầu dao tí hon hoặc cắt một xung điện 
hoặc cho nó đi qua, và tất cả các phép tính toán học và lôgic đều 
dựa chính xác trên các bước "tốp" hay "cho qua" đơn giản đó. 
Giống như bộ não người, máy tính cũng có hệ thống nhớ và lưu 
trữ nơi mà một số lượng mênh mông các thông tin có thê trữ lại 
tạm thời hay vĩnh viễn. 

Tùy theo khả năng và kích thước, máy tính điện tử có thê chia 
thành máy vi tính như PC và APPLE, máy tính mini, máy tính 
trung bình, máy tính lớn cũng gọi là máy mamframe như IBM 390 
và siêu máy tính. 


257 


Phần mềm của máy tính tức là chương trình được phân thành 
phẩm mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Phần mềm hệ 
thống bao gồm hệ điều hành (OS) và hệ ngôn ngữ như ngôn ngữ 
Assemble, Basic, Cobol, C, C'Ỷ và Java, Trong khi đó phần mềm 
ứng dụng thay đổi tùy theo phạm vi ứng dụng ví dụ phần mềm 
tự động hóa văn phòng, và phần mềm xử lý đồ họa. 

Tại các xưởng đóng tàu của chúng ta, một loạt máy tính điện 
tử hiện đại đã được đưa vào áp dụng và một mạng lưới máy tính 
của toàn Tổng công ty đã thiết lập nối với Internet. Tốc độ và 
chất lượng của thiết kế và chế tạo vì thế đã được đảm bảo và lợi 
ích đáng kể đã thu được do việc áp dụng máy tính. 

Máy tính điện tử được áp dụng cả cho lĩnh vực kỹ thuật lẫn 
việc điều hành, quản lý và quản trị. 

Về mặt kỹ thuật, đã có hệ thống CAD tức hệ máy tính hỗ trợ 
thiết kế và CAM hệ thống máy tính hỗ trợ việc chế tạo. Hai hệ 
thống này đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực ví như các phép 
tính ôn định và sức bên thân tàu, cho việc lập bảng tọa độ và làm 
trơn nhẫn đường hình dáng vỏ tàu, cho việc khai triển tôn có 
nghĩa là uốn một tắm tôn thành vỏ cong, cho việc bố trí đẻ tiết 
kiệm nguyên vật liệu, cho tính tải và dao động của động cơ 
diesel, cho việc khống chế tai nạn trên biển, cho hệ đường ống 
mà ta phải khai triển và cắt góc... 

Nói tóm lại, các kỹ sư máy tàu và vỏ tàu của Vinashin có thể 
thiết kế và chế biến các bản vẽ trên màn hình máy tính bằng các 
phần mềm chuyên dùng như Autoship, Ship Constructor, Nupas- 
Cadmatic...sau đó các bản VỆ ổi trực tiếp tới các máy CNC. 
Trong việc điều hành, quản lý và quản trị, hệ thống máy tính 
cũng đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong xưởng 
đóng tàu. 


258 


Ngày nay, công nghệ máy tính đang phát triển rất nhanh, 
Khuynh hướng mới là CIMS có nghĩa là hệ thống máy tính tích 
hợp với chế tạo. Thật sự, đó vừa là cơ hội vừa là thách thức cho 
công nghiệp đóng tàu. Chúng ta có rất ít thời gian để bỏ lỡ cơ 
hội này và phải cố gắng tối đa để dũng cảm đối phó với thách 
thức đang tới gần. 


259 


LESSON 28. SHIPBUILDING CONTRACT (1) 


Since Vietnam began to open up to the outside world in the 
1990s, its national shipbuilding industry has witnessed Breat 
development. So far it has assumed a share of the international 
shipbuilding market. To build ships for foreign customers is 
obviously more complicated than for domestic shipowners. First 
Of all, it will involve the problem of language, not to mention all 
the possible complicated procedures involved in the foreign 
trade. All the documents shall be written in English language, 
including email, faxes, memos, letter of intent (Intention), 
Contracts and so on. Among these documents, the most 
Important 1s the contract, for the contract is the foundation for 
the whole project like building or repairing a ship. And 
everything shall be carried out ¡in strict accordance with the 
Contract. In case either party concerned in a contract violates the 
terms and condiions of the contract, ¡it will have to be 
responsible for all the possible results occasioned by i†s violation 
as stipulated in the contract. So its quite n€cessary for you to 
know something about the shipbuilding contract if you wish to 
work or have been working in a shipyard or a shipbuilding 
company. The following is extracts frorp the a standard Contract, 
throuph which we wish through them you can learn some idea 
about the shipbuilding Contract written in English language as 
well as the shipbuilding practice. 


260 


Shipbuilding Contract 
FOR 
CONSTRUCTION OF ONE............ 
DEADWEIGHT............. . _ (HULLNO. ) 
This CONTRACT, entered ¡nto this....... đay of............... 


by and between......... , a corporation organized and existing 
under the Laws of......, having its repistered office at (hereinafter 
called the "Buyer") on one part; and X, a corporation organized and 
existing under the Laws of the Republic Socialist of Vietnam, 
havinng i†s repistered office at...... Vietnam (hereinafter called 
"X"), and SHIPYARD, a corporation organized and existing 
under the Laws of the Republic Socialist of Vietnam, having ïts 
repistered oflice alt....... , the Republic Socialist of Viatnam 
(hereinafter called the "BUILDER") on the other part, X and the 
BUILDER hereinafter collectively called the "Seller", 


WITNESSETH 


In consideration of the mutual covenants contained herein, the 
seller agrees to build, launch, equip and complete at the 
BUILDER% Shipyard and to sell and deliver to the BUYER aRer 
completion and successful trial one (])....... Vessel as more fully 
described ¡n Article I hereof to be registered under the flag of..... 
and the BUYER agrees to purchase and take delivery of the 
aforesaid VESSEL from the SELLER and to pay for the same in 
accordance with the terms and conditions hereinafter set forth. 


261 


Article 1. Description and Class 


1. DESCRIPTION 


The VESSEL shall have the BUILDER* Hull No.......... 
and shall be constructed, equipped and completed in accordance 
with the following "Specifications": 

1) Specification (Drawing No.... .) 

2) General Arrangement (Drawing No....) 

3) Midship Section (Drawing No. ) 

4) Makers list (Drawing No....... ) 

Attached hereto and signed by each of the parties to this 


Contract (hereinafter collectively called the Špecifications"), 
making an integral part hereof. 


2. CLASS AND RULES 


The VESSEL, including its machinery and equipment, shall 
be constructed in accordance with the rules and repulatlons of 
(hereinafter called the "Classification Society") and shall also 
comply with the rules and regulations as fuly described in the 
Špecifications. 

The requirements of the authorities as fully described ¡ín the 
Špecifications including that of the Classification SOclety are †o 
Include any additional rules or circulars thereof Issued and 
become effective as at the date of signing this Contract. 

The SELLER shall arrange with the Classification SOclety to 
SSign a representative or representatives (hereinafter called the 


"Classification Surveyor") to the BUILDER*S Shipyard for 
Supervision o£fthe construction of the VESSEL, 


262 


All fees and charges incidental to Classification and to 
comply with the rules, repulations and requirements of this 
Contract as described ¡in the Specifications issued up to the date 
Of this Contract as well as royalties, ¡f any, payable on account 
Of the construction ofthe VESSEL shall be for the account of the 
SELEER, except as otherwise provided and apreed herein. The 
key plans, materials and workmanshp entering into the 
construction of the VESSEL shall at all times be subject to 
Inspections and tests in accordance with the rules and regulations 
Of the Classification Society. 

Decisions of the Classification Society as to compliance or 
noncompliance with Classification rules and regulations shall be 
final and binding upon the parties hereto. 


3. PRINCIPAL PARTICULARS AND DIMENSIONS OF 
THE VESSEL 

(a) Hull: 

Length overall 

Length between perpendiculars 

Breadth moulded 

Depth moulded 

Design draf moulded 

(b) Propelling Machinery: 

The VESSEL shall be equipped, in accordance with the 
Špecifications, with.... type Main Engine. 


263 


4. GUARANTEED SPEED 


The SELLER guarantees that the trial speed, after correction, 
1s to be not less than........ nautical miles per hour on the loaded 
condition stipulated in the Specification. 

The trial speed shall be corrected for wind speed and shallow 
water effect. The correction method of the speed shall be as 
specified in the Specifications. 


3. GUARANTEED FUEL CONSUMPTION 


The SELLER guarantees that the fuel oil consumption of the 
Main Engine is not to exceed........ grams/ brake horse power/ hour 
at normal continuous output at shop trial based on diesel fuel oil 
having a lower calorific value of...... kilocalories per kilopgram. 


6. GUARANTEED DEADWEIGHT 


THE SELLER guarantees that the VESSEL ¡is to have a 
deadweight of not less than.... metric tons at the designed loaded 
draft moulded of...... meters in sea water ofl.025 specific gravity. 

The term, "Deadweipht", as used in this Contract, shall be as 
defned in the Specifications. 

The actual deadweight of the VESSEL expressed in metric 
tons shall be based on calculations made by the BUILDER and 
checked by the BUYER, and all measurements necessary for 
such calculations shall be performed in the presence of the 
BUYER' supervisor (s)or the party authorized by the BUYER. 

Should there be any dispute between the BUILDER and the 
BUYER ¡ín such calculations and/ or measurements, the decision 
OÊ the Classification Society shall be final. 


264 


7. SUBCONTRACTING 


The SELLER may, at its sole discretion and responsibility, 
subtract any portion of the construction work of the VESSEL to 
experienced subcontractors, but delivery and final assembly into 
the VESSLE of any such work subcontracted shall be at the 
BUILDER Shipyard. The SELLER shall remain responsible 
for sụch subcontracted work. 


8. REGISTRATION 
The VESSEL shall be registered by the BUYER at its own 
cost and expenses under the laws of....... at the time of đelivery 


and acceptance thereof. 


New Words and Expressions 


witness v - chứng kiến 

assume v - đảm đương, gánh vác 
domestic 7 - trong nước 

Iinvolve v - đụng chạm, dính dáng tới 
procedure ø - quy trình 

memo (memorandum) - bản ghi nhớ 
violate v - vi phạm 


terms and conditions - điều khoản (hợp đồng) 


® .œ mo R0 NÐB 


Occasion v - là nguyên nhân của cái gì, gây ra 
10. 0ìz0Aïibfe v- quy định (thành điều khoản) 
11. extract n - đoạn trích 


12. standard contract - hợp đồng chuẩn 


265 


266 


.assign v - chỉ định cho ai một nhiệm vụ hay chức vụ 


. practice z - thực tế, thực hành 

. COrporation ø - công ty, tập đoàn 

. TegIstered office - trụ sở đăng ký 

. collectively aäw - chung, gộp lại 

. covenant ø - khế ước, glao kèo, văn tự 
. deliver v - bàn giao 

. hereof aäy - về cái này 

. purchase y - mua 

. aforesaid ađÿ - đã nói ở trên 

. general arrangement - bố trí chung 
. makers list - danh sách nhà chế tạo 
. attach v - đính kèm 


. circular 7 - thông báo, văn kiện, thư luân lưu 


, 


bổ nhiệm 


. Tepresentative ø - người đại diện 

. SUD€TVISlon ø - giám sát 

. fees and charges - tiền thù lao, lệ phí 

. neidental to - có khả năng xảy ra với, có liên quan tới 
. requirement (s) 7 - yêu cầu 
. 18Sue v - phát ra, ban hành 

. royalty mở - tiền bản quyền 

. Workmanship - công nghệ 

. final ađÿ - cuối cùng 

. binding ađ7 - ràng buộc 

- propelling machinery - máy đây tàu 


38. 
39. 
40. 


41 


44 


41 


33 


correction 7 - sự sửa chữa, hiệu chỉnh lại 
on the loaded condition - trong điều kiện có tải 
shallow water - nước cạn 


. €xcecd v - vượt quá 
42. 
4. 


Output - công suât 
calorific value - trị số calo 


. metric tons - tấn theo hệ mét 
45. 
46. 


SpecIfíc øravity - tỷ trọng 
dispute øz - cuộc tranh luận 


. subcontract v - thầu phụ 
48. 
49. 
50. 
51. 
%2. 


portion - một phần, bộ phận 

sole - duy nhất, độc nhất 

điscretion - sự tự do làm theo ý mình, sự thận trọng 
subcontractor - nhà thầu phụ 

experienced - có kinh nghiệm 


. expense - chi phí 
54. 


acceptance z - sự châp nhận 


Verb Phrases and Collocations 


1. in consideration of - xét tới 


. enter into - đi vào, có (hiệu lực) 
. be organized and existing under the laws of... - được tổ 


chức và tổn tại theo luật của... 


. be registered under the flag of... - được đăng ký quốc tịch 


của... 


. take delivery of - bàn giao 


267 


6. set forth - công bố, đưa ra 


7. make an ¡integral part of... - làm thành một bộ phận hữu 
CƠ Của ... 


8. comply with - thoả mãn với 

9. (non) compliance with - phù hợp/không phù hợp với 
10. become effective - có hiệu lực 

11. for the account of... - do...chi trả 

12. mncidental to - có khả năng xảy ra, có liên quan tới 
13. on account of... - đo... 

14. be subject to... - đưa ra..., bắt phải chịu 

15. in the presence of - sự hiện diện của 

16. at one's discretion - với sự quyết định của 


17. at one's own cost - với sự chi trả của 


268 


BÀI 28. HỢP ĐỒNG ĐÓNG TÀU (1) 


Từ khi Việt Nam bắt đầu mở cửa ra thế giới bên ngoài vào 
những năm 90, công nghiệp đóng tàu quốc gia đã chứng kiến 
một sự phát triển mạnh mẽ. Hơn thế nữa, nó còn đảm đương chia 
xẻ với thị trường đóng tàu thế giới. Đóng tàu cho chủ tàu nước 
ngoài rõ ràng là phức tạp hơn đóng cho chủ tàu trong nước. 
Trước hết nó liên quan tới vấn đề ngôn ngữ, nếu không nói tới 
tất cả các quy trình phức tạp có thể có trong giao dịch ngoại 
thương. Tắt cả các tài liệu đều viết bằng tiếng Anh, bao gồm thư 
điện tử, fax, bản ghi nhớ, thư dự định, hợp đồng...Trong những 
tài liệu đó, quan trọng nhất là hợp đồng, vì hợp đồng là căn bản 
cho toản bộ dự án như đóng mới hay sửa chữa tàu. Và mọi việc 
phải được tiến hành chặt chẽ theo hợp đồng. Trong trường hợp 
một bên nảo có liên quan trong hợp đồng mà vi phạm các điều 
khoản hợp đồng thì họ phải chịu trách nhiệm về tất cả các hệ quả 
có thể xảy ra do việc vi phạm đã quy định bởi hợp đồng. Bởi 
vậy, bạn cũng cần phải biết một chút về hợp đồng đóng tàu nêu 
bạn mong muốn làm việc hay đang làm việc tại một nhà máy 
hay một công ty đóng tàu. Sau đây là trích đoạn từ một hợp đồng 
chuẩn, qua đó chúng tôi mong muốn các bạn học hỏi được một 
vài ý tưởng về hợp đồng đóng tàu viết bằng tiếng Anh cũng như 
thực tế đóng tàu. 

HỢP ĐÔNG ĐÓNG MỘT CON TÀU, CÓ TRỌNG 
TẢI...THÂN VỎ SÓ... 

Hợp đồng này được ký ngày .... bởi một bên là ...., một công 
ty được tô chức và tôn tại theo Luật .... có trụ sở đăng ký tại... 


269 


(sau đây gọi tắt là NGƯỜI MUA) và X, một tổ chức kinh doanh 
được tổ chức và tổn tại theo Luật của nước CHXHƠN Việt: Nam, 
có trụ sở đăng ký tại .... (sau đây gọi tắt là X) và Nhà Máy Đóng 
Tàu ..., một tổ chức kinh doanh được tô chức và tổn tại theo 
Luật nước CHXHCN Việt Nam và có trụ sở đăng ký tại.. - (sau 
đây gọi tắt là NGƯỜI ĐÓNG TÀU); X và NGƯỜI ĐÓNG TÀU 
sau đây gọi gộp chung là NGƯỜI BÁN. 


CHỨNG THỰC RẰNG 


Xét tới NGƯỜI BÁN đồng ý chế tạo, hạ thủy và hoàn tất tại 
Xưởng của NGƯỜI ĐÓNG TÀU và bán cũng như bàn giao cho 
NGƯỜI MUA sau khi hoàn tất và thử thành công một con tàu.. 
được mô tả đầy đủ hơn trong hợp đồng, tàu được đăng ký Hiến 
quốc tịch...: và NGƯỜI MUA đồng ý mua và nhận bàn giao 
CON TÀU nói trên từ NGƯỜI BÁN và đồng thời chí trả theo 
các điều khoản của hợp đồng này. 


Điều 1 Mô tã và Cấp Tàu... 

Mô tả, TÀU có thân vỏ theo số.... của NGƯỜI ĐÓNG và 
được đóng, trang bị và hoàn tất theo Špec sau đây: 

1) Spec (Bản vẽ số...) 

2) Bố trí chung (Bản vẽ số) 

3) Mặt cắt sườn giữa (Bản vẽ số) 

4) Danh sách nhà chế tạo (Bản vẽ số) 

kèm theo đây và đã được các bên của Hợp đồng ký, tất cả gọi 


chung là Spec làm thành một bộ phận không thẻ tách rời của 
hợp đồng. 


270 


2. Cấp và Luật lệ 


CON TÀU bao gồm cả máy móc trang thiết bị được đóng phù 
hợp với luật và quy phạm của ... (sau đây gọi là ĐĂNG KIÊM) 
và cũng phải phù hợp với luật lệ quy phạm đã mô tả đầy đủ 
trong Spec, bao gồm cả việc Đăng Kiểm đưa vào các luật lệ bổ 
xung và các văn kiện kèm theo và trở thành có hiệu lực kế từ 
ngày ký hợp đồng này. NGƯỜI BÁN sẽ dàn xếp với Đăng Kiểm 
để cử một hay một số đại diện của Đăng Kiểm (sau đây gọi là 
Đăng Kiểm Viên) tới Xưởng của NGƯỜI ĐÓNG TÀU để giám 
sát công việc đóng CON TÀU. Mọi tiền thù lao và các chỉ phí 
Đăng Kiểm và cho việc phù hợp với luật lệ và quy phạm của hợp 
đồng này như đã mô tả trong Špec, phát sinh cho tới ngày của 
hợp đồng này, kể cả tiền bản quyển phải trả cho việc đóng con 
tàu này, nếu có, sẽ do NGƯỜI BÁN chỉ trả, trừ những trường 
hợp khác được nêu ra và thỏa thuận sau. Các bản vẽ chính, vật 
liệu, công nghệ phục vụ cho việc đóng tàu sẽ luôn luôn là đối 
tượng phải giám sát và thử theo luật lệ và quy phạm của Đăng 
Kiểm. Quyết định của Đăng Kiểm về việc phù hợp hay không 
phù hợp với luật lệ và quy phạm Đăng Kiểm sẽ là kết luận cuối 
cùng và ràng buộc các bên phải theo. 


3. Đặc tính chủ yếu và kích thước của con tàu 
a) Thân vỏ 

Chiều dài toàn bộ 

Chiều đài giữa hai trụ 

Chiều rộng thiết kế 

Chiều cao mạn thiết kế 

Mớn nước thiết kế 


271 


b) Trang bị động lực 
CON TÀU được trang bị theo Spec với Máy Chính loại.... 


4. Tốc độ cam kết 


NGƯỜI BÁN cam kết rằng tốc độ thử sau khi hiệu chỉnh sẽ 
không nhỏ hơn..... hải lý/giờ trong điều kiện tải quy định bởi 
Spec. Tốc độ thử sẽ được hiệu chuẩn tính tới tốc độ gió và hiệu 
ứng nước cạn. Phương pháp hiệu chỉnh tốc độ sẽ được nói rõ 
trong Spec. 


5. Mức tiêu hao nhiên liệu cam kết 


NGƯỜI BÁN cam kết rằng mức tiêu hao nhiên liệu của Máy 
Chính không vượt quá ...gam/mã lực /giờ trong điều kiện máy 
phat huy công suất danh định liên tục khi thử trong phân xưởng 
dựa trên dầu điesel có trị số nhiệt lượng thấp. .. kiôcalo cho một 
kilôpram. 


6. Cam kết trọng tải 


NGƯỜI BÁN đảm bảo rằng CON TÀU có trọng tải không 
nhỏ hơn... tấn trong điều kiện mớn nước có tải thiết kế là... mét 
với tỷ trọng nước biển là 1.025, Thuật ngữ Trọng tải dùng trong 
hợp đồng này được định nghĩa trong Spec. Trọng tải thực của 
CON TÀU tính bằng tấn dựa trên các phép tính do NGƯỜI 
ĐÓNG TÀU thực hiện và được NGƯỜI MUA kiểm tra lại, và 
tất cả các phép đo đạc cần thiết cho việc tính toán được thực hiện 
với sự hiện diện của giám sát viên của NGƯỜI MUA hay bên 
được NGƯỜI MUA ủy quyển. Trong khi tính toán và/hay đo 
đạc đó, nêu có tranh chấp giữa NGƯỜI ĐÓNG TÀU và NGƯỜI 
MUA thì quyết định của Đăng Kiểm là quyết định cuối củng. 


272 


7. Nhà thầu phụ 

NGƯỜI BẢN xuất phát từ quyết định và trách nhiệm của 
chính mình, có thể ký một phần công việc đóng CON TÀU với 
các nhà thầu phụ có kinh nghiệm, nhưng việc bàn giao và lắp ráp 
cuối cùng lên CON TÀU những công việc phụ như vậy phải 
được tiên hành tại Xưởng của NGƯỜI ĐÓNG TÀU. NGƯỜI 
BÁN phải chịu trách nhiệm về các việc thầu phụ đó. 


§. Đăng ký 


CON TÀU được NGƯỜI MUA đăng ký theo luật của ..., tại 
thời điểm bàn giao và chấp nhận tàu và NGƯỜI MUA chỉ trả 
các chi phí. 


273 


LESSON 29. SHIPBUILDING CONTRACCT (2) 
ARTICLE 4 WARRANTY OF QUALITY 


1. Guarantee of Material and Workmanship 


The SELLER, for a period of twelve (12) months following 
delivery to the BUYER of the VESSEL, guarantees the 
VESSEL, her hull and machinery and all parts and equipment 
thereof that are manufactured or furnished or supplied by the 
SELLER and/or its sub-contractors under this Contract mmcluding 
material, equipment (however excluding any parts for the 
VESSEL which have been supplied by or on behalf of the 
Buyer) against all defects which are due to defective mater!als, 
and/or poor workmanship, 


2. Notice of Defects 


The BUYER shall notify the SELLER ¡in writing, or by telex 
confirmed in writing, as promptly as possible, after discovery of 
any defect or deviations for which a claim is made under this 
guarantee. The BUYER written notice shall describe the nature 
of the defect and the extent of the damage caused thereby. The 
SELLER shall have no obligation under this 8uarantee for any 
defects discovered prior to the ©xpiry date of the guarantee, 
unless notice of such defects, is received by the SELLER not 
later than thirty (30) days after such expiry date. Telexed advice 
with brief details explaining the nature of such defect and extent 


274 


of damage within thirty (30) days after such expiry date and that 
a clam is forthcoming will be sufficient compliance with the 
requirements as to time. 


3. Remedy of Defects 


The SELLER shall remedy at its expense any defects, against 
which the VESSEL or any part of the equipment thereof is 
guaranteed under this Article by making all necessary repairs 
and/or replacement. Such repairs and/or replacement will be 
made by the SELLER. 


However, 1Ÿ it is impractical to make the repair by the 
SELLER, and ¡f forwarding by the SELLER of the replacement 
of parts and materials can not be accomplished without 
Impairing or delaying the operation or working of the VESSEL, 
then, in any such event, the BUYER shall cause the necessary 
Tepairs or replacements to be made elsewhere at the discretion of 
the BUYER provided that the BUYER shall first and ¡n all 
©vents, as soon as possible, give the SELLER notice in writing, 
or by telex confñrmed ¡in writing of the time and place such 
repairs will be made and, if the VESSEL ¡s not thereby delayed, 
or her operation or working is not thereby impaired, the SELLER. 
shall have the right to verify by its own representative(s) or that 
Of Classification Society the nature and extent of the defects 
complained of. The SELLER shall, in such cases, promptly 
advise the BUYER, by telex, affter such examination has been 
completed, of its acceptance or rejection of the defects as ones 
that are subject to the guarantee herein provided. In all minor 
cases, the Guarantee Engineer, as hereinafter provided for, will 
act for and on behalf ofthe SELLER. 


275 


4. Extent of The Seller's Liability 


The SELLER shall have no obligation and/or liabilities with 
respect to defects discovered after the expiration of the period of 
guarantee specified above. 


The SELLER shall be liable to the BUYER for defects and 
damages caused by any of the defects specifed in this Article 
provided that such liability of the SELLER shall be limited to 
damage occasioned within the guarantee period specified above. 
The SELLER shall not be obligated to repair, or to be liable for, 
damages to the VESSEL, or to any part of the equipment 
thereof, due to ordinary wear and tear or caused by the defects 
other than those specified above, nor shall there be any 
SELLER$ liability hereunder for đefects in the VESSEL, or any 
part of the equipment thereof, caused by fire or accidents at sea 
or elsewhere, or mismanagement, accidents, neplipence, or 
willful neglect, on the part of the Buyer, its employees or agents 
Including the VESSEL' officers, crew and paSSengers, or any 
persons on or doing work on the VESSEL other than the 
SELLER, its employees, agents or sub-contractors. Likewise, the 
SELLER shall not be liable for defects in the VESSEL, or the 
equipment or any part thereof, due to repairs or replacements 
which were made by those other than the SELLER and/or their 
sub-contractors. 


pon delivery of the VESSEL to the BUYER, in accordance 
with the terms of the Contract, the SELLER. shall thereby and 
thereupon be released of all responsibility and liability 
whatsoever and howsoever arising under or by virtue of this 
Contract (save in respect of those obligations to the BUYER. 
expressly provided for ¡n this Article IX) including, without 


276 


limitation, any responsibility or liability for defective 
workmanship, materials or equipment, design or in TeSp€ct Of 
any other defects whatsoever and any loss or damage resulting 
from any act, omission or default of the SELLER. Neither X nor 
the BUILDER shall, in any circumstances, be liable for any 
consequential loss or special loss, or expenses arising from any 
Cause whatsoever including, without limitation, Íoss of time, loss 
Of proft or earnings or demurrape diectly from any 
commitments of the BUYER in connection with the VESSEL. 

The Guarantee provided ¡n this Article and the obligations 
and the liabilities of the SELLER hereunder are exclusive and in 
lieu oŸ and the SELLER hereby waives all other remedies, 
Warrantles, guarantees or liabilities, express or implied, arising 
by Law or otherwise (mncluding without limitation any 
obligalions of the SELLER with respect to ñiness, 
merchantability and consequential damages) or whether or not 
occasioned by the SELLER's negligence. This Guarantee shall 
not be extended, altered or varied except by a written instrument 
signed by the duly authorized representatives of the SELLER, 
and the BUYER. 


New Words and Expressions 


1. warranty m - sự đảm bảo, bảo hành 

2. furnish v - cung cấp 

3. exclude v - ngoại trừ 

4. defect m - khuyết tật 

5. defective ađ/ - có thiếu sót, có khuyết tật 


277 


6. notify v - thông báo 


7. promptly aá - tức thời 


8. deviation ø - sự trệch, sự lệch 


9. claim 7: - đòi, yêu sách 


10. 
11. 
12. 


written notice - thông báo bằng văn bản 
©xtent z - phạm vi, quy mô 
thereby zđt - bằng cách ấy 


. fXDITV Ø- hết hạn 

. forthcoming a¿ÿ - sắp tới, sắp đến 

. sufficlent ađÿ - đủ 

. remedy ø - sửa chữa 

. article - điều khoản 

. replacement - việc thay thế 

. Impractical ađÿ - không thực tế 
. forward y - gửi đi 

. accomplish w - hoàn tất 

. Impar y - làm hư hỏng, làm sút kém 
. delay v - làm chậm trễ 

. notice in writing - thông báo bằng văn bản 

. VeTIfV v - kiểm tra lại 

. TeJection ø - bác bỏ 

. minor ađÿ - thứ yếu 

. guarantee engineer - kỹ sư bảo hành 


. Hability m - trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ pháp lý 


©xpiration ø - hết hạn 


31 


34 


36 


4 


— 


4 


G3) 


A4. 


.Sp€CIfy v - chỉ rõ, ghi rõ 
32. 
33. 


guarantee period - thời gian bảo hành 


wear and tear - sự huỷ hoại do sử dụng bình thường gây ra 


. mismanagement 7 - sự quản lý tôi 
35. 


negligence ø - sự câu thả 


. WIllfùl a4j - có ác ý 
37. 
38. 
39. 
40. 


neglect ? - sự sao lãng, sự không chú ý 
agent - đạt lý 
crew - thuyên viên 


officer - sỹ quan 


. lIkewIse ađy - cũng như vậy 
42. 


thereupon zay - do đó, bởi vậy 


. whatsoever ađv - bất cứ thứ gì, bất kế cái gì (dùng để nói 


nhân mạnh - vô luận tại sao) 


howsoever a4 - dù đến chừng mực nào, dù bằng cách 
nào (dùng để nói nhân mạnh-vô luận như thế nào) 


. arise y - nây sinh ra 

. SAV€ COHj - trừ ra, ngoài ra 

. expressly øäv - riêng đề, chỉ để 

. Omission ø - sự bỏ quên, sự không làm tròn 
. default m - sự vắng mặt 

. consequential ađÿ - do hậu quả, do kết quả 


. earnings ø - thu nhập 


demurrage ? - tiền phạt giữ tàu quá hạn giao kèo 
(bốc hàng chậm) 


279 


53. commitment ø - nghĩa vụ 

54. exclusive ađÿ - duy nhất, độc nhất 
5 
56. fitness 7 - sự thích hợp, sự phù hợp 
5 


th 


. WaIVe v - khước từ, từ bỏ 


„¬ 


. merchantability 7 - khả năng bán được (của một sản phẩm) 
tính doanh tiêu 
58. extend v - kéo dài 


, 


59. alter v - thay đôi, sửa đổi 

60. vary v - thay đổi, đổi khác 

61. instrument ø - văn kiện chính thức 
62. duly a4 - chính thức 


_ 


63. authorize v - cho quyển, ủy quyển 


Verb Phrases and Collocations 


1. on behalf of - thay mặt 

2.. due to... - đo, vì 

3. prior to sth - trước khi 

4. in any such event - trong bắt kỳ những tình huống như vậy 
5. complain of sth - kể lại, trình bày lại 

6. in such cases - trong những trường hợp đó 

7. act for/on behalf of - nhận danh ai, thay mặt, đại diện ai 

8. with respect tO.... - xét tương quan tới 

9. be liable to sb. for sth - có trách nhiệm với ai về việc gì 


10. be obligated to+v... - bị ép buộc, bị bắt buộc làm Việc gì 


280 


1 


— 


. other than... - khác ngoài, ví dụ: other women than Sally 


would have said nothing - những phụ nữ khác ngoài Sally 
sẽ không nói gì đâu 


. be released of - được giải tỏa khỏi 
. by virtue of sth - vì, bởi vì 


. without limitation - không giới hạn 


in any circumstances - trong bất kỳ tình huống nào 


.1n connection with - có liên quan với 


. provide for - cung cấp cho ai 


281 


BÀI 29. HỢP ĐỒNG ĐÓNG TÀU (2) 
ĐIÊU 4. ĐẢM BẢO CHÁT LƯỢNG 


1. Đảm bảo về vật liệu và công nghệ 


Trong thời gian 12 tháng kể từ khi giao CON TÀU cho 
NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN đảm bảo CON TÀU thân vỏ của 
nó, mọi trang thiết bị đi theo do NGƯỜI BÁN và/hoặc người 
thầu phụ của NGƯỜI BÁN theo hợp đồng này, chế tạo hay cung 
cấp bao gồm vật liệu, trang thiết bị (tất nhiên ngoại trừ những bộ 
phân nào cho CON TÀU mà do NGƯỜI MUA hay đại diện của 
NGƯỜI MUA cung cấp) về mọi sai sót có thể xảy ra do khiếm 
khuyết vật liệu và/hay công nghệ kém. 


2. Thông báo về khiếm khuyết 


NGƯỜI MUA sẽ thông báo bằng văn bản hay khẳng định 
bằng telex, càng nhanh càng tốt, sau khi đã phát hiện khuyết 
tật hay khiếm khuyết phải khiếu nại yêu cầu bảo hành. Văn 
bản thông báo của NGƯỜI MUA phải mô tả bản chất của 
khiếm khuyết, phạm vi hư hỏng đã gây ra NGƯỜI BÁN 
không chịu trách nhiệm bảo hành cho những khiếm khuyết 
phát hiện sau khi hết hạn bảo hành, trừ những thông báo 
khuyết tật mà NGƯỜI BÁN nhận được không chậm hơn 30 
ngày sau hạn mất hiệu lực đó. Thông báo bằng telex với giải 
thích chi tiết ngắn gọn bản chất của khuyết tật và phạm vị hư 


282 


hỏng trong phạm vi 30 ngày sau hạn hết bảo hành và một 
khiếu nại tiếp theo được coi là đủ thỏa mãn yêu cầu về 
thời gian. 


3. Sửa chữa khiếm khuyết 


Bằng chi phí của mình, NGƯỜI BÁN sẽ thực hiện sửa chữa 
những khiếm khuyết mà CON TÀU hay một bộ phận trang thiết 
bị của nó đã được bảo hành theo điều khỏan này bằng cách tiến 
hành mọi công việc sửa chữa và/hay thay thê cần thiết. Những 
việc sửa chữa và/hay thay thế đó được thực hiện bởi NGƯỜI 
BÁN. Tuy nhiên, nếu để cho NGƯỜI BẢN sửa chữa là điều 
không thực tế và nếu để NGƯỜI BÁN gửi các phụ tùng và vật 
liệu là việc ảnh hưởng làm chậm trễ tiến độ khai thác CON 
TÀU, thì trong những trường hợp như vậy, NGỪƠI MUA thực 
hiện việc sửa chữa hay thay thế ở đâu đó do NGƯỜI MUA 
quyết định, miễn là NGƯỜI MUA trong mọi trường hợp, càng 
nhanh càng tốt, thông báo bằng văn bản hay telex khẳng định 
thời gian hay địa điểm tiến hành sửa chữa và nếu CON TÀU 
không bị chậm trễ hay việc khai thác điều hành tàu không bị ảnh 
hưởng thì NGƯỜI BÁN có quyên kiểm tra lại, thông qua người 
đại diện của mình hay Đăng Kiểm, về bản chất và phạm vi các 
khuyết tật đã khiếu nại. Trong những trường hợp đó, sau khi đã 
xác minh xong, NGƯỜI BÁN sẽ ngay tức khắc thông báo bằng 
telex có chấp nhận hay bác bỏ các khuyết tật là đối tượng phải 
bảo hành. Trong mọi trường hợp hãn hữu, Kỹ Sư Bảo Hành 
được quy định sau đây, sẽ thực hiện công việc và thay mặt cho 
NGƯỜI BẢN. 


283 


4. Phạm vi trách nhiệm của NGƯỜI BÁN 


NGƯỜI BÁN sẽ không có nghĩa vụ va/hay trách nhiệm với 
những khuyết tật phát hiện sau khi đã hết thời hạn bảo hành quy 
định ở trên. NGƯỜI BÁN có trách nhiệm với NGƯỜI MUA đối 
với những khuyết tật và hư hỏng gây ra bởi bất kỳ khuyết tật đã 
nói trong Điều khoản này miễn là trách nhiệm của NGƯỜI BÁN 
chỉ giới hạn cho những hư hỏng xảy ra trong thời gian bảo hành 

_ đã nói ở trên NGƯỜI BÁN không có nghĩa vụ phải sửa chữa 
hay có trách nhiệm về các hư hỏng cho con tàu hay bất kỳ bộ 
phận nào của trang thiết bị của nó, do tình trạng mòn hỏng thông 
thường, hay gây ra bởi các khuyết tật khác với các khuyết tật đã 
nói ở trên, NGƯỜI BÁN cũng không có trách nhiệm với các 
khuyết tật của CON TÀU hay bộ phận trang thiết bị của tâu, gây 
ra bởi hỏa hoạn hay tai nạn trên biển hoặc bởi quản lý kém, sự 
cố, sự câu thả, cầu thả có ác ý từ phía NGƯỜI MUA, nhân viên 
hay đại lý của họ kể cả sỹ quan, thuyền viên và hành khách của 
CON TÀU hay bất kỳ người nào khác đi trên CON TÀU hay 
làm việc trên đó mà không phải NGƯỜI BÁN hay nhân viên, 
đại lý hay nhà thầu phụ của NGƯỜI BÁN. Cũng như thé, 
NGƯỜI BÁN không chịu trách nhiệm về các khuyết tật trên 
CƠN TÀU hay trang thiết bị hay bất kỳ một bộ phận của nó, đã 
được sửa chữa hay thay thế bởi những người không phải là 
NGƯỜI BÁN hay nhà thầu phụ của người bán cung cấp. Ngay 
khi bàn giao CON TÀU cho NGƯỜI MUA, theo các điều khỏan 
của Hợp đồng này, NGƯỜI BÁN sẽ hết mọi nghĩa vụ và trách 
nhiệm dù bất kỳ như thế nào nảy sinh ra căn cứ theo hợp đồng 
này (trừ những nghĩa vụ với NGƯƠI MUA đặc biệt nêu ra trong 
Điều khỏan IX này), bao gồm, không hạn chế, bất kỳ nghĩa vụ 
hay trách nhiệm nào về khiếm khuyết công nghệ, vật liệu hay 


284 


trang thiết bị, thiết kế hay xét về các khuyết tật khác nếu có hay 
bất kỳ hư hỏng nào gây ra từ hành động, sự thiếu sót của 
NGƯỜI BÁN. Trong mọi trường hợp, cả X và NGƯỜI ĐÓNG 
TÀU đều không chịu trách nhiệm về các tốn thất hệ quả hay tổn 
thất đặc biệt, tôn thất về lợi nhuận, thu nhập hay tiền phạt về bốc 
dỡ hàng chậm trực tiếp gây ra bởi NGƯỜI MUA có liên quan tới 
CON TÀU. Việc bảo hành nêu ra trong Điều khoản này và nghĩa 
vụ và trách nhiệm của NGƯỜI BÁN nêu ra ở đây, đều có tính 
chất duy nhất và có tính tại chỗ, và NGƯỜI MUA bởi vậy khước 
từ mọi các việc sửa chữa, bảo đảm, bảo hành hay các nghĩa vụ 
được biểu thị hay ấn ý trong các Luật nào khác (bao gồm không 
giới hạn bất kỳ nghĩa vụ nào của NGƯỜI BÁN xét tới tính phù 
hợp, khả năng tiêu thụ sản phẩm và các hư hại hệ quả) có hay 
không gây ra do sự bất cân của NGƯỜI BÁN. Việc bảo hành 
này sẽ không được kéo dài, sửa đổi, thay đổi ngoại trừ bằng 
văn kiện chính thức được ký bởi đại diện có thấm quyển của 
NGƯỜI BÁN và NGƯỜI MUA. 


285 


LESSON 30. A PROMISING YEAR OF SHIPBUILDING 


Vinashin, the countrys largest shipbulding ¡industry 
corporation, on Wednesday begins building the first two ships in 
a l5-vessels deal with Graig Group of Britain. The two vessels 
WIll be built at two different shipyards ¡n the country's north - Ha 
Long in Quang Ninh province and Nam Trieu in Hai Phong city. 
In a US3336 million deal, the Graig Group ordered the 15 
bulkcarriers of 53,000 deadweight tons (DWT) from Vinashin in 
2004. Officials expect the first vessel to be completed by May 
31, 2006, and the remaining 14 vessels will be presented to 
Graig Group ¡n fñive month intervals. 


The sipning of the building contracts signals the start of a 
busy and successfil year for Vinashin, as the company has also 
received orders from Vinalines for 13 Cargo vessels ranging 
from 6,500 - 22,500 DWT. 


Vinashin is now negotiating a deal for 16 container vessels of 
5,000 DWT for the Dane Shipping Company. If plans go 
smoothly, the contract should be signed in the next two months, 
An export contract between Vinashin and the Dutch company 
SphithofF is also ¡n the pipeline. 

Vinashin aims to manufacture seven million tons of ships by 
2010, one million tons of which will be for export. For 2015, the 


company targets 10 million tons of ships, including three million 
tons for export. 


286 


"Vinashin has developed a plan to co-operate closely with 
foreign ship building companies and related companies for 
mutual benefits. This is a good way to help Vinashin compete 
with other ship building companies the world over" said 
Vinashin Deputy General Director Nguyen Quoc Anh. 


One o£ Vinashin's most Important strategies is its competitive 
pricing. The company uses Vietnamese spare parts and 
equipment ¡nstead of imported items whenever possible. Over 
the past four years, Vinashin has maximised its limited State 
budget allocation to cụt down on imports. Now, approximately 
30-40 per cent of the equipment and materials used in the 
shipyards are made in Viet Nam. Vinashin expects this fñigure to 
reach 60 per cent by 2010. 


D92) 21/556, * 


Mr Hugh Williams oƒ Graig and Mr Pham Thanh Binh oƒ 
Vinashin at Nam Trieu Shipyard 


ông Hugh Milliams của Graig và ông Phạm Thanh Bình 
Vinashin tại xưởng Nam Triệu 


287 


Vinashin also has plans to upgrade the Ha Long, Bach Dang, 
Ben Kien, Nam Trieu and Sai Gon shipyards. The Company aims 
to build a modern shipyard in Dung Quat, in the central Drovince 
of Quang Ngai, which will produce vessels up to 100, 000 DWT. 
Production of the shipyard's first vessel ¡is ©expected to 
commence on July 1, 2006, and should be completed by late 
2007, by order of the prime minister. 

To compete with foreign design, Vinashin has also devised a 
sirategy to develop its techniques and technology by acquiring 
the latest software from advanced ship building countries like 
Poland, Japan and the Republic of Korea. In addition, the 
company plans to hire foreign experts to train its staff. "If the 
cOmpany stays on ifs current path, Vinashin will soon become a 
siong competitor in the international ship building industry," 
sad Deputy General Director Anh. (extracted fom Saigon 
Times 16/02/2005). 


NÑew Words and Expressions 


1. promising ađj - đầy hứa hẹn, nhiều triển vọng 

2. deal z - thoả thuận, thỏa ước (trong kinh doanh) 

3. bulkcarrier m - tàu chở hàng rời (hàng xô) 

4. interval m - thời gian giữa hai sự kiện, khoảng thời gian 
5. signal v - báo hiệu 

6. Dane Shipping Company - Công ty hàng hải Đan Mạch 
7. Dutch ađÿ - thuộc về Hà Lan 

8. smoothly a4v - một cách êm ả, một cách trôi chảy 

3. pipeline z - đường ống 

10. target v - nhằm mục tiêu 


288 


. benefit ơ - lợi, lợi ích 

. mutual benefi - hai bên cùng có lợi 

. deputy general director - phó tông giám đốc 
. strategy 7 - chiến lược 

. €Ompetitive pricing - giá cạnh tranh 

. budget 7 - ngân quỹ 

. allocation z - sự phân phối 

. appoximately ađ# - vào khoảng 

. reach v - đạt tới 

. upgrade v - nâng cấp 

. aim v - nhắm tới 

. commenee v - bắt đầu 

. pime minister - thủ tướng 

. acquire v - thu được, giành được 

. ®xpert 7 - chuyên gia 

. devise y - thảo ra, đặt kế hoạch 

. competitor ø - người cạnh tranh, đối thủ 


Verb Phrases and Collocations 


1) go smoothly - tiến hành thuận lợi, trôi chảy 

2) in the pipeline - đang được thảo luận, đang được chuẩn bị 
3) the world over - toàn thế giới 

4) by order of - theo chỉ thị của 

5) devise sth to + v - thảo ra cái gì để làm ... 


289 


BÀI 30. MỘT NĂM ĐÀY HỨA HẸN CHO 
CÔNG NGHIỆP ĐÓNG TÀU 


Vinashin, tổng công ty công nghiệp đóng tàu lớn nhất nước, 
vào ngày thứ tư vừa rồi đã bắt đầu đóng hai chiếc tàu đầu tiên 
trong thỏa thuận 15 chiếc đóng cho Graig của Anh. Hai tàu sẽ 
được đóng tại hai xưởng khác nhau ở miền Bắc, đó là Hạ Long 
tại tỉnh Quảng Ninh và Nam Triệu tại Hải Phòng. 

Trong một thoả thuận trị giá 336 triệu đô la vào năm 2004, 
Graig đã đặt Vinashin đóng 15 chiếc tàu chở hàng rời 53 nghìn 
DWT. Các quan chức hy vọng con tàu đầu tiên sẽ được hoàn tất 
vào ngày 31/05/2006 và 14 chiếc còn lại sẽ được giao cho Graig 
cứ cách nhau Š tháng một chiếc. 

Việc ký kết hợp đồng khởi đầu một năm bận rộn và thành 
công của Vinashin, vì công ty cũng đã nhận được những hợp 
đồng từ Vinalines gồm 13 chiếc tàu hàng từ 6500 tới 22500 
DWT. Vinashin hiện nay đang bàn thảo với Công ty hàng hải 
Đan Mạch về một thoả thuận đóng 16 chiếc tàu Container 
5000DWT. Nếu kế hoạch thuận lợi, hợp đồng sẽ được ký kết hai 
tháng sau. Một hợp đồng xuất khẩu giữa Vinashin và công ty 
Spithoff của Hà Lan cũng đang được thảo luận. 

Vinashin dự định tới đóng 7 triệu tấn tàu vào năm 2010, 
1 triệu tấn để xuất khầu. Tới năm 2015, công ty đặt mục tiêu 
10 triệu tấn tàu, trong đó có 3 triệu tấn để xuất khẩu. 


290 


"Vinashin đã xây dựng một kế hoạch cộng tác chặt chế với 
các công, ty đóng tàu nước ngoài và các công ty hữu quan. trên 
nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Đây là một phương pháp tốt để 
Vinashin cạnh tranh với các công ty đóng tàu khác trên toàn thế 
giới" - phó Tổng Giám đốc Vinashin Nguyễn Quốc Ánh đã nói. 

Một trong những chiến lược quan trọng nhất của Vinashin là 
giá cả cạnh tranh. Công ty dùng các phụ tùng và trang bị của 
Việt Nam thay vì nhập khẩu nếu có thể được. Trong bốn năm 
qua Vinashin đã sử dụng tối đa phần ngân sách hạn hẹp của nhà 
nước để giảm thiểu việc nhập khẩu. Hiện nay, khoảng 30-40 
phân trăm trang thiết bị và vật liệu dùng trong các xưởng đóng 
tàu là chế tạo tại Việt Nam. Vinashin hy vọng con số đó đạt tới 
60 phần trăm vào năm 2010. Vinashin cũng lập kế hoạch để 
nâng cấp các xưởng đóng tàu Hạ Long, Bạch Đẳng, Bến Kiên, 
Nam Triệu và Sài Gòn. Công ty dự định xây dựng một xưởng 
hiện đại tại Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung, 
xưởng sẽ đóng tàu tới 100.000DWT. Theo chỉ thị của 
Thủ tướng, xưởng sẽ bắt đầu đóng con tàu đầu tiên vào ngày 
1/7/2006 và hoàn tất vào cuối năm 2007. 

Để cạnh tranh với các thiết kế nước ngoài, Vinashin đã thảo 
ra chiến lược phát triển kỹ thuật và công nghệ bằng cách sử dụng 
những phần mêm mới nhất từ các nước đóng tàu tiên tiến như Ba 
Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngoài ra, công ty cũng lập kế hoạch 
thuê các chuyên gia nước ngoài để huấn luyện đội ngũ của mình. 
"Nếu công ty tiếp tục trên con đường đang đi, Vinashin chẳng 
bao lâu sẽ trở thành một đối thủ mạnh trong công nghiệp đóng 
tàu quốc tế" - phó Tổng Giám đốc Ánh nói, (trích Saigon Times 
16/02/2005). 


291 


â Certain amount of 

a certain body of waters 
a little amount of 

a moderate amount of 
a number of 

ã Serles Of 

â WOrk Of art 

abandon ø y 

abolish y 

ABS 

aCceptance ? 
accommodation deck 
accomplish y 
accbmulate y 

âCCuracy ø 

aCcurate ađj 

accurate synchro device 
accurately qäv 
acetylene cutter 
acid-pickling m 


acquire v 


292 


Vocabulary 


Á 


một lượng nhất định 
khu vực nước nào đó 
một lượng nhỏ 

một lượng vừa phải 
một chút 


. một loạt 


một tác phẩm nghệ thuật 
từ bỏ, đời bỏ 

thủ tiêu 

Đăng Kiểm Mỹ 

sự chấp nhận 

boong ở 

hoàn thành, thực hiện 
tích tụ lại, gom lại 

độ chính xác 

chính xác 

thiết bị đồng bộ chính xác 
một cách chính xác 

máy cắt axêtylen 

cho ăn mòn trong acid 
thu được, giành được 


act the role of 
add A toB 
adhesiveness ø 
adhesiveness to 
adjacent a. 
adjust y 
administration 
admit v 
aeroplane ø 
aforementioned øz. 
aforesaid ađj 
af aadwn 

aft peak 

aÑter service 
agent 

apree upon 
aiIm y 

air bottle 

ãiT COmPT€SSOT 
8ÌT T€S€TVOIT 
8Ir siren 
air-tipht test 
alert v 


alipnment 


all position 


đóng vai trò 

thêm A vào B 

lực dính bám 

dính bảm với 

kể cận, kế bên 

điều chỉnh 

việc quản trị 

chấp nhận 

máy bay 

đã nói ở trên 

đã nói ở trên 

phía sau 

hầm nhọn phía đuôi 
dịch vụ hậu mãi 
đại lý 

đồng ý về 

nhắm tới 

chai khí nén 

máy nén khí 

bình chứa khí nén 
còi khí 

thử kín khí 

báo động, báo nguy 
công việc kẻ thăng, 
sắp thăng hàng 


mọi vị trí 


293 


all the way 


về mọi mặt 


ví dụ: lÝyou want to take it up with the boss, 


FÍ support you all the way 
allocation mú 

allowance mé 

alter v 

alternating current (A. C. ) 
ambient air 

ammonnia ? 

analoguos a#/ 

anchor chain (cable chain) 
anchor windlass (cha¡n windlass) 
anchor 7. 

anchorage buoy 

anchoring test 

and the like (and such like, 
and similiar things) 
angular ađÿ 

anticorrosion precaution 
âppearance ø 

appendix ø 

application software 
appoximately aä4y 
approval ø 


âDpTOve Ví. 


294 


sự phân phối 

hạn định cho phép 
thay đối, sửa đổi 
dòng xoay chiều 
không khí xung quanh 
amôniặc 
tương tự 
xích 

tỜời neo 
neo 
phao neo 
thử neo 


và các thứ khác nữa 
thuộc về góc 

ngăn ngừa chống Bỉ 
vẻ bề ngoài 

phụ lục 

phần mềm ứng dụng 
vào khoảng 

sự phê chuẩn, duyệt 
phê duyệt, chuẩn y 


arbitrate v. 

8TC 7! 

arduous a. 

ârISe 

arise from 

ârrange y 

arrive in (at) 

article 

artificial microclimate 
as a supplemental means 
as clear as noonday 

a§ ©arÏy as 

as far as A 1s concerned 
as follows 

as for sb/sth 


a5 I† Were 


trọng tài 

cung 

khó khăn gian khổ, gay go 
ny sinh ra 

sinh ra từ 

bồ trí 

đi tới 

điều khoản 

vị khí hậu nhân tạo 

như một phương tiện phụ 
sáng rõ như ban ngày 

ngay từ sớm 

còn về việc A 

như sau 

còn như, về phần ..„ thường 
dùng để nói về ngườưvật gì 
đó chịu tác động nào đó 

có thể nói 


as long as - miễn là, chừng nào mà; ví dụ: as long as it doesnt rain 
we can play - chừng nào mà trời đừng mưa là chúng ta chơi được 


AS many as 

as mụuch as 

as the reference to 
aS usual 

asbestos ” 

ask for 


càng nhiều 

càng nhiều 

làm căn cứ cho... 
thông thường 
amăng 


đòi hỏi 


295 


Assemble Lanpuage 
assemble y 


A§SIgn v 


aSsume 
assure sb. of sth. 

astern z! 

at the present time 

atomic power 

atomIze v 

attach v 

aural a47 

authority „ 

authorize y 

automatic control device 
automatic production line 
automatic steering 

automatic submerged arc welding 
aux. boiler 

âux. engine 

aux. engine room 

aux. machinery 

auXiliary means 


auxiliary system 


296 


Ngôn ngữ Assemble 

lắp ráp 

chỉ định cho ai một nhiệm vụ 
hay chức vụ, bổ nhiệm 

đảm đương, gánh vác 

bảo đảm với 

đuôi tàu 

hiện nay 

động cơ nguyên tử 

phun nhỏ, làm nhỏ 

đính kèm 

nghe được bằng tai 

cơ quan có thâm quyển 

cho quyên, ủy quyền 

thiết bị điều khiển tự động 
dây chuyển sản xuất tự động 
lái tự động 

hàn hồ quang nhúng tự động 
nỗi hơi phụ 

máy phụ 

buồng máy phụ 

máy phụ 

biện pháp phụ 

hệ thống phụ trợ 


backing n 

ballast piping 

ballast pump 

ballast system 
ballast tank 

ballast water 

base m 

base point 

basic design 

basic metal 

batiery unIt 

be analogous to 

be appropriate †o 

be automatically included 
be aware that 

be cast for the part of 
be classifñed into 

be clear about 

be compared to/with 
be composed of 

be concerned with 
be confined to 

be contrary to 


tắm đệm mặt sau 
đường ống balát 

bơm balát 

hệ ba lát, hệ nước dẫn 
két balát 

nước ba lát 

chuẩn 

điểm chuẩn 

thiết kế cơ bản 

kim loại cơ bản 

tổ accu 

tương tự với 

thích hợp, thích đáng 
In được tự động đưa vào 
biết rằng 

được phân đóng vai trò 
được phân thành 

làm sáng tỏ 

so sánh với 

được hợp thành bởi 
để cập tới 

được giữ lại 

trái ngược với 


be coupled with 
be cut into 

be defined as 

be dependent on (upon) 
be distributed at 
be divided into 
be familiar with 
be ft for 

be good for 

be harmfl to 

be In contact with 
be in operation 
be in want of 

be Joined to 

be laid on 

be limited to 

be linked to 

be loaded with 
be out of service 
be put as 

be repgarded as 
be related to 

be relevant to 


be required to fully comply with 


be separated into 


298 


kết nối với 

được chia thành 
được xác định như 
phụ thuộc vào 

được phân bố 

được chia thành 

làm quen với 

thích hợp với 

tác dụng với 

có hại cho 

được tiếp XÚC VỚI 
trong khi khai thác 

mong muốn 

nối với 

dựa trên 

được giới hạn 

nối với 

được chất tải bởi 
ngừng 

được coi như 
được coi như 

có liên quan tới 

co liên quan 

được yêu cầu phải hoàn toàn 
phù hợp với 

được phân chia thành 


be similar to 

be subdivided into 
be subjected to 

be suitable for 

be surprised to 

be symmetrical to 
be termed as 

be transformed (converted) into 
be widely used 
beacon ø 

beam m 

beam ø 

become validated 
bending machine 
benefit m 

berth or slipway fabrication 
bilge keel 

bilge ơ 

bilge plate 

bilge pump 

bilge system 
binary system 
binding ađj 

bít by bít 


tương tự với 

được chia ra 

phải chịu là 

thích hợp với 

ngạc nhiên vì 

đối xứng 

được gọi là 

chuyền đổi thành 

in được dùng rộng rãi 
đèn hiệu 

tia, chùm tia 

xả ngang boong 

trở nên có hiệu lực 

máy uốn 

lợi, lợi ích 

chế tạo trên đà hay triển tàu 
sống hông, vây bên hông 
nước đây tàu 

tắm hông 

bơm nước đáy tàu 

hệ nước la canh (nước đáy tàu) 
hệ nhị phân 

ràng buộc 


dần dần, từ từ 


blackout and recovery test of main generator - thử cắt điện hoàn 
toàn và khôi phục lại của tổ máy phát chính 


299 


blessing ø 
block coefficient 


block or section fabrication 


blockz 

blood vessel 
blower ø 

blue collar worker 
boast oneself to be 
boat deck 

bollard z; 

bother one's brain about 
bottom plate 
bottom structure 
bottom ø 

bow øm 

bow and stern structure 
bow section 
branch system 
break out 

bridge control 
bridgen 

bring about 

bring in 

broadly speaking 
bronze sleeve 
budget n 


300 


chúc phúc 

hệ số béo 

chế tạo tổng đoạn hay phân đoạn 
tổng đoạn 

mạch máu 

máy hút 

công nhân 

kiêu hãnh, tự hào là 
boong xuồng 

cột buộc dây 

bận tâm về 

tắm đây 

kết cầu đây 

đáy tàu 

mũi tàu 

kết cấu mũi và đuôi 
phân đoạn mũi 

hệ thống nhánh 
bùng phát 

điều khiển từ buồng lái 
lầu lái 

đem lại 

đem lại 

nói rộng ra 

ống bọc đồng 

ngân quỹ 


bulbous bow 

bulk cargo 
bulkcarrier 
bulkhead mở 
bulkhead structure 
butt joint 

by means of 

by oneself 

by order of 


cabin mở 

cable fixture 
calculation ø 
calibrate v 
calibration ø 
call sign 
calorific value 
camber ø 
capstan windlass (anchor winch) 
CarpO ? 

Cargo oil 
cargo-hold ø 
cargo-lifing m 
CaSt iron piece 


mũi quả lê 

hàng rời, hàng xô 

tàu chở hàng rời (hàng xô) 
vách 

kết cầu vách 

mối nối đấu đầu 

thông qua 

bởi ai 

theo chỉ thị của 


cabin 

kẹp cáp 

tính toán 

căn chỉnh 

căn chỉnh 

hô hiệu 

trị số calo 

độ cong ngang boong 
tời (đứng) neo 
hàng hoá 

dầu hàng 

hầm hàng 
nâng hàng 
miếng gang 


catch fire 
cater for 
cathode-ray 
central control 


central processing unit (CPU) 


centreline z 
centrifupal a 
certificate z 
chain locker 
chain pipe 

chain reaction 
chain stopper 
challenge 
chamfer y 
characteristics 
charge y 

check ø 

chemical medium 
chip n 

circle „ 
shipbuilding circle 


Circular m 


claim ø 


302 


bắt lửa, cháy 

cung cấp 

tia catốt 

điêu khiển tập trung 


bộ xử lý trung tâm, bộ CPU 
centralized control room (the control room) - buồng điểu khiển 


tập trung 
đường dọc tâm 
ly tâm 
chứng chỉ 
cái khóa xích 
ống xích 
phản ứng dây chuyển 
cái chặn xích 
thách thức 
vạt mép, săng phanh 
đặc tính 
nạp (điện, khí...) 
thực nghiệm, thử 
môi trường hoá học 
chip 
giới 
giới đóng tàu, các doanh 
nghiệp, cơ quan đóng tàu 
thông báo, văn kiện, 
thư luân lưu 
đòi, yêu sách 


classification ø 


classification society 


cleanness 
closed circulation 
clutch m 


đăng kiểm, hội phân cấp 

tổ chức phân cấp, đăng kiểm 
độ sạch 

tuần hoàn đóng 

bộ ly hợp 


CNC (Computer-Numerical-Controlled) machines - máy được 


CO2 shielded arc welding 


coating ứ 
code ? 


coefficients of ship form 


cold processing 
collectively a#w 
collision z: 
combustibility m 
combustion øas 
combustion m 


come Into being(existine) 


come Into use 
come to † v 
come to a stop 
come to 
commence w 
commitment ø 
Communication ø 
compartment 7 


điều khiển số, máy CNC 
hàn hồ quang được bọc CO2 
lớp bọc 

luật 

hệ số hình dáng 

81a công nguội 

chung, gộp lại 

sự va chạm, sự đâm va 
tính cháy được 

khí cháy 

sự đốt cháy 

xuất hiện 

bắt đầu sử dụng 

bắt đầu... 

dừng lại 

đi tới 

bắt đầu 

nghĩa vụ 

thông tin liên lạc 
khoang 


303 - 


compartment stuffing box 
COIPASS Ø 

compass deck boong 
Compensate w/ 
compctitive pricing 
competitor ” 

complement ¿¡ 

completion drawing 
complex a4? 

comply with 

Component ? 
Composition ø 

compound excitation 
comprehensive 
compressed aïr 
Compression (power) stroke 
Concentrate on 
conceptual a 
condensation ø 

conduct y 

Conductor ø 

confine oneself to the subject 
confine y 

Connecting rod 


Connection ø 


304 


hộp làm kín 

la bàn 

la bản 

bù trừ 

giá cạnh tranh 

người cạnh tranh, đối thủ 
định biên 

bản vẽ hoàn công 
phức tạp 

tuân theo, chiếu theo 
thành phần 

thành phần cầu tạo 
kích hoạt phức 

bao hàm toàn diện 

khí nén 

hành trình nén 

tập trung vào 

có tính khái niệm 
ngưng tụ 

dẫn đường, hướng dẫn 
dây dẫn 

tự giới hạn mình trong chủ đề 
giam giữ, giữ lại 
thanh nối 


việc kết nối 


consequential ađ7 
COnSISt Of 

constant voltage 
consumable a4? 
consumables 7 
Consumption ? 

Contact w 

Container 

continuous deck boong 
Conftract 

Contradiction z 

control cIrcuit 

control component 
control unit 

controllable pitch propeller (CPP) 
converse method 
COnVertor ? 

convey (transfer) A to B 
COTVeVOF 7 

coolant (cooling agent) øở 
COOler 7 

cooling system 
Coordination ø 

COF€ 7 


COrporation z 


do hậu quả, do kết quả 
bao gồm 

điện áp không đồi 

tiêu dùng 

những thứ có thể tiêu dùng 
sự tiêu thụ 

tiếp xúc 

Conftainer 

liên tục 

hợp đồng 

sự mâu thuẫn, sự trái ngược 
dòng kiểm tra 

thành phân điều khiển 
thiết bị khống chế 

chân vịt biến bước 
phương pháp úp 

bộ chuyên đổi 

chuyên từ A sang B 
băng chuyển 

tác nhân làm lạnh 

bầu làm mát 

hệ làm mát 

sự cộng đồng, phối hợp 
lõi, nòng cốt 


công ty, tập đoàn 


305 


h, 


COrrection z sự sửa chữa, hiệu chỉnh lại 


COrrespond to tương ứng với 
COTrOSion ø# gỉ mòn 
corrugated a được uốn sóng 


COSPAS-SARSAT satellite system - Hệ vệ tỉnh tìm cứu do Mỹ, 
Anh, Canada, Pháp và Liên Xô (cũ) hợp tác tên viết tắt từ các 
chữ Nga: COSmo SPASatel - cứu trong vũ trụ và các chữ Anh: 
Search And Rescue SATtellite 


COUTS€ 71. hành trình 
COvenant khế ước, văn tự 
COV€F 7 che phủ ` 
COV€rage ? sự che phủ | 
CPP drive truyền động chân vịt biến bước 
crankcase m hộp khuỷu 
crankshaft trục khuỷu 
crash stop test thử dừng đột ngột 
CT€W 7 thuyển viên 
critical path method(CPM) phương pháp đường tới hạn, 
phương pháp đường Gantt 
CrOSS section mặt cắt ngang 
crosshead ø đầu khuỷu ' 
Current 7 dòng chảy/cường độ dòng 
CUrVe” - đường cong 
cụt of cắt khỏi 
Cutting m cắt 
cylinder ø xylanh 


306 


cylinder liner áo lót xy lanh 
cylinder oil dầu xylanh 
cylinder wall thành xylanh 


D 


Dane Shipping Company Công ty hàng hải Đan Mạch 
data base management system (DBMS) - hệ quản lý cơ sở dữ liệu 


đavit ở cầu (xuỗng cứu sinh..) 

deal m thoả thuận, thỏa ước (trong 
kinh doanh) 

deal with sth bàn về cái gì, đề cập vấn đề gì 

deck girder dầm dọc boong 

đeck longitudinal cơ cầu đọc boong 

deck machinery máy phụ 

deck mé boong 

đeck plate tắm đáy 

đeck structure kết cầu boong 

đeckhouse øò buông trên boong 

default m sự vắng mặt 

defect m„ khuyết tật 

defective a7 có thiếu sót, có khuyết tật 

đeform v biến dạng 

deformation ø biến dạng 

đelay y làm chậm trễ 

deliver y bàn giao 


307 


delivery 
delivery ceremony 


demurrage ? 


depend on (upon) 
dependence of 

deputy general director 
đerive from 

đerrick ở 

design stage 

design water plane coefficient 
design water pÌane 
designation ø 
đdestination m 

detail design 

detection m 

deviation n 

devise sth to+v 

devise y 

diameter 7 

difrentia 

dipgIt n 

digital selective calling (DSC) 
direct current (D. C. ) 
direct drive 

directional stability 


308 


bàn giao (tàu) 

lễ bàn giao 

tiền phạt giữ tàu quá hạn giao 
kèo (bốc hàng chậm) 
phụ thuộc vào 

phụ thuộc vào 

phó tổng giám đốc 
sinh ra từ 

câu trục 

giai đoạn thiết kế 

hệ số đường nước thiết kế 
đường nước thiết kế 
tên, thứ bậc. 

nơi đến 

thiết kế chỉ tiết 

phát hiện 

sự trệch, sự lệch 

thảo ra cái gì để làm... 
thảo ra, đặt kế hoạch 
đường kính 

sự khácbiệt 

con số 

gọi lựa chọn số 

dòng một chiều 

truyền động trực tiếp 
ồn định hướng 


discharge  y 
discretion 


dispensable a 
displacement coefficient 
dispute mú 

đistribute y 

distribution ø 
đdistribution box 
distribution panel panen 
distribution switch 
đdistribution system ø 
đdivision ø 

DNV 

do one's utmost to do sth 
dock m 

đock trial 

docking winch 
domestic ađj 

Doppler effect 

Doppler sonar log 

dot m 

double bottom 
double-action a 
down-vertical welding 
draft (draught) nø 


xả nước 

sự tự do làm theo ý mình, 
sự thận trọng 

có thể bỏ qua, có thể miễn trừ 
hệ số chiếm nước 

cuộc tranh luận 

phân bố 

phân bố 

hộp phân phối 

phân phối 

cầu dao phân phối 

hệ thống phân bồ 

việc phân chia 

Đăng Kiểm Na Uy 

cố gắng tối đa làm việc gì 
ụ, đốc 

thử tại đốc 

tời buộc dây khi vào bến 
trong nước 

hiệu ứng Doppler 

tốc độ kế Doppler 

dấu chấm 

đáy kép 

tác dụng kép 

hàn đứng từ dưới lên 
mớn nước 


309 


drainage ø 

draw (learn)a lesson 
draw out 
drawing 

drift v 

drinking water 
drip-proof type 
drive m 

drive mechanism 
drive unit 

đry v 

duly a—w 

Dutch ađj 


tháo nước, tiêu nước 
rút ra bài học 

rút ra 

bản vẽ 

trôi piạt 

nước uống 

loại chịu được nước nhỏ Điọt 
truyền động 

cơ cấu truyền động 
trang bị truyền động 
làm khô 

chính thức 

thuộc về Hà Lan 


dwell upon (on) - dừng lại ở, day đi day lại một vấn đề, ví dụ to 
dwell on sb' mistake - đừng lại, day đi day lại mãi lỗi của ai 


€arnings 7 

©economic effect 
edge preparation 
edge processing 
cdger ø 

effective horsepower 
Ject v 

elapse y 


310 


E 


thu nhập 

hiệu quả kinh tế 
chuẩn bị mép 
la công mép 
máy cắt mép 
mã lực hữu hiệu 
phun ra 


trôi qua (nói vẻ thời gian) 


electric brain 

electric load 

electrical arc 

electrical compass 
electrical drive 
electrical energy 
electrical impulse 
electrical power 
electrical shedding 
electrical slapg welding 
electrical user 
electrical-driven 
electrician mở: 

electricity outfitting 
celectrode m 
electromagnetic contactor 
electromagnetic log 
electronics z 

element z 

emergency control 
emergency network 
©mergency power sfation 
emergency steering 
emergency steering test 
emergency switchboard 
emergent discharge 


bộ não điện tử 

tải điện 

hồ quang điện 

la bàn điện 

truyền động điện 
năng lượng điện 
xung điện 

năng lượng điện 
phóng điện 

hàn điện xỉ 

hộ dùng điện 

dẫn động điện 

thợ điện 

trang trí điện 

điện cực 

công tắc từ 

tốc độ kế điện từ 
điện tử 

yếu tố, phần tử 
điều khiển ứng cấp 
mạng lưới ứng cấp 
trạm điện ứng cấp 
lái ứng cấp 

thử lái ứng cấp 
bảng điện ứng cấp 
xả nước ứng cấp 


311 


€mergent Service 


enable y 


enclose y 
encounter y 
endurance test of main engine 
engine oil 
engine outfitting 
©ngine space 
©ngIn€er 7 
©ngine-room 
cnhance v 
€nSUTe 

EO 


sử dụng lúc ứng cấp 

làm cho có thể, làm cho có 
khả năng 

bao bọc 

gâp bất thình lình, đụng độ 
thử độ bên bỉ của máy chính 
dầu máy 

trang trí động lực 

buồng máy 

nhân viên buồng máy 
buông máy 

nâng cao, tăng cao 

bảo đảm 

buồng máy không người 


EPIRB(Emergency Position Indicating Radio beacon) - phao vô 


tuyến chỉ vị trí sự cố, phao lpớp 
€TTOT 7 

€Very now and then 
©xceed w 

©xcept for 
€XC€SSIVe 4 
€xcitation nở 
exclude y 

©xclusive 4ÿ 
exhaust stroke 
€xpansion ø 


312 


sai sỐ 

bắt kỳ lúc nào 
Vượt quá 

rừ ra, loại trừ 

quá mức 

kích hoạt 

ngoại trừ 

duy nhất, độc nhất 
hành trình xả 

bản vẽ khai triển 


expanston stroke 
©xpansion tank 
€xXpense 
€xperienced 
€xperiment z 
©xp€rt 
€xpiration ? 
©XpIry n 
expressly ai 
extend w 
extend to 
©xtent ø 
€xterlor fOrce 
extinguish y 
€xtract mở 


F. O. meter 
F.O. tank 
fabricate y 
fabrication m 
fail to + v 


faiure m 


fairing 


hành trình giãn nở 
két giãn nở 

chi phí 

có kinh nghiệm 
thực nghiệm 
chuyên gia 

hết hạn 

hết hạn 

riêng đề, chỉ để 
kéo dài 

kéo dài tới 
phạm vị, quy mô 
ngoại lực 

dập lửa 

đoạn trích 


F 


đồng hô đo lưu lượng dầu đốt 
két dầu đốt 

chế tạo 

gia công 

không thực hiện được 

tình trạng không thích hợp, 
không hoạt động như mong đợi 
việc làm trơn nhăn 


313 


fatrlead m 


fall into 


fashioned steel 

fast speed (raprdity) 
fasten sth to 
fathometer z 
feature m 

feed circuit 

feed w 

fees and charges 

fill up 

fillet seam 

fillet welding 

filter ở 

final a47 

find wide application to 
fñne a 

finished drawings and plans 
fire detecting test 
fire hazard 

fire main 

fire pump 
fire-fighting system 
fire-resistant ø 


fitness ø 


314 


thanh dẫn hướng 

được hiểu, nhận ra (từ nhóm từ 
fall to place) 

thép hình 

tính tốc độ 

buộc với 

máy đo sâu 

nét đặc biệt, điểm đặc trưng 
dòng cấp 

cấp 

tiền thù lao, lệ phí 

lắp đầy bảng 

mối hàn góc 

hàn góc 

bộ lọc 

cuối cùng 

được áp dụng rộng rãi 

đẹp, tốt 

bản vẽ và sơ đồ hoàn công 
thử phát hiện cháy 

hoả hoạn 

đường ống nước chính chóng cháy 
bơm chống cháy 

hệ thống chống cháy 

chịu lửa 


sự thích hợp, sự phù hợp 


fixed pitch propeller 
flash signal lipht 
flat fillet seam 
flexibility m 
flexible coupling 
float launching 
floatability n 
floating positively 
flood y 
floodability m 
floodability 
floor plate 
fluctuate v 
fluctuation ? 
fush v 

flushing agent 
flux n 

foam ø 

fopgy a4j 
folding machine 
for home use 
for the sake of 


forced lubrication 
forced ventilation 
fore perpendicular 


chân vịt bước cố định 
đèn chớp tín hiệu 

mối hàn góc phẳng 

tính mềm dẻo 

kết nối mềm 

hạ thủy cho nỗi 

tính nỗi 

nôi dương, nổi hoàn toàn 
chìm, ngập nước 

tính chống chìm 

tính chống chìm 

tắm ngang đáy 

dao dộng 

biến động, ba động 

đội nước làm sạch (fush the toilet) 
tác nhân thôi rửa 

trợ dung 

bọt 

đầy sương mù 

máy bẻ mép 

để dùng trong nước 

vì (for the sake of peace vì 
hoà bình) 

bôi trơn cưỡng bức 
thông gió cưỡng bức 
đường thẳng góc mũi 


315 


forc‹:ast m 
foreca›tlen 
fOririorron n 
formula n 
formulas (formulae) 
forthcoming ađÿ s 
forward w 

frame m 

framing block 
freeboard ? 

freon ; 


frequency difference latching 


frequency ø 
frequency regulation 
fresh water (F. W.) 
fresh water production plant 
friction resistance 
from start to finish 
from this lesson on 
fuel m 

fuel oil (F. O.) 
full-load a 

full-load displacement 
funnel m 

furnish y 


316 


dự báo 

thượng tầng mũi 

kết cầu 

số nhiều 

công thức 

ắp tới, sắp đến 

gửi đi 

khung 

tông đoạn khung 

mạn khô 

frêôn 

việc toả định (khoá) độ chênh 
tân số 

tần số 

việc điều hành tần số 
nước ngọt 

trang bị sản xuất nước ngọt 
Sức cản ma sát 

từ đầu tới cuối 

từ bài học 

nhiên liệu 

dầu đốt 

tải đầy 

lượng chiếm nước tải đầy 
ống khói 


cung cấp 


galley m 

Øas Cutting 

gas turbine engine 
gas welding 

gaze at 

ð€aT "ở 

Đear drive 

general arrangement 
general description 
generating set 
generation mơ 
8eometrical charactertstIcs 
8eometrical principle 
get through 

BIve first priority to 
GL 


nhà bếp 

cắt hơi 

động cơ tuabin hơi 
hàn hơi 

nhìn chăm chăm 
bánh răng 

truyền động bánh răng 
bố trí chung 

mô tả chung 

máy phát 

phát điện 

đặc tính hình học 
nguyên tắc hình học 
thông qua 

ưu tiên số một 


Đăng Kiểm Đức 


GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) - Hệ An 
toàn và Báo nguy Hàng hải toàn cầu 


go aRer 

go down 

Øo into action 
øo Into details 
go smoothly 
go through 


đi theo 

bị chím 

bắt đầu hành động 
đi vào xét chỉ tiết 


tiến hành thuận lợi, trôi chảy 


đi qua, kinh qua 


8O wrong 


GPS (Global Positioning System) 


grant y 


graphic processing software 


BTâVIty cenire 
gravity launching 
gravity welding 
BTOOve y 

BrOSS tonnape 
8round v 
8Uarantee engineer 
8Uuãrantee 7 y 
8uarantee period 
BVTO n 

ByTO Compass 


halogen 

handđ control 
hand lever 

hand steering 
hand wheel 
handle y 

happen to 
harbour generator 


318 


phạm sai lầm 

hệ định vị vệ tỉnh toàn cầu 
cho phép, chấp nhận, cấp 
phần mềm xử lý đồ họa 
trọng tâm 

hạ thủy bằng trọng lực 
hàn trọng trường 

vạt mép 

dung tải tổng 

tiếp đất 

kỹ sư bảo hành 

đảm bảo, cam kết 

thời gian bảo hành 

Con quay 

la bàn điện 


halon 

điều khiển thủ công 

cần tay 

lái tay 

tay vặn 

điều khiển 

Xảy ra 

máy phát khi tàu đỗ bến 


harbour 7? 
hardware ø 

hatch trunk 

have a better understanding of 
have a close look at 
have an idea about 
have mụch to do with 
have the last word 
hawsepIpe 
headroom øw 

heat exchanger 
heating ?Ø 

heavy current 

heavy oll 

heel m 

hereinbelow ađäw 
hereof ađ—v 

HF (hiph frequency) 
high-speed boat 
horizontal a 
horsepower (hp) m 
hose ø 

hot processing 

hot work 
howsoever a4 


cảng: vào cảng 

ô cứng 

quầy miệng hầm hàng 

có được sự hiểu biết rõ ràng 
để mắt quan sát kỹ 

có ý 

có nhiều quan hệ với.... 

có lời nói cuối cùng 

ống neo 

độ cao giữa hai boong 

bộ trao nhiệt 

việc sấy nóng 

điện nặng 

dầu nặng: 

nghiêng ngang 

như dưới đây 

về cái này 

tần số cao 

xuỗng cao tốc 

nằm ngang 

Sức ngựa 

ống rồng 

81a công nóng 

việc gia công nóng, hỏa công 
dù đến chừng mực nào, dù bằng 
cách nào (dùng để nói nhân 
mạnh - vô luận như thê nào) 


319 


hull 
hull cleanness 


hull construction 
hull form 

human brain 
humidIf v 
hydraulic a 
hydraulic fluid 
hydraulic machine 


JiÐgn 

Jomn A toB 
Jom in 

Just the same 


keel m 

keel plate 
keep station 
keep sth. rom 
keep to 
kerosene test 
knot ø 


320 


thân tàu 

tính trong sáng (trơn tru) của 
thân tàu 

kết câu thân tàu 

hình dáng thân tàu 

bộ não người 

làm âm 

thủy lực 

chất thủy lực 

máy thủy lực 


sàn bệ 

nối A với B 

kết nối với 

hoàn toàn tương tự 


sống chính 

tắm sống chính 

giữ tại chỗ, không di chuyển 
ngăn chặn khỏi 

giữ lấy, bám lấy, cứ theo... 
thử bằng dầu hỏa 

nút, hải lý/giờ 


labyrinth ø 
landing - place mở 
lanpuage system 
lap joint 


large-computer(mainffame computer) 


last of all 
launching n 


lay v 


lay (put, place) emphasis on (upon) 


lead to 

learn a lesson 
length m 
length B P 
length overall 
length W L 
let sth. pass 
level mở 

level gauge 
level relay rơle 
liability m t 


lie in 
life line 
hfe-belt m 


mê cung 

bến đỗ 

hệ ngôn ngữ 

mối nôi chồng mí 
máy tính lớn 

cuối cùng 

hạ thủy 

đặt 

nhấn mạnh tới 

dẫn tới 

học một bài học 
chiều dài; đoạn (xích) 
chiều dài giữa hai trụ 
chiều dài toàn bộ 
chiều dài đường nước 
cho đi qua 

mức 

đồng hồ đo mức 
mức 

trách nhiệm pháp lý, 
nghĩa vụ pháp lý 
nằm trên 

tuyến sinh tử 

đai cứu sinh 


321 


life-boat 
life-jacket ø 
life-or-death a 


life-raft m 
life-saving n 
lifing capacity 
light current 
lighting ơ„ 


xuỗng cứu sinh 

áo cứu sinh 

có tính chất sống còn, có liên 
quan tới sinh tử 

bè cứu sinh 

cứu sinh 

khả năng cầu 

điện nhẹ 


chiêu sáng 


light-ship displacement (light-load displacement) - lượng chiếm 


likelihood ø 
likewlse a&w 
lines lofing 
lines offsets 
lines plan 

lining m„ 

living quarters 
load distribution 
load line mark 
load transfer 
local strengthening 
locate y 

lofing m 

log m 

logical a 


322 


nước tàu không 

sự có thể đúng, sự có thể thật 
cũng như vậy 

phóng dạng tuyến hình 
bảng tọa độ tuyến hình 
bản vẽ đường hình dáng 
lớp bọc 

khu vực ở 

phân bố tải trọng 

dấu tải đầy 

truyền tải 

gia cường cục bộ 

xác định vị trí, định vị 
phóng dạng 

tốc độ kế 

thuộc về logic 


long bridge 

longitudinal 

longitudinal (uniiow) scavenge 
longitudinal bulkhead 
longtudinal framing 
longitudinal prismatic coefficient 
loop n 


low speed rudder effective test 


lower deck boong 
LR 

lube oïl (L.O.) 
lube oil pump 
lubricant n 
lubricant film 


lubrication system 


M. E. engine room 
machinery 
machinery set 
machinery workshop 
magnetic compass 


magnetic field 


lầu lái dài 
hướng dọc 
quét dọc 
vách dọc 
khung dọc 
hệ số lăng trụ 


mạch vòng 


thử hữu hiệu của lái tại tốc 


độ thấp 

dưới 

Đăng Kiểm Anh 
dầu bôi trơn 

bơm dầu nhờn 
chất bôi trơn 
màng dầu bôi trơn 


hệ thống bôi trơn 


buồng máy chính 
máy móc 

tổ máy 

phân xưởng máy 
la bàn từ 

từ trường 


323 


magnetic object vật mang từ, vật chịu ảnh 


hưởng từ 
magnif y phóng đại 
magnitude z độ lớn, to nhỏ 
maiden voyage c huyến đi đầu tiên, chuyến đi 
trinh nữ 
main engine (ME) máy chính 
main engine remote control test thử điều khiển từ xa máy chính 
main generating set máy phát chính 
Main Group 1 Nhóm Chính 1 
mann hull thân vỏ chính 
main network mạng lưới chính 
main power station trạm điện chính 
main switchboard bảng điện chính 
maintenance ø y bảo dưỡng 
make a choice lưa chọn 
make a choice between (among) chọn lựa trong số 
make a study of nghiên cứu về 
make full use of lợi dụng toàn bộ 
make improvement upon cải thiện... 
make up Sửa sang, trang điểm 
make use of được sử dụng để 
maker nhà chế tạo 
makers list danh sách nhà chế tạo 
management việc quản lý 
mandatory aaÿ có tính cách bắt buộc 


324 


man€uver v. 7 
maneuverability ø 
maneuvering console 
maneuvering system 
manual work 

mmarine crane 

marine engineer 
ImArIT€T 7! 

mark v 


Marpol 


mast lipht 

master controller 
match with 
materlal m 

material marking 
mathematical a 
max. (maximum) 4 
maximum (max.) ø 


means ?# 


measurement of torsional vibration 


measuring meter 
mmeasuring point 
mechanical energy 


mechanical launching 


điều khiển. 

tính điều khiển, tính quay trở 
đài điều khiến 

hệ thống quay trở 
công việc thủ công 
cần cầu tàu 

kỹ sư hàng hải 

người đi biển 

đánh dấu 

Công ước Phòng chống ô 
nhiềm biên cả 

đèn cột 

bộ điều khiển mẹ 
tương hợp với 

vật tư 

hạ liệu lấy đầu vật liệu 
về mặt toán học 

tối đa 

tối đa 

phương tiện, công cụ 
đo dao động xoắn 
đồng hồ đo 

điểm đo 

năng lượng cơ học 

hạ thủy cơ khí 


325 


medtuim-computer máy tính cỡ trung 


member mở thành phần, bộ phận 

memo (memorandum) bản ghi nhớ : 

memory and storage system hệ nhớ và lưu trữ 

memory 7 bộ nhớ 

merchant ship tàu buôn 

merchantability n khả năng bán được (của một 


sản phẩm), tính doanh tiêu 
me€rCury thủy ngân 
metacentre tâm nghiêng 
metacentre of longitudinal inclination - tâm nghiêng dọc 


metacentre of transversal inclination - tâm nghiêng ngang 


metal recovery khôi phục kim loại 
metric tons tấn theo hệ mét 
ME (medium frequency) tần số trung bình 
microclimate ? vi khí hậu 
microcomputer máy vi tính 
TNICTODTOC€SSOT bộ vị xử lý 


MID (Maritime Identification Digit) - số nhận dạng hàng hải 

middle longitudinal cross section mặt cắt dọc giữa tàu 

midship n a. aäv. giữa tàu 

midship section khu vực giữa tàu 

midship transversal cross section coefficient - hệ số mặt cắt 
ngang sườn giữa 


326 


midship transversal cross sectlon 


might as well 
minicomputer 

minimize 

minimum revolution test 
minor 4đ} 

minus push Ì 

minus value 


mismanagement ø 


mặt cắt ngang giữa tàu 
không có gì trở ngại 
máy tính mini 

tối thiểu 

thử vòng quay tối thiểu 
thứ yếu 

lực đây âm 

giá trị âm 


sự quản lý tồi 


MM&SI (Mariime Mobile Service Identity) - mã định danh hàng 


model case 
model plate 
model rod 
moderate a 
modernize v 
modus r (p/. modi) 
monitor V 
moOFT V 
motive power 
mOtOT ï 
mould loft 
moveavle 447 
multi-stage 


mutual beneft 


hải di động 

dưỡng hòm 

dưỡng tắm 

dưỡng thanh 

trung bình, ừa phải 
đổi mới, hiện đại hóa 
kiểu 

nghe và ghi giâm sát 
buộc tàu 

động lượng 

mô tơ 

sàn phóng dạng 

có thê di động 
nhiều cấp 


hai bên cùng có lợi 


327 


naval architect 


navipating instrument 


navipating zone 
navigation deck 
navigation equipment 


navigational light 
NAVTEX 


kỹ sư đóng tàu 

dụng cụ đạo hàng, dụng cụ 
dân đường 

vùng hàng hải 

boong điều khiển, boong lái 
thiết bị đạo hàng, thiết bị dẫn 
đường 

đèn hành trình 

thiết bị nhận các thông báo 
thời tiết khu vực 


NBDP (Narrow Band Direct Printing) - in trực tiếp băng hẹp 


needless to say 
neplect ø 
negligence z 
nerve cell 
nesting 


net tonnape 
network ø 
HN) 

NK 


chẳng cần phải nói 

sự sao lãng, sự không chú ý 
sự cầu thả 

tế bào não 

việc bồ trí các chỉ tiết lên một 
tâm vật liệu 

dung tải tỉnh 

mạng lưới 

không 

Đăng Kiểm Nhật 


noise measurement(during endurance test) - đo độ ồn (trong khi 


non-ferrous metal 


non-restrictive a. 


328 


thử tính bền bỉ của tàu) 
kim loại không có sắt 
không bị hạn chế, thoải mái 


normail displacement 
normal shipping 
normally speaking 

not only ...but... as well 
notice in writing 

notIf v 

numbering system 
numeral 7 

numerical control cutter 


Nupas-Cadmatic 


observation ? 
OCCasion w 


OCcasion # 


Of one's own 

office automation (OA) 
oficer 

oïl charging piping 

Ooil consumption 

oïl filling port 

oil mist 


lượng chiếm nước thông thường 
vận hành bình thường 

nói chung 

không những ... mà còn 

thông báo bằng văn bản 

thông báo 

hệ thống đếm 

con số 

máy cắt điều khiển số 

phần mềm thiết kế và xử lý 
thân tàu của hãng Cadmatic 
Phân Lan 


O 


quan sát 

là nguyên nhân của cái gì, gây ra 
dịp, thời điểm một sự kiện xảy 
ra, lề hội 

của chính nó 

tự động hóa văn phòng 

sỹ quan 

ống nạp dầu 

tiêu thụ dầu 

miệng nạp dầu 

sương mù dầu, hơi dầu 


329 


Oil-resIstant 2 
oil-tipht a 
OmISSion ø 

on board the ship 
on duty 


on one hand, on the other (hand) 


on the basis of 

on the contrary 

on the loaded condition 
on the spot 

on the working site 
one-side welding 

open chamber 

Open circulation 
Operating cycle 
Operation ø 


Operation surroundings 
Operation system(OS) 
OperatOr 

Opportunity 

optical projector 
OptiCS ? 

Orbit 

Oripinate from 
outboard a#w 


330 


chịu đầu 

kín dầu 

sự bỏ quên, sự không làm tròn 
trên tàu 

trực, đang làm nhiệm vụ 
về mặt này... về mặt kia 
trên cơ sở 

trái ngược với 

trong điều kiện có tải 
tại hiện trường 

tai hiện trường công tác 
hàn một mặt 

buồng hở 

tuần hoàn mở 

chu kỳ hoạt động 

1/ khai thác, 2/ việc điều hành, 
việc sử dụng 

môi trường tác nghiệp 
hệ điều hành 

người điều khiển 

cơ hội 

máy chiếu quang học 
quang học 

quỹ đạo 

sinh ra từ 


ngoài mạn tàu 


Outer ring 

oufput 

overload ? v 

OWN€FT ? 

OWner's representative 
oxide ứ 


paInt m 


pain-taking a 


pamting 
painting outfitting 


palletizing management 


paper work 

parallel m 

parallel of generators 
parameter ø 

part fabrication 
particle n 

parties concerned 
party m 

paSSage m 


pay attention to 


vòng ngoài 
công suất 

quá tải 

chủ 

đại diện chủ tàu 
ôxyt 


P 


sơn 

(cũng viết painstaking) đò: hỏi 
phải chịu khó, khó nhọc 

VIỆC Sơn 

trang trí sơn 

quản lý kiểu pallet (khay, mâm; 
chủ yêu trong quản lý vật tư) 
ông việc giấy tờ 

mắc song song 

mắc song song các máy phát 
thông số 

chế tạo bộ phận 

hạt, phần tử 

các bên hữu quan 

bên hữu quan 

lỗi qua lại 

chú ý tới 


331 


performance ø 
permanently aäv 
permanently a— 
perpendicular z 
personnel 
personnel 
pertain to 
phase angle 
phase sequence 
phase-sensitive rectifler 
pHlar n 
pllot 
DIDe connection 
pIpe flange 
pIpeline 
piston stroke 
pitch nm 
plan n 

plane n 

plane v 

plant n 

platform ø 

play the part of 
pneumatic tool 
pomt out 
pointtng of direction 


332 


đặc tính, thành tích, hiệu năng 


có tính vĩnh cửu 
lâu dài, cố định 
đường thắng góc 
hành khách 

nhân viên 


có liên quan với, đi đôi với 


góc pha 

trinh tự pha 

bộ tinh chỉnh nhậy pha 
cột chống 

hoa tiêu 

việc nối ống 

mặt bích ông 

đường ống 

hành trình piston 

lắc dọc 

bản vẽ 

mặt phẳng 

làm phẳng 

thiết bị 

sàn, bệ 

đóng vai trò 

công cụ dùng khí nén 
chỉ ra 

chỉ hướng 


pOIsonous gas 
pollution ø 
pOOD 7Ø. 

pOrt 
portable light 
portion 
potable water 
pOUT V 

power plant 
power station 
poWer supplÌy 
pOWer system 
practice m 
preamplifier 


pre-combustion chamber 


prefer A to B 
pre-heat v 

presence ” 

present ađj 

present sth to sb 
pr€ssure container 
pressure relay 
pressure tank 

pretreat v 

primary electrical user 


prime minister 


khí độc 

ô nhiễm 

thượng tầng đuôi 

mạn trải 

đèn cầm tay 

một phần, bộ phận 
nước ăn 

đồ vào, rót vào 

trang bị động lực 
trạm điện 

cấp điện 

hệ thống điện, động lực 
thực tế 

bộ tiền khuyếch đại 
buồng cháy trước 
thích A hơn B 

gia nhiệt trước, đun nóng trước 
sự có mặt, hiện diện 
hiện diện, có mặt 
trình bày cái gì cho ai 
thùng chịu áp 

rơ Ìe áp suất 

két áp lực 

xử lý 

hộ dùng điện thứ nhất 
thủ tướng 


333 


prime mover 


pñmer ø 
prineipal dimensions 
probability ø 


procedure ø 


DTOC€SS 7 


production efficiency 
production procedure 
program ø 
proJection plane 
prolong 

promising 447 
promptly aảy 
propeiler m 
propelling machinery 
proportion ø 
propulsion efficiency 
propulsion plant 
Protection type 
protocol 

provide y 

provide sb with sth 


prOVIsion 


334 


động lực đầu tiên, nguồn 
năng lương 

lớp sơn lót 

kích thước chủ yếu 

sự có thể có, khả năng có thể 
xảy ra 

quy trình 

công nghệ, quá trình y gia 
công, xử lý 

hiệu quả sản xuất 

quy trình sản xuất 

chương trình 

mặt phẳng chiếu 

kéo dài 

đầy hứa hẹn, nhiều triển vọng 
tức thời 

chân vịt 

máy đây tàu 

tỷ lệ 

hiệu lực đây 

trang bị đây 

loại bảo vệ 

biên bản 

cung cấp 

cung cấp cho ai cái gì 


lương thực 


pulse m 

pump 0 

pump In 

pump out 

purchase w 

pun v 

push-pull magnetic amplifier 
put extra emphasis on 
put forward 

put Out 

pyramid method 


quality approval 
quaÏÌity assurance 
quality control 
quality management 
quality policy 
quiescent đ 


quite another story 


rack one's brains to 


rađar z 


xung 

bơm 

bơm vào 

bơm ra 

mua 

làm tinh khiết 

bộ khuyếch đại từ kéo đây 
đặc biệt nhắn mạnh vào 
đặt ra, đề ra 

dập cháy 

phương pháp km tự tháp 


duyệt y chất lượng 
bảo đâm chất lượng 
kiểm tra chất lượng 
quản lý chất lượng 
chính sách chất lượng 
1m lìm, yên lặng 


là một chuyện khác 


nhức đầu vì 


radar 


335 


radio message 
radio wave 

rated frequency 
rated horsepower 
rated pOwer 

rated value 

reach y 

reaction ? 
reception 
TecIprocating movement 
rectification ø 
reduction øear 
reduction gearbox 
reduction unIt 
reduction with an astern clutch 
Tefer tO 

reflect v 
refrigerating plant 
regardless ađw 
regIster ví 
registered office 
regulation nở 
regulator 
rejection ø 
relative humidity 


relatlve motion 


336 


bức điện báo vô tuyến 
sóng vô tuyến 

tần số danh định 

mã lực danh định 

công suất danh định 

trị số danh định 

đạt tới 

phản ứng 

Sự tiếp nhận 

chuyền động tịnh tiến 
sự sửa chữa, sự chỉnh lại 
bánh răng giảm tốc 

hộp bánh răng giảm tốc 
thiết bị giảm tốc 

giảm tốc với ly hợp phía đuôi 
nói tới, kế tới 

phản xạ lại 

trang bị ướp lạnh 

không chú ý tới, bất chấp 
đăng ký 

trụ sở đăng ký 

quy phạm 

bộ điều chỉnh 

bác bỏ 

độ âm tương đối 

chuyên động tương đổi 


relay contactor rơle 
relieve sb. of 
rely on 

Temains ? 
remedy n 
remote control 
replacement 
Tepresentative 
requirement(s) 
T€SCU€ V7? 
resemble v 
reserve buoyancy 
reSISiance ?? 
resistance heat 
respond v 

result from 
result in 

retain 

retake v 

re-trial 

T€V€TS€ V 
T€V€TS€ DOW€T 
reversing system 
revolution 


ring seam 


công tắc 

giải thoát ai khỏi 
dựa vào 

cái còn lại 

sửa chữa 

điều khiển từ xa 
việc thay thế 

người đại diện 

yêu cầu 

cứu 

giống với, tương tự 
sức nôi dự trữ 

Sức cản 

nhiệt trở 

đáp lại. đối phó lại 
do ... nên 

kết quả là 

ngăn, giữ lại, tiếp tục có 


lây lại 


_ run chạy thử lại 


đảo chiều 

đảo điện 

hệ thống đảo chiều 
quay 

mối hàn vòng 


337 


rIse to the challenee 
roll m 

roll period 

roller machine 
TOP€ 7 

rotary movernent 
TOtate 

rotating direction 
rotation ø 

TOfOT #1 

rouph sea 
roughness 
TOUfeing z 
TOufine # 

royalty n 

rpm 

rudder ø 


rudder angle indicator 


ruddđer carrier 
rudder stock 
rudđer stopper 
rules 

running 

Tu§t preventative 
rust removal 


ruSt-proof a 


338 


đối phó, vượt lên trên thách thức 
lắc ngang 

chu kỳ lắc ngang 
máy cuốn 

dây 

chuyên động quay 
quay 

chiều quay 

Sự quay 

rôtO 

biển động 

độ nhập, xù xỉ 
hành trình 

việc thông thường hàng ngày 
tiền bản quyền 
vòng quay 

bánh lái 

cái chỉ thị góc lái 
giá đỡ bánh lái 
cần lái 

cái chặn lái 

quy tắc, luật lệ 
việc điều hành 
phòng gỉ 

cạo gỉ 

chồng gỉ 


S 


safeguard bảo vệ 

sanitary water nước vệ sinh 

SAR (Search and Rescue) tìm và cứu 

SART(Search And Rescue Transponder) - bộ phát đáp tìm và 
cứu, bộ SART 

satellite navigation system hệ đạo hàng vệ tinh 

satisfy the needs of thỏa mãn nhu cầu 

saturated steam hơi bão hòa 

SaVe COHj trừ ra, ngoài ra 

SCAVenge 3 ứ quét, vét 

scavenge box hộp quét 

scavenge flow dòng quét 

SCavenge pattern phương cách quét 

screw shaft trục chân vịt 

sea damage sự hư hại trên biển 

sea trial thử chạy trên biển 

sea water (SW) nước biển 

seakeeping performances đặc tính hàng hải 

seal w„v làm kín 

sealing agent tác nhân bít kín 

sealing ring vòng làm kín 

search light đèn pha 

seasick a Say sóng 

Seat 7 chỗ ngồi 


339 


Seating #1 bệ 


secondary electrical user hộ dùng điện thứ hai 

Section khúc, đoạn; phân đoạn 

self excitation tự kích hoạt 

self-repulated device thiết bị tự điều tiết 

semi-conductor m chất bán dẫn 

Separate A Into phân chia A thành 

Separation ” phân ly 

Separator máy phân ly 

S€TVIC@ 7 dịch vụ 

service ability tính sống còn của tàu, tính 
sinh mạng của tàu chiên 

S€TVIC© engineer kỹ sư dịch vụ 

service life tuổi thọ sử dụng 

Service tank két trực nhật 

Servo motor động cơ servo 

set forth công bố, nêu ra, đưa ra 

set to work bắt đâu công việc 

set up thiết lập 

settle v lắng đọng 

settling tank két lắng 

shaft bracket giá đỡ trục 

shaf system hệ thống trục 

shaft tunnel hầm trục 

shafRing ø đường trục 

shallow water nước cạn 


340 


shape processing 
shear machine né 
shed v 

sheer m 

sheet plate 

shell 

shell plating 
shell structure 
ship equipment 
ship general 

ship outfitting 
ship system 
shipbuilding circle 
shop trial 

shore electricity box 
shore-based 
short circuIt 
short form 
short-range a 
shot-blast v 
show up 

side girder 

side light 

side 7 


side plate 


gia công hình dáng 
máy cắt 

tung ra 

độ cong dọc boong 
thép tâm 

vỏ bao 

tắm vỏ 

cầu trúc vỏ bao 
trang thiết bị 

dữ liệu tổng quát của tàu 
trang trí cho tàu 
hệ thống của tàu 
giới đóng tàu 

thử tại phân xưởng 
hộp điện bờ 

có cơ sở trên bờ 
chập mạch 

tóm lại 

tầm ngắn 

phun hạt 

thể hiện, xuất hiện 
dầm mạn 

đèn mnạn 

mạn tàu 


tâm mạn 


341 


side structure 
Signal  w 
signal lieht 
significant ađj 


kết câu mạn 
tín hiệu, báo hiệu. 
đèn tín hiệu 


có ý nghĩa, đầy ý nghĩa 


silicon controlled rectiier (SCR) - bộ chỉnh điều khiển bằng silicon 


silicon nsilicon 
single bottom 
single-action a 
single-rudder 
single-screw 7? 
single-stage ø 
site architect 
SIt€ SuperVisor 


sketch ø 
sliding distance 
slipway taper 


small metacentric angle 


smoothly aäy 


đáy đơn 

tác dụng đơn 

bánh lái đơn 

chân vịt đơn 

một cấp 

kỹ sư đóng tàu ngoài hiện trường 
nhà giám sát đóng tàu ngoài hiện 
trường 

thảo đỗ 

khoảng cách trượt 

máng đường trượt 

góc nghiêng nhỏ 

một cách êm ả, một cách trôi 
chảy 


SO aS to (tương tự ¡n order to - để cho, ví dụ : I always keep fuft n 


so far 


SO many a time 


So mụch the better 


342 


ffidge so as to keep insects off it) 
trong chừng mực, tới chừng mực 
rất nhiều lần, tương tự với so 
many times 


như thế càng tốt 


Sofware 
soil é 


phần mềm 
đất 


SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) 


sole 
something like 


sound insulation 
sounđer ø 

Space 7 

SpAF€ Ø€aTS 
Spare parts(spares) 
SpecIfic gravity 
Speclfy v 

specd reduction 
specd trial 
SQu€€Z€?! V 
stability m 
stabillzer m 
stabilizing unit 
staf member 
Stape mở 

stainless steel 
stand y 

stand for 


Công ước Quốc tế về An toàn 
sinh mạng trên biên 

duy nhất, độc nhất 

khoảng, độ (something like 100 
đông - khoảng độ 100 đông) 
cách âm 
máy đo sâu 

không gian 

trang bị dự phòng 

phụ tùng dự trữ 

tỷ trọng 

chỉ rõ, phi rõ 

giảm tóc 

hử tốc độ 

nén, xiết 

tính ổn định 

thiết bị chống lắc 

thiết bị chống lắc 

thành viên 

bước, giai đoạn 

thép không gi 

chịu đựng 

đại diện 


343 


stand for sth 

standard 

standard contract 
standard displacement 
stand-by m 

stand-by generating set 
starboard ø 

Starf v 

start with 

starting system 
Starting test of M/E 
State 

Station z 

steadiness ? 

steam &. aux. boiler system 
Stceam engine 

steel plate pretreatment 
steel Wwire 

Steering øear 

steerine gear test 
Steering gear 

Steering mechanism 
Steering wheel 


Stem ø 


344 


là chữ viết tắt của... 

tiêu chuẩn 

hợp đồng chuẩn 

lượng chiếm nước tiêu chuẩn 
dự phòng 

máy phát dự phòng 

mạn phải 

khởi đầu 

khởi đầu với 

hệ thống khởi động 

thử khởi động máy chính 
phát biểu, nói rõ, tuyên bố 
trạm 

tính kiên định, vững vàng 
hệ nỗi hơi phụ 

động cơ hơi nước 

xử lý sơ bộ thép tắm 

dây thép 

máy lái 

thử truyền động lái 

thiết bị lái 

cơ cấu lái 

tay vô lăng 


sông mũi 


Stern ? 

stern lipht 
stern section 
stern shaft 
stern tube 
stifener mở 
stipulate v 
Sfir Up 

stop sth. from 
storage tank 
S†OT€ 7! 
Sfore-room ?? 
straipht line 
straipht seam 
strategy 
strength test 
Stringer z 
structural material 
Structure z 
stuffing box 
subcontract v 
subcontractor 
subject to 


suck y 


đuôi tàu 

đèn đuôi 

khu vực đuôi; phân đoạn đuôi 
trục đuôi 

ông đuôi 

dầm gia cường 

quy định (thành điều khoản) 
khích động, khêu gợi 
ngăn chặn khỏi 

két chứa 

kho 

kho 

đường thẳng 

mối hàn thắng 

chiến lược 

thử bền 

dầm dọc 

vật liệu kết cầu 

cầu trúc 

hộp nhôi kín 

thầu phụ 

nhà thầu phụ 

phải chịu 


mút, hút 


345 


suction (induction) stroke 
suction port 
sufficient ađ4ÿ 

sum ø 

Sum up 
Supercomputer 
Superstructure ø 
SUP€TVislon 7ø 

SUPpOFt Ø 

Surface treatment 
SUTV€VOT 7ï 

SUTVIV€ V 

SUTVIVOF 7 

swirl chamber 

SWIrÌ resistance 
switch m 

switch of 

switch on 

swltch over 

symbol m 

symmetrical 

synchro sipnal transmitter 
synchronous follower 


System software 


346 


hành trình hút 

cửa hút 

đủ 

tông số 

nói tóm lại, tóm tắt tổng kết 
siêu máy tính 

thượng tầng 

Sự giám sát 

giá đỡ 

xử lý bể mặt 

thanh tra viên đăng kiểm 
sống qua được, tiếp tục tỒn tại 
người sống sót, người thoát hiểm 
buồng xoáy lốc 

SỨC cản xoáy 

eầu dao 

cắt mạch 

đóng mạch 

ngắt chuyền sang 

ký hiệu 

đối xứng 

máy phát tín hiệu đồng bộ 
truy theo đồng bộ 


phần mềm hệ thống 


take (assume) the form of 
take over the duty of 
take precautions 


take sth. nto one's account 


take sth. Into ones consideration 


take the form of 

take the place of 

target v 

technical service 

technical specification(spec) 
technical term 

temperature relay rơÌe 


temporartÌy aäv 


nhận hình dáng của 
làm nhiệm vụ 

chú ý để phòng 

kế tới cái gì, tính đến cái gì 
xét tới 

dưới hình dạng của 
Xảy ra 

nhằm mục tiêu 

dịch vụ kỹ thuật 

hồ sơ kỹ thuật, spec 
thuật ngữ kỹ thuật 
nhiệt độ 


có tính tạm thời 


temporary emergency power supply - cung cấp điện ứng cấp 


terminal m 

terms and conditions 
terrestrial a4j 

test and trials 


tạm thời 

thiết bị đầu cuối 

điều khoản (hợp đồng) 
thuộc về trái đất 

thực nghiệm và thử tàu 


test of exhaust gas economizer evaporation - thử sự bôc hơi của 


test of fresh water generator 


the advantage over 


bộ tiết kiệm khí xả 
thử máy lọc nước ngọt 


thể hiện tính ưu việt hơn... 


347 


the case with... 

the core component 

the former...the latter... 
the only way out 

the world over 


trong trường hợp của... 
thành phân cốt lõi 

Cái trước... cái sau 

lỗi ra duy nhất 


toàn thê giới 


there are two sides to every question - có hai mặt của mỗi vấn đề 


there is no denying the fact that 
thereby a—v 


therefor a3 


thereupon a&v 
thermal mechanism 
thermal stress 
thermometer 7 
thickness m 
thrust bearing 
thrust ring 
thrust shaft 
thyrIstor mở 

tier 

tig welding 
tightness test 
time ví 


to be exact (exactly speaking) 


348 


không chối từ có việc là... 
bằng cách ấy 

về việc đó; ví dụ: I am 
grateful therefor - tôi biết ơn 
về việc đó 

do đó, bởi vậy 

cơ chế nhiệt 

ứng suất nhiệt 

nhiệt kế 

chiều dầy 

ỗ đỡ lực đây 

vòng chịu lực đây 

trục lực đây 

thyristor 

tầng 

hàn Tig (tungsten Inert gaS) 
thử kín 

định thời gian 


nói một cách chính xác 


to begin with 

to cut the long story short 
to ø1ve you a concrete idea 
to make the matter WOrse 
to nod in approval 

to put 1t bluntÌy 


to the fullest extent 
to the mind of 


toil and moil 


top side plate 
torsional moment 
torsional vibration 
total longitudinal bend 
total longitudinal strength 
transfer pump 
transform A into B 
transistor loop 
transmission w 
transponder ? 
transportation 7 
transversal a 
transversal bulkhead 


transversal framing 


bắt đầu bằng 

để rút gọn câu chuyện dài 
cho ta một ý nghĩa cụ thê 
làm cho sự việc xấu đi 
gật đầu đồng ý 

nói một cách thăng thừng, 
huych toẹt 

đạt tới mức đầy đủ nhất 
theo ý của 

làm việc cực nhọc, làm việc 
đồ mô hôi sôi nước mắt 
tâm đỉnh mạn 

mô men xoắn 

dao động xoắn 

uốn dọc tổng hợp 

sức bền đọc tông hợp 
bơm chuyển 

chuyển A thành B 

mạch vòng bán dẫn 

sự truyền 

cái phát đáp 

vận chuyên 

ngang 

vách ngang 


khung ngang 


349 


transversal scavenge quét ngang 


transversal stability ôn định ngang 
treatment plant thiết bị xử lý 

trend khuynh hướng 

trial load draft mớn tải khi thử 

trial run chạy thử 
trial-and-error phương pháp thử và sai, mò mẫm 
trim ø nghiêng dọc 

T-type joint mối nối chữ T 
tuition # học phí 

turbine oil dầu tuabin 
turbocharger ø tuabô 

turn Á mto B chuyên A thành B 
turn out(to be) trở thành 

turn to chuyên hóa thành 
turn up phát hiện, nhận thầy 
turning ability khả năng quay trở 
turning circle đường tròn quay trở 
turning gear cơ cầu làm quay 
turning motion chuyển động quay trở 
turning test thử lượn vòng 
twin-engine incorporation tổ hợp hai máy 
twin-rudder ø hai bánh lái 
†Win-SCTew 7 hai chân vịt 


350 


UMS 

under the condition of 
under voltage 
unfortunately ađ—v 
uniform a 

unique 4ÿ 


unload y 


U 


buồng máy không người 

trong điều kiện 

dưới điện áp, điện áp thấp 

một cách đáng tiếc, không may 
đồng bộ 

duy nhất 

giỡ tải, cắt tải 


unmanned engine room operation test - thử điều hành buồng 


up tÍÌ now 
upgrade v 
upper deck 
upset v 


utilize w 


Vacuum øØ 
validate v 
VADOTIZ€ V 
Various sOrts Of 
Vary V 

Vary according to 
vary with 

Vast quantities Of 


máy không người điều khiển 
cho tới nay 

nâng cấp 

boong trên 

lật ngửa 

dùng, sử dụng.tận dụng 


V 


chân không 

làm cho có hiệu lực 
làm bay hơi 

các loại khác nhau 
thay đổi, đôi khác 
thay đổi theo 

biến đổi theo 
lượng lớn của 


351 


ventilating pipe 


ống thông gió 


ventilation & air-conditioning system - hệ thông gió và điều hòa 


ventilator mở 
V€erifY v 

vertical a 
vertical Seam 
vertical welding 


'VHF (very high frequency) 


không khí 
máy thông gió 
kiểm tra lại 
thăng góc 
mối hàn đứng 
hàn đứng 

tần số rất cao 


vibration measurement (during endurance test) - đo rung động 


vibration ? 
violate y 
VISCOSIfY 7 

vital ađj 
voltage n 
voltage latching 
VOyape 0 


WaIve 
Warning mở 
'Warranty m 
waste heat 
watch z 


352 


(trong khi thử tính bền bỉ 
của tàu) 

rung động 

vi phạm 

độ nhớt 

quan trọng có tính sống còn 
điện áp 

khoá điện áp 

hành trình 


khước từ, từ bỏ 

cảnh báo 

sự đảm bảo, bảo hành 
nhiệt thừa 

canh gác, trực ca 


water head 

Wwater pressure test 
water supply 

water suppÌy system 
Water VapOUT 
waterline 

watertipht a. 
water-tipht test 


Wave Impact 


đầu chịu áp, chiều cao hút 
thử áp lực nước 

cấp nước 

hệ cấp nước 

hơi nước 

đường nước 

kín nước 

thử kín nước 


va đập sóng 


wave-forming (wave-making) resistance - sức cản do tạo sóng 


W€AT 71 


wear and tear 


Wwear of 

weather post 
weight calculatlon 
welder m 

welding m 

welding machine 
welding procedure 
welding seam 
welding wire 

well ađw 


whatsoever ađ— 


sự làm mòn 

sự huỷ hoại do sử dụng bình 
thường gây ra 

bị mải mòn 

VỊ trí ngoài trời 

phép tính trọng lượng 

thợ hàn 

hàn 

máy hàn 

quy trình hàn 

mối hàn 

dây hàn 

một cách hoàn toàn có ly 

bất cứ thứ gì, bất kế cái gì 
(dùng để nói nhân mạnh-vô 
luận tại sao) 


353 


wheel steering 
wheelhousen 
whereby ađi. 
wiliful a4j 

wing buoyant tank 
wire cable 

with a critical eye 
with repard to 

with the addition of 
with the aid of 
with the assistance ( aiđ) of 
with the help of 
without exception 
wlitness y 

WOIk 7 

WOrTk Out 


work wonders 


working condition 
working principle 
working schedule 
working site 
workmanship 
would like to 


Written notice 


354 


lái vô lăng 

buông lái 

nhờ đó 

có ác ý 

két nỗi hai bên cánh gà 
cáp 

với con mắt phê phán 
xét tới 

thêm vào 

với sự hỗ trợ của 

với sự hỗ trợ của 

với sự hỗ trợ của 
không ngoại trừ 
chứng kiến 

công việc 

thảo ra 

làm những việc kỳ diệu, 
thành công rực rỡ 
điều kiện làm việc 
nguyên lý hoạt động 
tiền độ sản xuất 

nơi làm việc 

công nghệ 

mong muốn 


thông báo bằng văn bản 


X-ray photo 


yaW ñ 


year 1n year Out 


zigzag maneuvering test 


Y 


z 


ảnh X quang 


sự trệch 
hết năm này qua năm khác 


thử quay trở dicdắc 


355 


TIẾNG ANH - KỸ THUẬT ĐÓNG TÀU 
English for Shipbuilding 


NHÓM VĂN PHONG 
Kĩ sư ĐỒ THÁI BÌNH chử biên 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
LÊ TỬ GIANG 
Biên tập: 
NGUYÊN MINH NHẬT 
Trình bày: 
LAN HƯƠNG 


= ` __-_..--. 
In 800 cuốn, khổ 14.5 x20,5cm.Tại: Xí nghiệp in FAHASA 
Giấy phép xuất bản số 151/200WCXB-213-313-05/GTVT 
In xong và nộp lưu chiểu Quý II năm 2006. 


